Đỗ Đình Đông 
Góp Nhặt 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 


(333 Câu Chuyện Thiên) 
tức 


GÓP NHẶT CÁT ĐÁ 
Hiệu Đính và Bố Sung 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 2 


Cùng người dịch: 


Đã in: 
Góp Nhật Cát Đá 
Milarepa, Con Người Siêu Việt 
Gửi Lại Tì tần Gian 
Ca Ngợi Cô Đơn 
Ba Trụ Thiên (1991) 


Án bản điện tử (e-book): 
Dạo Bước Vườn Thiên 
Tiếng Sáo Thép (100 công án Thiên) 
Ba Trụ Thiên (2011) 


Đang dịch: 
Trung Luận 


Thiên sư Muju 
Rechung 
Milarepa 
Kahhil Gibran 
Philip Kapleau 


Đố Đình Đồng góp nhặt 
Như Huyện Thiên Khi 
Philip Kapleau 


Bồ-tát Long Thọ 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 





Tự Tùng Nhất Kiến Đào Hoa Hậu, 
Trực Chí Như Kim Bát Cảnh Nghi. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 


“Từ khi chọt thấy hoa đào nở 
Cho đến giờ đáy hệt cả ngờ. ” 


Phụ bản: Thơ Ngộ của Linh Ván khi thấy Hoa Đào Nở 
(Tranh của Kano Motonobu, đáu thê kỷ16) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN đã 
TỰA 


Những lúc vô sự, người góp nhật thường dạo chơi trong 
các vườn Thiên cô kim đông tây. Tiêu biểu là các vườn Thiên 
Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản và Hoa kỳ. 

Trong khi dạo, thấy hoa lá cây cỏ cát đá núi sông biển cả 
hư không đất liên người vật... đêu để mắt ngắm nhìn. Có lúc 
ngắm lâu, có khi đến mười, hai mươi, ba mươi năm...một hạt 
cát, một lá cây, một cọng cỏ, một giọt sương, một phiến đá... 
Có lúc chỉ thoáng nhìn giây lái. Nhưng dù ngắm lâu hay chỉ 
thoáng nhìn, tất cả lưu ảnh đếu rơi vào cải túi vô hình không 
đáy của người góp nhi. Một khi đã vào túi Không đáy rồi, môi 
môi đêu rơi chỗ ấy, không rơi, chỗ khác; và tất cả đèu là chân 
thật bất hư. Cứ như thể đã mấy chục năm qua. Gần đây, bông 
nhiên hứng khởi, liên dùng mắt lửa tròng vàng của Tôn Hành 
Giả làm cho người vật trong túi Kia hiện ra chốc lát để người 
cùng sở thích liếc mắt xem qua, tùy duyên lựa ngắm. San khi 
ngắm qua, ảnh có lưu lại hay không là ty người ngắm. 

Nếu có người hỏi: 

- Người vật hoa lá trong các vườn ấy là giống hay là 
khác? Mỗi vườn có đặc điểm gì? 

Xin đáp rằng: 

- Giống thì chẳng giống, khác công chẳng khác. Trái chín 
ở vườn Tàu, cây phát triển ở vườn Nhật, hạt nảy mâm ở vườn 
Mỹ. Vườn Tàu và vườn Việt là vườn thiên đàng, có Tam Tạng, 
Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng...sinh hoạt. Vườn Nhật là vườn 
địa đàng, có thêm ông A-đam, bà E-và, con rắn và quả 
táo...hành tác. Vườn Mỹ lại có thêm máy điện tử cạnh tranh. 

- Tôi nghe nói có các Thiên sư làm chủ vườn. Họ đâu cả 
rồi? 

- Tịch cả rồi! 

- Sao lại tịch hết? Tịch hồi nào ? 

- Khi anh bắt đầu hỏi, họ liễn tịch. 

“22. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN Š 


- Đừng lo. Khi nào hoa vườn nhà anh tự nở, tất cả sẽ 


sống lại. 


Lại hỏi: 

-Hình ảnh từ trong túi không đáy của anh do mắt lửa 
tròng vàng hiện ra có thật không? 

- Anh chỉ giống hình, chẳng phải vật thật. Mỗi ảnh chỉ 


cho thấy một khía cạnh, chẳng phải toàn thể, chẳng phải vật 
thật. Muốn được vật thật, hãy trở lại vưởn nhà mình, nhìn vào 
trong, không để gián đọan, đến kỳ hoa vườn nhà mình sẽ tự nở 
ra, liên là hoa thật, chẳng có chỉ khác với hoa xưa trong các 
vườn kia. 


- Anh nói nhìn vào trong là nhìn như thể nào? 
- Hãy nhìn như người đàn bà trong câu chuyện sau đây: 


Một hôm, một nguời đàn bà, tên gì không aI biết, 
đến nghe Bạch Ấn thuyết pháp. Trong bài pháp, có đọan 
sư nói, ““[ịnh tâm Tịnh độ, Phật ở nơi mình: một khi Phật 
hiện, mọi vật trên thế gian liền chiếu hảo quang. Nếu ai 
muốn thấy được như thế, hãy quay vào tâm mình, nhất 
tâm tìm kiếm.” 

“Vị là Tịnh tâm Tịnh độ, làm sao Tịnh độ được 
trang nghiêm? Vì là Phật ở nơi mình, Phật có tuớng tốt 
gì?” 

Nghe vậy, người đàn bà suy nghĩ, “Cái đó có khó gì 
lăm đâu.” Trở về nhả, bà nhìn vảo đó ngày đêm, mang nó 
trong lòng, dù thức hay ngủ. Rồi một hôm, trong lúc đang 
rửa nồi, bỗng nhiên bả thông suốt. _ 

Ném cái nồi sang một bên, đến gặp Bạch Ấn, bà 
nói: “Tôi đã qua đến ông Phật trong chính thân tôi đây. 
Mọi vật đều chiếu sáng. Kỳ diệu quá! Thật lả kỳ diệu!” 
Bà sung sướng nhảy múa vì vuI. 

Bạch Ấn nói, “Đó là bả nói, còn cái hầm chứa phân 
thì thế nào?” 

Bà liền bước lên tát Bạch Ấn một cái, nói, “Cái lão 
này chưa thông rôi.” 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN >y 


Bạch Ấn cười rồng lên. 


(Dạo Bước Vườn Thiên, trø. 23) 
Rồi nếu có ai hỏi: 
- Thể nào là Thiên? 
Xin đáp răng: 
- Đi đường thấy đèn đỏ, chớ vượt qua. 
- Cái đó ai chẳng biết. 
- Biết mà vẫn phạm. 


Xin thêm một lời. Đa số các câu chuyện trong túi không 
đáy vốn không có tên, nhưng khi quí vị đọc liên thấy mỗi mỗi 
đếu có tên, ấy là do người góp nhặt thêm vào cho tiện gọi. 
Thường là lấy từ trong câu chuyên ra. Các tài liệu dùng lấy 
ảnh, phân lớn bằng tiếng Anh, phân nhỏ là tiếng Việt, chút ít là 
chữ Hán. Cuối mỗi chuyện có ghỉ xuất xứ, và cuối sách có thư 
mục. 

Sách này phát xuất từ Sa Thạch Tập (Shaseki-shu) của 
Thiền sư Vô Trụ (A4uju), người Nhật sống vào thế kỷ mười ba. 
Vào năm 1971, người góp nhặt đã dịch sách này lân đấu tiên, 
lấy tên là Góp Nhặt Cát Đá, do nhà Lá Bối ấn hành tại Sài 
Gòn. Rồi từ khi nhiêu đông bào rời quê hương đi khắp ta bà thể 
giới, đến đâu có điều kiện, họ liền cho in lại để đọc. Nay trước 
khi làm ấn bản điện tử (e-book), thấy có đôi chỗ sai, liên dịch 
lại toàn bộ, sửa chỗ sai, bỏ cũ một phần, thêm mới! bội phần. 
Tỉnh thân vẫn vậy nhưng nội dung thay đổi nhiễu, nên không 
tiện giữ tên của Thiên sư Vô Trụ nữa và tên sách cũng thay đổi, 
mong độc giả lượng thứ và vui lòng chỉ cho những chỗ sai lạc 
để có thể sửa lại khi có dịp. Xin đa tạ. 


Frederick, ngày 20 Tháng 03 Năm 1999 
Đồ Định Đồng 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 
MỤC LỤC 


Tựa, 
Mục Lục, 


.. Đường Vào Cổng Thiên, trợ. lồ 
._ Một Tách Trà, IS 

._ Không Biết, 19 

._ Biết Để Làm Gì?,19 


._ Mây Trăng, 21 
.. Bát Nhã, 2Ï 
._ Mẹ của Chư Phát, 22 


ƒ 
2 
3 
4 
5. Cáy Bách, 20 
ó 
7 
ổ 
9 


Tịnh Tám Tịnh Đó, 23 


. Uống Trà Đi, 24 

. T Lặng, 24 

.. Vô Ngôn Thông, 25 

. Mỗi Ngày Là Một Ngày Tối, 26 

. Trồng Tùng, 26 

. Hoa Núi Nở Như Gấm, 27 

.. Không Sinh Không Tử, 27 

. Mặt Trăng Lặn Chẳng Lìa Bầu Trời, 28 

- Núi Là Núi, Nước Là Nước, 28 

. Được Viên Kim Cương Trên Quãng Đường Lây, 29 
. Thế Ä?, 31 

.. Vâng Lời, 32 

.. Không Chuút Từ Bi, 33 

. Đại Ba, 33 

. Không Thể Ăn Cắp Mặt Trăng, 34 

.. Kệ Phó Pháp của Hoshin, 35 

26. 
2 
28. 
29. 
30. 


Người Trung Hoa Hạnh Phúc, 36 
Một Ông Phật, 37 

Đoạn Đường Lây, 38 

Shoun và Mẹ, 38 

Không Xa Phát Tánh, 40 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 


.._ Hà Tiện Lời Dạy, 40 

.. Nơụ Ngôn, 42 

. Lạu Đài Cát, 42 

. Đệ Nhất Đề, 43 

.. bởi Khuyên của Mẹ, 44 

. Tiếng Vỗ Một Bàn Tay, 44 

._ Tìm Tôi Bừng Cháy Như Lửa, 46 
.. Eshun Qua Đời, 47 

.. Tụnơg Kinh, 47 

.. Ba Ngày Nữa, 48 

. Cuộc Đối Thoại Mặc Cả Chỗ Ở, 48 
.. Gionơ Nói của Hạnh Phúc, 50 

.. Không Nước Không Trăng, 50 

. Danh Thiếp, 51 

. Miếng Nào Cũng Ngon Nhất, 51 
.. Bản Tay của Mặc Tiên, 52 

._ Nụ Cười Trong Đời, 52 

. Mọi Phút Thiên, 53 

._ Mưa Hoa, 53 

. Xuất Bản Kinh, 54 

._ Việc Làm Trong Đời Gisho, 55 

.. Ngủ Ngày, 56 

._ Tronø Cối Mộng, 56 

. Thiên của Triệu Châu, 57 

. Người Chết Trả Lời, 57 

. Thiên Trong Nếp Sống Ăn Mày, 58 
. Ăn Cấp Trở Thành Đệ Tử, 58 

.. Đúng và Sai, 59 

.. Có Cây Giác Ngộ Thê Nảo”?, 60 
. Nghệ Sĩ Bần Tiện, 61 

. Điểm Cân Đối Chỉnh Xác, 62 

. Ông Phật Mũi Đen, 63 

. Ñyonen, 63 

. Diệu Nhán, 64 

._VỊ Tương Chua, 66 


DẠO BƯỚC VƯÒỜN THIÊN 7/0 


. Ảnh Sáng Có Thể Biển Mắt, 66 

.. Người Cho Phải Cảm Ơn, 67 

._Di Chúc và Uớc Mong, 67 

. Trà Sư và Kẻ Âm Sát, 68 

.. Chánh Đạo, 69 

.. Cứa Thiên Đảng, 70 

.. Bắt Ông Phật Đá, 70 

.. Những Người Lính của Lòng Nhán Từ, 71 
. Con Đường Hẳm, 72 

. Ngu Đường và Hoàng Đề, 73 

. Sinh Từ Đâu Đến, Chết Đi Về Đâu?, 74 

.. Trong Bản Tay Định Mệnh, 75 

. Sđf Sinh, 75 

Mô Hồi Kasan, 76 

. Hàng Phục Ma, 76 

.._ Những Đứa Con của Đức Hoàng Thượng, 77 
. Ngươi Làm Gì Vậy? Thầy Nói Gì Vậy?, 78 
. Một Nốt Nhạc Thiên, 79 

. Ăn Lời Trách Mắng, 80 

. Vật Có Giá Trị Nhất Trên Thể Gian, 80 

.. Học lm Lặng, ðl 

. Lãnh Chúa Đầu Bò, 81 

._ Mười Người Thừa Kế, 82 

. Sự Cải Hóa Chân Thật, 82 

. Tạnh Tình, 83 

.. Cải Tâm Đá, 84 

. Không Vướng Bụi Trần, 84 

. ŒiW Mình Trong Sạch, ö5 

. Sự Phát Đạt Chân Thật, 56 

.. Cái Lư Hương, ð7 

. Phép Lạ Chân Thật, 5Š 

.. Hãy Ngủ Đi, 6 

.. Không Có Œì Hiện Hữu, S9 

09, 


Bắt Chim, 89 


100. Đã Đến Lúc Chết, 90 


TÚI. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
106. 
109. 
TỊ0. 
TIT. 
1Ị2. 
IPb 
114. 
115. 
1ó. 
117. 
1ĨIề. 
119. 
120. 
L2T. 
dê. 
123. 
124. 
đo) 
126. 
d2, 
126. 
129. 
130. 
H3T. 
132. 
133. 
134. 
TỔN); 


DẠO BƯỚC VƯÒỜN THIÊN 1} 


Ông Phật Sống và Người Đóng Thùng Gồ, 91 
Ba Loại Đệ Tư, 91 

Bốn Hạng Người Tu, 92 

Đối Thoại Thiên, 92 

Cái Cốc Cuối Cùng, 03 

Thiên Chiếc Kẹp Gấp Than, 94 

Thiên của Người Kể Chuyện, 24 
Lá Thư Gửi Người Hấp Hỗi, 95 
Lời Dạy Tt ối Hậu, 95 
Không Rang Buốc, 96 
Dấm của Tosui, 97 
Ngồi Chùa lm Lặng, 98 

Thiên của Phật, 98 
Niệm Phát, 99 

Cảm Ơn Lòng Tối, 99 

Máy Trên Trời, Nước Trong Bình, 100 
Thể Nào Là Diệu Pháp, 100 

Kho Bảu Trong Nhà, TÚI 

Nếu Biết Đèn Là Lửa, 101 

Thế Nào Là Đạo?, 103 

Tìm Thầy Học Đạo, 103 

Giận Dữ Là Của Quí Trong Nhà, 105 
Khi Gặp Cảnh Sông Chết Thì Sao?, 105 
Tôi Không Muốn Chết, 106 

Một Giọt Nước, 106 

Không Lãng Phí, 107 

Lạc Thú Trong Núi Sâu, 106 

Vẽ Rồng, 109 

Ông Không Ho Đấy Chứ?, 110 

Lễ Bái, II] 

Phước Đức Trong Đời, II] 

Hai Con Thuyên, 112 

Lông Trắng Phơi Dòng Biết, 113 

Dự Tiệc, l14 

Cảnh Cáo, l14 


156. 
137. 
136. 
139. 
140. 
LẠI. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
ly 
146. 
149. 
190. 
11. 
T2) 
lộn, 
154. 
155. 
156. 
12)" 
156. 
159. 
1ó0. 
16T. 
162. 
163. 
164. 
165. 
1óố6. 
167. 
166. 
169. 
170. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 12 


Còn Mùi Thiên, 115 

Cần Thận! Cẩn Thận!, 115 

Sao Chẳng Nói Con Biết, 116 

Người Trí Không Ngộ Đạo, l16 

Chớ Phi Bảng Tiên Sư Tôi, I7 

Dạy Con Hồi Nào?, 118 

Dùng Hằng Ngày Nhưng Chẳng Biết, 119 
Chỉ Tệ Bằng Một Nửa, 119 

Ai Trói Ông, 120 

Đói Ăn, Mệt Ngủ, 120 

Ngộ Rồi Đồng Chưa Ngộ, 120 

Hãy Về Nhà Đóng Cửa Lại, 121 

Ông Tăng Thất Bại, 122 

Hãy Xem Con Ong, 123 

Ngô Không Phải Là Mặt Trời, 124 
Khuyến Cáo Các Thiếu Nữ, 124 

Bất Cứ Quyên Hạn Nào, 125 

Hãy Nói Chuyện Từ Bi Trước Đã, 125 
Tôi Không Mua Chuyện Nghiệp Này Đáu, I127 
Phân Trâu Cũ Đi Đáu Cũng Vậy, 126 
Tại Sao Tôi Phải Ngồi Thiển, 129 

Đêm Qua Tôi Là Khách, 129 

Chung Ta Hãy Cứ Như Vậy Đi, I30 

Lời Mời của Địa Ngục, I30 

Đàn Bà Là Kho Tàng của Phát Giáo, 131 
Tôi Không Muốn Nữa, Cảm Ơn, 132 

Nếu Anh Thật Yêu Tôi, Hãy Ôm Tôi Đi, 132 
Cái của Bốn Ni Sâu Không Có Đáy, 133 
Công Án của Shosan, 134 

Gốc của Sanh Tử, 134 

Làm Sao Dưứt Bỏ Đam Mê Tình Dục, 135 
Người Tu Không Nên Gần Đàn Bà, 136 
Thát Là Một Thứ Thách Gian Nan, 136 
Đi Chơi Đêm, 137 

Ở Hoàn Cảnh Nào Cũng Ngộ Được, 137 


T1. 
172. 
d3; 
174. 
TC: 
175. 


LẦU, 
17%. 
179. 
180. 


181. 


182. 
183. 
184. 
185. 
156. 


187. 


186. 
189. 
190. 
T9I. 
192. 
193. 
194. 
TỆ GÌ 
196. 
4 Số: 
196. 
199. 
200. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 73 


Ông Có Cô Con Gái Khá Sắc Sảo Đấy, 138 
Đam Mê và Giải Thoát, 139 
Thể Hiện Cái Dụng của Phát Tánh, 140 
Bài Học Từ Bì, lẠI 
Hoa Sen Đêm, 143 
Đối Khi Con Nghĩ Kinh Nghiệm Tình Dục 
Còn Thực Hơn Kiến Túnh, 149 
Không Là Œì?, I56 
Đọc về Ngộ Cũng Như Gãi Ngứa Ngoài Giày, 157 
Đọc Hay Không Đọc, 158 
Nếu Tôi Nói Thiên, Đẩy Chẳng Phải Là Thiên 
lôi Nói, 162 

Tại Sao Các Thiên Sư Trả Lời Bằng Giọng 

Khó Ua?, 163 
Cải Gì Thực Sự Có?, 164 
Thế Nào Là Phật Tâm?, 165 
Không Có Thiên Sư, 165 
Thiên Định Siêu Việt: Ai Siêu Việt Cái Gì?, 167 
Máy Điêu Khiển Tâm Sinh Lý: 

Thiên Điện Tử?, 169 

Tôi Có Thể Vừa Tu Thiên Vừa Là Tin Đô 
Do Thái (hay Ky-tô) Giáo Tốt Không?, 171 
Thể Nào Là Ngộ?, 173 
Lão Sự Đã Ngộ Chưwưa?, 173 
Ngộ Giống Cái Gì?, 174 
Thể Nào Là Ngã Mạn?, 174 
Tám Gió Thổi Chẳng Động, 175 
Bà Lão Hay Khóc, I76 
Tôi Đã Diệt Hết Tật Xấu Rồi, 177 
Con Nhện và Thiên Tăng, 177 
Giàu và Nghèo, l78 
Núi Tu Di Chứa Trong Hạt Cải, 179 
Trúc Cao Trúc Thấp, 179 
Tôi Không Có Gì Dấu Ông, 180 
Không Ta Không Người, lồi 


201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
ti) 
10, 
213. 
214. 
x bo), 
216. 
v2 To 
218. 
219. 
220. 
224. 
222 
2280 
20. 
220): 
226. 
2/8 
228. 
c 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
Si 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 14 


Vì Có Tôi Ở Đây, 181 

Tiếng Mưa Rơi, 182 

Trở Về Tay Không, 182 

Đi Trong Mưa, I63 

Có và Không, 183 

Theo Dòng Ma Đi, 164 

Tới Lui Đêu Khó, 185 

Không Băng Thăng Hệ, 185 

Cái Gì Chẳng Phải Phật Pháp?, 186 
Bắt Hư Không, 187 

Đường Đến Nết Bàn, 187 

Lạnh Khi Lạnh, Nóng Khi Nóng, l88 
Nơi Không Sinh Tứ, ISS 

Ai Biết Cô?, 189 

Ba Cán Gai, I69 

Tuyết Rơi Mảnh Mảnh, 190 

Câu Đá Triệu Châu, 191 

Rửa Chén ĐiI, I9] 

Triệu Châu Hỏi Đường, 192 

Điểm Cái Tâm Nào?, 192 

Anh Có Phải Là Phật Tử Không”, 193 
Vì Tôi Là Y Sĩ, 194 

Không Câu Không Mong, 195 
Sống U? Chết U?, 196 

Chỉ Mặt Trăng, 197 

Khi Trong Chuông, 197 

Vô Tâm, 198 

Đứa Trẻ Ba Tuổi Cũng Biết, 199 
Tôi Chỉ Đứng Đây Thôi, 200 

Trên Đỉnh Có Phong, 201 

Đan Hà Đốt Tượng Có Ý Gì ?, 201 
Cười Với Đất Trời, 202 

Hương Nghiêm Leo Cáy, 202 

Ý Kinh Và Ý Tổ, 203 

Nhìn Mà Không Thấy, 203 


236. 
237. 
23. 


239. 
240. 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
20) 
Z1: 
254. 
2) by 
256. 
Mi): 
258. 
259. 
260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
263. 
266. 
267. 
268. 
269. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN TẤT 


Tâm Bình Thưởng, 203 

Cậu Bé Bính Định Đến Xin Lửa, 204 

Hư Không Có Để Mắt Nhìn Hoàng 
Thượng Không?, 205 

Ông Biết Bắn Không?, 206 

Bay Mất Được Sao?, 207 

Phát Mặt Trời, Phật Mặt Trăng, 207 

Qui Củ Thiên Đường của Bách Trượng, 208 

Ma Ngôn Ngữ, 209 

Triệu Cháu Đội Dép Rơm, 210 

Bị Lừa Đá, 210 

Cở Sao Lại Có Bụi, 21] 

Chỗ Có Phật Chớ Đứng Lại, 212 

Không Mắt Tai Mũi Lưỡi, 212 

Nước Con An Ôn, 214 

Không Chỗ Nào Không Đến, 216 

Là Người Hay Là Phật, 216 

Đây Mắt Núi Xanh, 217 

Tấm Lòng Trong Sạch, 218 

Thiên và Thuật Trị Nước, 218 

Giấy Đi Cầu, 219 

Tỉnh Ngộ, 219 

Gan Ruột, 220 

Chớ Lo Lắng, 220 

Án Cư, 222 

Đẹp Hơn Hoa, 222 

Hét Trồng Địa Ngục, 223 

Lời Cuôi Cùng, 224 

Kinh Một Chữ của Đại Giác, 225 

Kính Không Chữ của Phát Quang, 225 

Địa Tạng Nguyên Hình, 226 

Tham Vấn Ban Đêm, 227 

Búc Tranh Người Đẹp, 229 

Tiếng Hét của Toden, 229 

Thanh Kiếm Giấy, 231 


270. 
271. 
2) /5ốn 
203/10 
274. 
2à 
276. 
2/0, 
278. 
279. 
260. 
261. 
2Ó2, 
283. 
284. 
ZÓU: 
266. 
287. 
268. 
269. 
290. 
291. 
s2. 
200. 
294. 
s09) 
296. 
D2 10 
298. 
”ờ) 
300. 
301. 
302. 
303. 
304. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 16 


Đất Trời Tan Vð, 231 

Vẽ Tánh, 232 

Bản Sao, 233 

Bài Pháp của Ni Sư Shiado, 234 

Tổ Sư Hiệp Sĩ Từ Phương Tây Đến, 234 
Thiên Một Chiếc Áo của Đại Giác, 235 
Thiên Cái Khô của Phật Quang, 236 
Địa Tạng Ra Khỏi Chánh Điện, 237 
Vây Rồng, 238 

Vật Dưới Rốn của Thời Tông, 239 
Cổng Ra Vào Thể Giới Chư Phật, 240 
Chiếc Y Niệm Phật, 241 

Thuyết Pháp, 242 

Mua Thương Tay Không, 242 

Đảnh Chuông, 243 

Sao Không”, 244 

ẩn Cá Thịt Làm Sao Thành Phật?, 245 
Mưa Đêm, 246 

Thiên Sư Thông Thái, 247 

Ông Phật Say, 247 

Đại Sự Vi Tế, 250 

Phát Trong Đời Này, 251 

Ấn Khả Quá Sớm, 252 

Đại Sự, 253 

Sai Lâm, 255 

Một Ngày Không Làm, Một Ngày Không Ăn, 256 
Yêu Hoa, 257 

Có Thơm, Hoa Rụng, 258 

Ba Chuyển Ngữ, 259 

Ai Ở Trong Giêng, 259 

Nên Cười Hay Nên Khóc, 260 

Tổ Phật Lừa Người, 261 

Dứi Bỏ Thể Tình Mê Hoặc, 262 

Lưới Tình Thể Gian Không Có Ngày Dứt, 262 
Gọi Trâu Đi Tắm, 263 


305. 
306. 
307. 
308. 
309. 
310. 
5h; 
Jlá. 
313. 
314. 
Đi: 
316. 
317, 
31. 
Ji: 
320. 
321. 
52% 
323. 
322. 
1D) 
326. 
22. 
327. 
329. 
330. 
331. 
J2. 
333. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 17 


Hai Mánh Ngọc Hợp, 264 
Ẩn Cơm Mặc Áo, 265 
Ai Là Kẻ Không Cùng Muôn Pháp Làm Bạn, 266 
Câu Hỏi Nhất Thừa Đã Mắt, 267 
Cư Sĩ Có Đây Không?, 267 
Một Câu Sau Cùng Chẳng Ai Nói Được, 270 
Làm Sao Quên Được, 270 
Hãy Còn Cáu Thứ Nhì, 272 
Ai Nhờ May Ma Thua, 272 
Lão Già Ganh Tị, Chẳng Phân Tốt Xấu, 273 
Bảng Cư Sĩ Đọc Kinh, 274 
Mai Đã Chín Chưa?, 274 
Một Câu Cũng Chẳng Cần, 275 
Miệng Câm Mắt Mù, 276 
Đường Ây Đi Đâu?, 276 
Chuyển Y Công Đức, 277 
Bảng Cư Sĩ Cùng Vợ Và Con Gái, 277 
Kẻ Không Hiểu Là Ai?, 278 
Bởi Vì Tôi Coi Đó Là Kẻ Thù, 279 
Vướng Mắc Thân Tâm, 279 
Thoát Lạc Thân Tám, 280 
Đọc Ngữ Lục Thiên Để Làm Gì?, 281 
Tìm Ngộ, 282 
Ngộ Là Gì?, 282 
Băng Chứng, 283 
Hãy Ở Trong Tâm Phật Bắt Sanh, 283 
Còn Gì Đề Truyện, 284 
Ông Núi, 285 
Ông Tăng Trì Độn, 285 


Thư Mục, 2Š7 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 78 


I1. ĐƯỜNG VÀO CÔNG THIÊN 


Một hôm có một ông tăng vào núi tìm Thiền sư Huyền Sa 
Sư Bị để tham học. Ông tăng nói với sư: 

- Con mới đến, xin hoả thường từ bi chỉ cho con chỗ vảo. 

Huyền Sa hỏi: 

-Trên đường đến đây, ông có đi qua một khe nước, phải 
không? 

Ông tăng đáp: 

- Dạ phải. 

Huyền Sa hỏi tiếp: 

- Ông có nghe tiếng nước chảy không? 

Ông tăng đáp: 

- Dạ có. 

Huyền Sa nói: 

- Chỗ ông nghe tiếng nước chảy là đường vào công Thiên 
đấy. 

(Chơn Không Gầm Thét) 


2. MỘT TÁCH TRÀ 


Nam Ân, Thiền sư Nhật sống vào thời Minh Trị (1868- 
1912), tiếp một giáo sư đại học đến hỏi về Thiên. 

Nam Ân đãi trà. Sư rót trà vào tách của khách, đến khi 
tách đã tràn mà sư vẫn tiếp tục rót. 

Vị giáo sư ngôi nhìn nước tràn ra ngoài, đến lúc không 
chịu được nữa kêu lên, “Đây quá, hết chỗ chứa rồi!” 

Nam Ấn nói, “Cũng giống như cái tách này, ông đây ắp 
những quan niệm, những suy lý, làm sao tôi có thê chỉ Thiền 
cho ông được, trừ phi ông cạn cái tách của ông trước?” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 79 


3. KHÔNG BIẾT 


Khi Bồ-đề Đạt-ma (532 d.1.), Thiền Tô thứ nhất, từ Án độ 
đến Trung quốc, Lương Vũ để (502-550 d.I) muốn gặp Tổ. 
Hoàng đề hỏi Tổ, “Thế nào là nghĩa tột cùng của Thánh Đế?” 
Tổ đáp, “Rỗng thênh, không thánh.” 

Hoàng đề lại hỏi, “Ai đang ở trước trầm đây.” 

Tổ đáp, “Không biết.” 

Thường chúng ta nghĩ răng mình biết nhiều việc hoặc tin 
rằng mình biết mọi việc. Ông có biết tại sao mặt trời mọc ở 
hướng đông và lặn ở hướng tây? Ông có thể cười lớn và khinh 
thị đáp, “Bởi vì trái đất quay tròn.” Rồi hãy để tôi hỏi ông, “Tại 
sao trái đất quay tròn?” Ông có thê nói, “Bởi vì định luật thứ nhì 
về vạn vật chuyên động của Newton.” Được rồi, hãy để tôi hỏi 
tiếp, “Tại sao lại có một định luật như là định luật thứ nhì ấy 
của Newton?” Chắc hắn ông sẽ đáp, “Tôi không biết.” Đây 
không phải là vô minh. Khi nảo chúng ta cạn hết kiến thức tích 
lũy, lúc ây chúng ta nói sự thật: Tôi không biết. 

(Thiên Ngữ Thiên Tự) 


4. BIẾT ĐỀ LÀM GÌ? 


Pháp Thuận là Thiền sư Việt nam, sống vào cuỗi thế kỷ 
thứ 5 và đầu thế ký thứ 6. Khi Tổ Tỳ-ni-đa-lưu-chi đến Việt 
Nam gặp sư ở chùa Pháp Vân, Tổ hỏi: 

- Ông tánh gì ? 

Sư hỏi lại Tổ: 

- Hòa thượng tánh gì? 

- Ông không có họ sao? 

- Họ thì chăng không, hòa thượng làm sao biết? 

- Biết để làm gì? 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 20 


Sư bỗng nhiên tự tỉnh, liền sụp xuống lạy. Tổ Tỳ-ni-đa- 
lưu-chi ân chứng, sư trở thành đời thứ nhất của dòng Thiên thứ 
nhất ở Việt Nam. 

(Thiên Sư Việt Nam) 


5. CÂY BÁCH 


Một ông tăng hỏi Thiền sư Triệu Châu, “Thế nảo là đại ý 
Phật pháp?” Triệu Châu đáp, “Cây bách trước sân.” 

Thoạt nghe như Triệu Châu đang chỉ cây bách trước sân 
như một ngoại vật, nhưng sự thật chắng có gì qui định là 
“trong” hay “ngoài”. Triệu Châu trở thành cây bách và cây bách 
trở thành Triệu Châu . 

Thiền sư Đạo Nguyên (1200-1253) nói: 


Học Phật pháp là học chính mình. 

Học chính mình là quên chính mình. 

Quên chính mình là trở thành một với 
Đại Tám vô biên. 


Khi tự quên mình, Triệu Châu trở thành một với cây bách 
vô biên, vô lượng. Không cần nói ai cũng biết rằng tinh thần 
này không những chỉ áp dụng cho cây bách mà còn áp dụng 
cho cả mọi sự vật. 

(Thiên Ngữ Thiên Tự) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 2ƒ 


6ó. MÂY TRĂNG 


Thiền có câu nói răng: 

Núi xanh bất động, 
Máy trăng đến đi . 

Câu nói cho thấy sự tương phản giữa xanh và trăng, bất 
động và động, cũng như sự tương phản giữa cái có thể tiếp xúc 
và cái không thê tiếp xúc. “Đến đi” có ý nghĩa thâm sâu. Khi 
các Thiên tăng gặp các bậc thầy của họ, các sư hay hỏi họ, 
“Ông từ đâu đến?” Nếu họ đáp, “Con từ Kinh đô đến,” đây là 
cầu trả lời hoàn toàn đúng. Chúng ta từ đầu đến và sẽ đi vê đầu 
sau khi chết? Đây là câu hỏi nền tảng nhất cho tất cả chúng ta. 
Vậy “Mây trắng đến đi” ám chỉ Chân Hữu của chúng ta -- nó 
không từ đâu đến, không đi về đâu, mà luôn luôn lơ lửng trên 
núi xanh và núi ấy có thể là thiên đường hay địa ngục. 

(Thiên Ngữ Thiên Tự) 


7. BÁT NHÃ 


Bát nhã là dịch ầm chữ Phạn Øz4/na. Chữ bát nhã, dù 
được dịch là trí tuệ, tốt nhất nên hiểu theo nguyên nghĩa của từ. 

Để hiểu nghĩa chữ bá/ nhã, cách hữu ích cho chúng ta là 
nghĩ cái gì chẳng phải là bá/ nhã. Cái học hàn lâm chăng phải 
là bát nhã, tích lũy kiến thức chẳng phải là bá/ nhã, tất cả 
những gì do học mả có chắng phải là bát nhã . 

Mặt khác, có thể hiểu bá/ nhã bằng thái độ ngược lại, 
nghĩiã là, bằng cách gột sạch tất cả kiến thức đã có. Hành động 
tinh thần và thể xác đặt căn bản trên trực giác bản hữu là bá 
nhã. Chăng hạn như một người bị đánh kêu, “Ui cha!” -- không 
nghĩ tốt hay xấu, chỉ “Ui cha!” thôi. Đây là bá nhã. 

(Thiên Ngữ Thiên Tự) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 22 


8. MẸ CỦA CHƯ PHẬT 


Thiền sư Thanh Biện thuộc đời thứ tư dòng Tỳ Ni Đa Lưu 
Chi. Năm 12 tuổi sư xuất gia theo ngải Pháp Đăng tu học ở 
chùa Phố Quang. Khi Pháp Đăng tịch, sư chuyên trì tụng kinh 
Kñm Cang. 

Một hôm có Thiền khách đến viếng, thấy sư trì kinh, liền 


hỏi: 

- Kinh này là mẹ chư Phật ba đời, thế nào là nghĩa mẹ 
Phật? 

Sư đáp: 

- Từ trước đến nay trì kinh mà chưa hiểu ý kinh. 

Thiền khách hỏi: 


- Ông trì kinh đến giờ đã được bao lâu ? 

- Đã tám năm. 

- Trì kinh đã tám năm mà một ý kinh cũng không hiểu, dù 
trì mãi đến trăm năm nào có công dụng øì? 

Sư liền đảnh lễ, thưa hỏi chỗ thâm sâu ấy. Thiền khách 
bảo sư đến Thiền sư Huệ Nghiêm ở chùa Sùng Nghiệp giải 
quyết cho . 

Khi gặp hòa thượng Huệ Nghiêm, sư liền đem việc trước 
thuật lại đầy đủ. Huệ Nghiêm nói: 

- Ông tự quên mất rồi, sao không nhớ trong kinh nói, 
“Chư Phật trong ba đời và pháp A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề,” đều từ kinh nảy ra, đâu không phải là nghĩa mẹ chư Phật 
ư? 

Sư thưa: 

- Phải. Thế lả con tự quên. 

Huệ Nghiêm hỏi: 

- Kinh này là người nào nói? 

- Đâu không phải là Như Lai nói sao? 

- Trong kinh nói, “Nếu nói Như Lai có nói pháp, tức là 
chê bai Phật, người ấy không thể hiểu nghĩa ta nói,” ông khéo 
suy nghĩ đó. Nếu nói kinh này không phải Phật nói là chê bai 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN Đó 


kinh, nếu nói là Phật nói, tức chê bai Phật. Ông phải làm sao? 
Nói mau! Nói maul 
Sư toan mở miệng, Huệ Nghiêm cầm phất tử đánh ngay 
miệng. Sư bỗng nhiên tỉnh ngộ. 
(Thiên Sư Việt Nam) 


9. TỊNH TÂM TỊNH ĐỘ 


Một hôm, một người đàn bà, tên gì không aI biết, đến 
nghe Bạch Ấn nói pháp. Trong bài pháp, có đoạn sư nói, “Tịnh 
Tâm Tịnh Độ, Phật ở nơi mình: một khi Phật hiện, mọi vật trên 
thế gian liền chiếu hảo quang. Nếu ai muốn thấy được như thế, 
hãy quay vào tâm mình, nhất tâm tìm kiếm.” 

“Vì là tịnh tâm Tịnh Độ, làm sao Tịnh Độ được trang 
nghiêm? Vì là Phật ở nơi mình, Phật có tướng tốt gì?” 

Nghe vậy, người đàn bà suy nghĩ, “Cái đó có khó gì lắm 
đâu.” Trở về nhà, bà nhìn vào đó ngày đêm, mang nó trong lòng 
dù thức hay ngủ. Rôi một hôm, trong lúc đang rửa nôi, bỗng 
nhiên bà thông suốt. _ 

Ném cái nồi sang một bên, đến gặp Bạch Ân, bà nói: “Tôi 
đã qua đến ông Phật trong chính thân tôi đây. Mọi vật đều 
chiếu sáng. Kỳ diệu quá! Thật là kỳ diệu!” Bà sung sướng nhảy 
múa vì vuI. 

Bạch Ân nói, “Đó là bà nói, còn cái hầm chứa phân thì thế 
nào?” _ 

Bà liên bước lên tát Bạch Ấn một cái, nói, “Cái lão này 
chưa thông rồi.” 

Bạch Ân cười rỗng lên. 

(Giai Thoại Thiên) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 24 


10. UỐNG TRÀ ĐI 


Triệu Châu là một Thiền sư xuất sắc sống vào đời nhà 
Đường ở Trung quốc. Một hôm, một ông tăng hành cước 
đênviễng sư. Sư hỏi, “Ông từng đến đây chưa?” Ông tăng đáp, 
“Dạ, từng đến.” Triệu Châu nói, “Uống trà đi.” 

Một ông tăng hành cước khác cũng đến viếng sư, sư lại 
hỏi, “Ông từng đến đây chưa?” Ông tăng đáp, “Dạ chưa.” 

Triệu Châu bảo, “Uống trà đi.” 

VỊ tăng viện chủ của Triệu Châu, có mặt trong cả hai 
trường hợp, khá bối rối, hỏi sư, “Tại sao đối với một ông tăng 
đã ngộ hòa thượng bảo “Uống trà đŸ rồi đối với một ông tăng 
chưa ngộ hoà thượng cũng bảo “Uống trà đi?” Triệu Châu đáp, 
“Uống trà đi.” 

Đây là Thiền của Triệu Châu, siêu việt lý luận, chỉ là 
“Uống trả đi.” Chỉ thế thôi! Trà này là trà phô hiện. Nếm trà 
này là nêm Thiền. Nói như vậy có lẽ cũng đã quá nhiều . 

(Thiên Ngữ Thiên Tự) 


11. IMLẶNG 


Trong kinh Duy Ma Cật, một trong những kinh sống động 
nhất của văn học Đại thừa, Bồ tát Văn Thù hỏi Cư sĩ Duy Ma 
Cật về yếu chỉ của Phật pháp. Cư sĩ Duy Ma Cật im lặng. Có 
người bình rằng sự im lặng của Cư sĩ Duy Ma Cật giống như 
sâm sét. 

Khi đọc các bản văn Thiền, chúng ta thường thấy những 
câu như “Ông tăng im lặng.” Ít nhất có ba thứ im lặng khác 
nhau. Thứ nhất, ông tăng không biết gì để nói, vì vô minh. 
Thứ hai, ông tăng giả vờ mình ngu, song ý định chân thực là để 
xem phản ứng cuả đối thủ. Thứ ba là sự im lặng của một vị 
tăng đã ngộ biết rằng điều ấy không thê giải thích được, vì thế 
im lặng. Loại im lặng thứ ba giông như sâm sét. 

(Thiên Ngữ Thiên Tự) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN Ø§ 


12. VÔ NGÔN THÔNG 


Sư là Tổ khai sáng dòng Thiền Vô Ngôn Thông ở Việt 
Nam. Sư họ Trịnh, quê ở Quảng châu, Trung quốc. Tính sư 
điềm đạm, ít nói mà thông minh, nên người đương thời gọi là 
Vô Ngôn Thông. 

Một hôm sư lễ Phật, có một thiền khách hỏi: 

- Tọa chủ lễ đó là cái gì? 

Sư đáp: 

- Là Phật. 

Thiền khách bèn chỉ tượng Phật hỏi: 

- Cái này là Phật gì? 

Sư không đáp được. 

Đêm đến, sư y phục chỉnh tê đến lễ thiền khách, nói: 

- Hôm nay thầy hỏi, tôi chưa biết ý chỉ thế nào? 

Thiền khách hỏi: 

- Tọa chủ được mây hạ? 

Sư đáp: 

- Mười hạ. 

Thiền khách lại hỏi: 

- Đã từng xuất gia chưa? 

Sư càng thêm mờ mỊt. 

Sau sư đến tham kiến Đại sư Bách Trượng. Một hôm 
trong giờ tham vẫn, có một ông tăng hỏi Bách Trượng: 

- Thế nảo là pháp môn đốn ngộ của Đại thừa? 

Bách Trượng đáp: 

- Đất tâm nễu không, mặt trời trí huệ tự chiếu . 

Sư nghe câu này, hoát nhiên đại ngộ. 

Sau, khoảng năm 820 T.L., sư sang An Nam ở chủa Phù 
Đỗng (tỉnh Bắc Ninh). Ở đây Eöñ ngày, sư ngôi quay mặt vào 
vách, suốt mây năm mả không ai biết. Chỉ có Cảm Thành biết 
sư là cao tăng đắc đạo và sau sư truyền tâm ấn cho Cảm Thành. 

(Thiên Sư Việt Nam) 


DẠO BƯỚC VƯÒỜN THIÊN bàa 


13. MỖI NGÀY LÀ MỘT NGÀY TỐT 


Thiền sư Vân Môn nói với môn đô, “Trước ngày mười 
lăm tôi không hỏi, sau ngày mười lăm thì thế nào?” Không ai 
trả lời. Vì thế sư tự đáp, “Mỗi ngảy là một ngày tốt.” Ngày 
mười lăm, theo âm lịch, có trăng tròn, ám chỉ sự giác ngộ rõ 
ràng. “Sau ngày mười lăm” có nghĩa là sau khi có sự giác ngộ 
như thê. 

Vì “Mỗi ngày là một ngày tốt,” nhiều người bị chữ “tôt” 
lừa, nghĩ răng tốt là đối lại với xấu. Như thế, họ nghĩ răng 
“ngày tốt” có nghiã là ngày đẹp, hạnh phúc. Tuy nhiên, Vân 
Môn không có ý đó. “Ngày tốt” của Vân Môn còn sâu xa hơn 
thế. Sư đang chỉ cái ngày ngay đây, ngay bây giờ, không tiền, 
tuyệt hậu. Một công án tốt cho tất cả chúng ta: “Đây là loại 
ngày gì?” 

(Thiên Ngữ Thiên Tự). 


14. TRỎNG TÙNG 


Trong Lâm Tế Lục có một câu chuyện kế như vầy: “Một 
hôm Lâm Tế đang trồng tùng thì thầy sư là Thiên sư Hoàng Bá 
hỏi , Trông nhiều cây trong núi sâu có gì là tốt? Lâm Tế đáp, 
“Thứ nhất, con muốn tạo cảnh tự nhiên cho công chùa; thứ hai, 
con muốn làm mốc giới cho đời sau.` Nói xong Lâm Tế dộng 
cuốc xuống đất ba lần vả “Hư!” một tiếng. Hiểu ý Lâm Tế, 
Hoàng Bá nói, 'Ở dưới ông tông môn ta sẽ hưng thịnh khắp 
thiên hạ.” 

Vì sự kiện lịch sử nảy, cho đến ngày nay, đa số các Thiền 
viện Lâm Tế đều trồng một cây tùng vào Ngày Lâm Tế, ưỚc 
mong tạo cảnh đẹp tự nhiên cho công chùa vả cũng để làm mốc 
giới cho đời sau . 

Hãy để cho Chánh Pháp tiếp tục. 

(Thiên Ngữ Thiên Tự) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 3) 


15. HOA NÚI NỞ NHƯ GẦM 


Một ông tăng hỏi Hòa thượng Đại Long (một Thiền sư 
Trung quốc thuộc dòng Đức Sơn, nhưng chúng ta không biết 
gì nhiều về sư), “Pháp thân kiên cô hoại hay chăng hoại?” Sư 
đáp băng bải kệ như sau: 

Hoa núi nở như gắm, 
Nước khe trong tựa chảm. 

Trong văn học Thiền, một ông tăng hành cước thường 
hay hỏi về Pháp thân, nghĩa là Pháp là gì ? Câu hỏi này có hăng 
trăm câu đáp khác nhau đã được ghi lại, mà “Hoa núi nở như 
gâm, Nước khe trong tựa chàm” là câu đáp được biết đến nhiều 
nhất. 

Đương nhiên, câu đáp này cho biết cái ấn tượng mà Hòa 
thượng Đại Long miêu tả vẻ đẹp ngoại cảnh. Vâng, lời đáp của 
sư miêu tả vẻ đẹp bên ngoài, nhưng còn hơn thế nữa, nó là một 
diễn đạt “siêu ngôn ngữ.” 

(Thiên Ngữ Thiên Tự) 


16. KHÔNG SINH KHÔNG TỬ 


Thiền sư Quan Sơn Huệ Huyền là người sáng lập chùa 
Shogen và chùa Diệu Tâm (Myoshin) ở Nhật. Sư có ảnh 
hưởng tất lớn đối với môn đồ nhưng không để lại ngữ lục. Sau 
khi Huệ Huyền từ giả cõi đời, Thiền sư Ấn Nguyên Long Kỹ 
(1592-1673), thuộc phái Hoàng Bá, từ Trung quôc đến Nhật, 
viếng chuà Diệu Tâm. Thiền sư Ấn Nguyên lễ bái tháp người 
sáng lập và hỏi vị thượng tọa, “Sáng tô của thượng tọa có để 
ngữ lục gì không?” “Dạ không.” “Cái gì!” Ân Nguyên kêu lớn, 
“Nếu ông ta không để lại ngữ lục gì, chùa Diệu Tâm không 
đáng được thừa nhận." VỊ thượng tọa sợ hãi, lưỡng lự nói, “Mặc 
dù sáng tô chúng tôi không đề lại ngữ lục gì, nhưng tôi có nghe 
Ngài nói, 'Công án Cây Bách có sức tước đoạt và Huệ Huyền 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 28 


2.99 


không sinh không tử'.” Khi nghe câu nói do vị thượng tọa 
thuật lại, Ấn Nguyên xúc động nói, “Hay lắm,” cúi đầu thật sâu 
và rời chùa Diệu Tâm. 
Một Thiền sư hiện đại khi sắp tịch nói, “Bây giờ tôi chết 
để sống mãi mãi.” Phật tánh không có sinh không có chết. 
(Thiên Ngữ Thiên Tự) 


17. MẶT TRĂNG LẶN CHĂNG LÌA BẦU TRỜI 


Mặt trời mọc, mặt trời dặn. Mặt trăng mọc, mặt trăng lặn. 
Hằng ngày chúng ta nghĩ răng mặt trăng biến mất theo nghĩa 
đen, nhưng chúng ta biết nó sẽ trở lại. Khi có ai chết, người ta 
nghĩ rằng người đó biến mất, nhưng không thê nào biến mất 
khỏi thế giới rộng lớn, vô cùng tận. 

Thiền sư Hoàng Bá nói: 

Tâm tựa như hư không mênh mông, trong ây không có 
thiện không có ác, như khi mặt trời chiếu bốn phương thế giới. 
Vì khi mặt trời mọc và chiếu khắp trái đất, hư không mênh 
mông không sáng hơn, và khi mặt trời lặn, vũ trụ không trở 
thảnh u tối. Hiện tượng sáng và tối thay đôi nhau, nhưng bản 
tánh của vũ trụ không thay đổi. Tâm của Phật vả chúng sanh 
cũng như vậy. 

(Thiên Ngữ Thiên Tự) 


18. NÚI LÀ NÚI, NƯỚC LÀ NƯỚC 


Một giáo sư Mỹ dạy triết ở một đại học nọ khi nghe câu 
nói nôi tiếng nảy của Thiên, ông ta phản ứng với thái độ tiêu 
cực. Tuy nhiên, các yếu tố khác của Thiền lôi cuốn ông ta 
mãnh liệt, vì thế ô ông ta đến Nhật và gặp một Thiên sư. Thiền sư 
nảy giải thích như vây, “Bước đâu, núi lả núi, nước là nước.” 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 29 


“Bước thứ nhì, núi không phải núi, nước không phải nước,” 
Thiển sư tiếp tục, “ở bước thứ ba, núi là núi, nước là nước.” 

Vị giáo sư Mỹ hỏi, “Giữa bước thứ nhất và bước thứ ba 
có gì khác nhau?” “Ở bước thứ ba,” Thiền sư nói bằng giọng to 
nhất, “NÚI 7⁄4 NÚIL NƯỚC 7⁄4 NƯƠ”C!” Nhân đó vị giáo 
sư có tỉnh. 

Với cái thấy chưa ngộ, núi là núi, nước là nước; với cái 
thấy của ngộ, núi cũng là núi, nước cũng lả nước. Tuy nhiên, có 
cuộc hành trình tâm linh ân khuất trong cái thấy của ngộ; đó là 
thời kỳ núi chăng phải núi, nước chẳng phải nước. Chúng ta 
gọi cái “chăng phải” ấy là tu tập. 

(Thiên Ngữ Thiên Tự) 


19. ĐƯỢC VIÊN KIM CƯƠNG TRÊN 
QUÃNG ĐƯỜNG LÀY 


Thiền sư Ngu Đường (Gudo) là thầy của Nhật hoàng, 
nhưng sư thường hành cước lang thang như một tên ăn mày. 
Một hôm trên đường đến Edo, trung tâm văn hóa và chính trị 
của thời tướng quân tiễếm quyên, sư đến một ngôi làng tên là 
Takenaka. Trời chiều và mưa rơi nặng hạt. Sư ướt như chuột 
lột. Đôi dép rơm rã ra từng mảnh. Sư thấy ở cửa số một nông 
gia có treo bốn năm đôi và quyết định đến mua một đôi khô. 

Người đàn bà trao dép cho sư, thấy sư ướt quá, mời sư ở 
lại nhà bà qua đêm. Ngu Đường chấp nhận, cảm ơn bà. Sư vào 
nhà và tụng kinh trước bàn thờ gia đình. Rồi sư được người đàn 
bà giới thiệu với người mẹ vả các con của bà ta. Quan sát thây 
cả nhả buồn bã, sư hỏi có chuyện gì không tốt. 

Người đàn bả đáp, “Chồng tôi là một người đánh bạc vả 
nghiện rượu. Khi nào may thắng được, anh ta uống say vả hành 
hạ vợ con. Khi nào thua, anh ta mượn tiền của người khác. Đôi 
khi say quá, anh ta không về nhà gì cả. Tôi làm gì được bây 
giờ?” 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 30 


Ngu Đường đáp, “Tôi sẽ giúp anh ta. Đây là một ít tiền. 
Hãy mua cho tôi một bình rượu ngon và một Ít đồ nhằm. Rồi 
chị có thê đi nghỉ. Tôi sẽ tọa thiền ở trước bàn thờ.” 

Khoảng nửa đêm người đàn ông của gia đình trở về, say 
mèẻm, rồng lên, “Nè, bà ơi, tôi đã về. Bà có gì cho tôi ăn 
không?” 

“Tôi có cái này cho anh,” Ngu Đường đáp, “Tôi bất ngờ bị 
mưa, vợ anh tử tế mời tôi ở lại đây qua đêm. Đề đáp lại, tôi có 
mua ít rượu vả cá, anh cũng có thê ăn được.” 

Người đàn ông vui mừng. Anh ta lập tức uỗng rượu rồi 
năm dài xuống nên nhà. Thiền sư Ngu Đường ngôi thiên định 
ngay bên cạnh. 

Đến sáng khi người chồng thức dậy anh ta quên hết mọi 
chuyện đêm qua. “Ông là ai?” anh ta hỏi Ngu Đường vẫn còn 
đang ngồi thiên. 

“Tôi là Ngu Đường ở Kyoto và tôi đang trên đường đến 
Edo,” Thiên sư đáp. 

Người đản ông cảm thấy rất xấu hồ. Anh ta không ngớt 
lời xin lỗi vị thầy của hoảng đề. 

Sư mỉm cười, giảng giải, "Mọi sự trên đời đều vô thường. 
Cuộc sống ngăn ngủi. Nếu anh tiếp tục đánh bạc vả uống rượu, 
anh sẽ không còn thì giờ để làm được việc gì khác và anh sẽ 
làm cho gia đình đau khổ.” 

Người chồng chợt bừng tỉnh như vừa ra khỏi cơn mộng. 
Anh ta tuyên bố, “Thầy đúng lắm. Làm sao con có thể trả ơn 
được lời dạy kỳ diệu nảy! Hãy để con mang hành lý cho và tiễn 
thầy một đoạn đường.” 

Ngu Đường băng lòng nói, “Nếu anh thích.” 

Hai người bắt đầu đi. Sau khi đi được ba dặm, sư bảo anh 
ta trở về. Anh ta nài nĩ, “Xin cho năm dặm nữa.” Hai người tiếp 
tục đi. 

“Bây giờ anh có thế trở về được rồi,” sư gợi ý. 

“Sau mười dặm nữa, anh ta đáp. 

Khi mười dặm đã hết, sư bảo, “Bây giờ hãy về đi.” 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN ự 


“Con sẽ theo thây cả quãng đời còn lại của con,” anh ta 
tuyên bó. 

Nhiều Thiền sư Nhật hiện đại phát xuất từ dòng Thiên của 
một vị sư danh tiếng, là người thừa kế Thiền sư Ngu Đường. 
Tên của vị sư ấy là Vô Nan, người không bao giờ trở vê. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


20. THÊ À? 


Thiền sư Bạch Ân (Hakuin) được những người láng giềng 
ca ngợi là người sống một cuộc đời trong sạch. 

Một cô gái Nhật đẹp có cha mẹ làm chủ một cửa tiệm 
thực phẩm sống gần chùa sư. Bất ngờ một hôm cha mẹ cô ta 
khám phá ra cô ta có thai. 

Cha mẹ cô nỗi giận. Cô ta lại không chịu thú nhận người 
đàn ông đó là ai, nhưng sau nhiều phiền phức cuối cùng lại là 
tên Bạch Ấn. 

Cha mẹ cô ta phẫn nộ đi thăng đến sư. Sư chỉ thốt vỏn 
vẹn hai tiếng, “Thế à?” 

Sau khi đứa bé sinh ra, nó được mang đến cho Bạch Ân. 
Lúc ây sư đã mất hết thanh danh. Điều này không làm sư phiền 
não. Sư chăm sóc đứa bé thật chu đáo. Sư xin sữa của những bà 
mẹ hàng xóm và mọi thứ khác cần cho đứa bé. 

Một năm sau đó, cô gái làm mẹ không còn chịu nỗi nữa. 
Cô ta nói sự thật cho cha mẹ cô ta biết--răng người cha thực sự 
của đứa bé là một thanh niên làm việc ngoài chợ cá. 

Cha mẹ cô ta lập tức đến Bạch Ân câu xin tha thứ, xin lỗi 
không ngớt, và xin đứa bé trở lại. 

Bạch Ân ưng thuận. Khi trao lại đứa bé, sư cũng chỉ nói 
hai tiếng, “Thế à?” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN sờ 


21. VÂNG LỜI 


Những cuộc nói chuyện của Thiền sư Bản Khuê (Bankei) 
không những chỉ có những người học Thiền mà còn có những 
người thuộc mọi cấp bậc và giáo phái đến nghe. Sư không bao 
giờ trích dẫn kinh điền hay đăm mình vào những luận giải kinh 
viện. Thay vào đó là lời nói trực tiếp từ tâm sư đến tâm người 
nghe. Số thính giả to lớn của sư làm cho một tu sĩ phái Nhật 
Liên (Nichiren) tức giận bởi vì tín đồ của ông ta đã bỏ đi nghe 
Thiền sư nói chuyện. VỊ tu sĩ cục bộ của phái Nhật Liên này 
đến chùa, quyết tâm tranh luận với Bàn Khuê. 

Ông ta kêu lên, “Này, Thiền sư! Hãy đợi một chút. Bất cứ 
ai kính trọng ông cũng vâng lời ông, nhưng một người như tôi 
đây không kính trọng ông. Ông có thể khiến tôi vâng lời ông 
được chăng?” 

Bàn Khuê bảo, “Hãy lên bên cạnh tôi đây, tôi sẽ chứng 
minh cho.” 

Một cách kiêu hãnh, vị tu sĩ vẹt đám đông lấy đường đến 
Thiền sư. 

Bàn Khuê mỉm cười bảo, “Hãy bước qua bên trái tôi đi.” 

VỊ tu sĩ vâng lời. 

“Không, chúng có thể nói chuyện tốt hơn nếu ỏ phiá bên 
phải tôi. Hãy bước qua đây,” Bàn Khuê nói. 

VỊ tu sĩ lại kiêu hãnh bước qua bên phải . 

Bản Khuê nhận xét, “Ông thấy không? Ông đang vâng lời 
tôi và tôi nghĩ ông là một rất người lịch sự. Bây giờ hãy ngồi 
xuống nghe đi.” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN „5 


22. KHÔNG CHÚT TỪ BỊ 


Ngày xưa ở Trung hoa có một bả lão trợ cấp cho một ông 
tăng hơn hai chục năm. Bả dựng am vả cung cấp thực phẩm 
cho ông tăng khi ông tăng thiên định. Cuối cùng bà lão muốn 
biết ông tăng tiến bộ thế nào trong thời gian qua. 

Muốn biết sự thật, bà nhờ một cô gái đa tình giúp bà. Bà 
lão bảo cô gái, “Hãy đến ôm ông ta, rồi bất ngờ hỏi, “Thế nào 
= 

Cô gái đến thăm ông tăng, vuốt ve ông ta không chút 
gượng gạo, hỏi ông ta sẽ đối xử thế nào. 

Ông tăng đáp bằng một câu kệ: 


Cây khô kê đá lạnh, 


Không chô nảo ám cả. 


Cô gái trở về thuật lại mọi chuyện. Bà lão tức giận than, 
“Nghĩ ta đã nuôi hăn hai chục năm nay. Hăn tỏ ra chắng quan 
tâm đến yêu cầu của cô, chăng có ý giải thích tình cảnh của cô. 
Hắn chăng cần phải đáp ứng đam mê, nhưng ít nhất hăn nên tỏ 
ra có chút từ tâm chứ.” 

Nói xong bà lão lập tức đến thiêu rụi cái am. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


23. ĐẠI BA 


Vào đầu thời Minh Trị có một nhà đô vật rất nồi tiếng tên 
là Đại Ba, có nghĩa là Sóng Lớn. 

Đại Ba khỏe vô cùng và biết nghệ thuật đấu vật. Trong 
những cuộc đấu riêng tư, anh ta đánh bại luôn cả thây mình, 
nhưng giữa công chúng anh ta lại hồ thẹn đến nỗi bị học trò của 
anh vật ngã. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 34 


Đại Ba cảm thấy cần đến một Thiền sư nhờ giúp đỡ. 
HakulJu, một vị sư hành cước, đang dừng chân ở một ngôi chùa 
nhỏ gần bên, vì vậy Đại Ba đến gặp và nói cho sư nghe chuyện 
phiền não của mình. 

Hakuju khuyên, “Tên anh là Đại Ba, vậy tối nay hãy ở lại 
chùa này. Hãy quán tưởng anh là những cơn sóng to lớn đó. 
Rồi anh sẽ không còn là nhà đô vật sợ hãi nữa . Anh là những 
cơn sóng lớn quét sạch mọi thứ trước mặt, nuốt chửng tất cả 
mọi thứ trên đường đi tới. Hãy làm như vậy rồi anh sẽ là nhà đô 
vật vĩ đại nhất đất này.” 

Hakuju rút lui, Đại Ba ngôi thiền định cố tưởng tượng 
mình là những cơn sóng. Rồi dân dần anh ta càng lúc cảng cảm 
thấynhiễu sóng. Càng về khuya sóng càng trở nên to hơn. Sóng 
cuốn đi hoa trong bình. Ngay cả Phật trên bàn thờ cũng ngập 
sóng. Trước khi rạng đông, cả ngôi chủa chỉ còn là một ngọn 
triều dâng và dòng biển cả mênh mông. 

Đến sáng HakuJu thấy Đại Ba còn thiền định, mặt phản 
phất nụ cười . Sư vỗ nhẹ lên vai nhà đô vật, nói: “Bây giờ thì 
không còn gì có thể quấy rầy anh nữa . Anh là những cơn sóng 
to lớn đó. Anh sẽ quét sạch mọi thứ trước mặt anh.” 

Cùng ngày hôm đó, Đại Ba dự nhiều cuộc đấu vật vả anh 
đã thăng. Từ đó, ở Nhật không ai đánh bại anh ta được. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


24. KHÔNG THẺ ĂN CÁP MẶT TRĂNG 


Lương Khoan (Ryokan) là một Thiền sư sống nếp sông 
đơn giản nhất trong một cái am nhỏ ở chân núi. Một buổi chiêu 
nọ, một tên ăn trộm đến viếng am và khám phá ra răng trong 
am chăng có gì để đánh cắp. 

Lương Khoan trở về và bắt gặp anh ta. Sư bảo kẻ rình mò, 
“Anh có thê đường xa lặn lội đến viếng tôi, không nên trở về 
tay không. Hãy nhận quần áo của tôi làm quà vậy.” 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 3ã 


Tên trộm kinh ngạc. Hắn lây quân áo rồi chuồn ngay . 
Lương Khoan ngôi trần truồng nhìn trăng, “Hỡi kẻ bần 
cùng, ước gì ta có thể cho anh mặt trăng đẹp này.” 
(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


25. KỆ PHÓ PHÁP CỦA HOSHIN 


Thiền sư Hoshin đã sống nhiều năm ở Trung Quốc. Rồi 
sư trở về miền bắc Nhật bản, và sư dạy đồ chúng ở đó. Khi đã 
quá gl1à, sư kê lại cho đệ tử câu chuyện sư đã nghe ở Trung 
Quốc. Câu chuyện như sau: 


Một năm nọ Thiên sư Đa Phúc, khi đã quá già, nói với đệ tử 
răng: “Ta sẽ không sống đến sang năm, vậy các anh nên đối xử 
tốt với ta trong năm nay.” 

Các đệ tử tưởng sư nói đùa, nhưng vì sư là một bậc thầy 
có lòng đại độ nên mỗi đệ tử thay phiên nhau liên tiếp đãi sư ăn 
các món ngon trong những ngảy còn lại của năm sắp hết. 

Vào chiêu cuối năm, Đa Phúc kết luận: “Các anh đã tốt 
VỚI fa, ta sẽ từ giả các anh vào chiêu mai khi tuyết ngừng rơi. 

Các đệ tử đều cười, nghĩ rằng sư giả nua lắm cẩm nói 
chuyện phi lý vì đêm hôm đó trời trong và không có tuyết. 
Nhưng nửa đêm tuyết bắt đầu rơi. 

Qua hôm sau họ không thấy sư đâu. Khi vào thiền đường, 
họ thấy sư tịch ở đó. 


Thiền sư Hoshin, người kê chuyện này, bảo các đệ tử của 
mình: “Thiền sư không nhất thiết phải nói trước sự ra đi của 
mình, nhưng nếu thật sự muốn, ông ta có thê làm được.” 

Một người hỏi, “Hòa thượng làm được không?” 

Hoshin đáp, “Được, ta sẽ cho các anh thấy ta có thể làm gì 
trong vòng bảy ngày tới kế từ bây giờ.” 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN %6 


Không một đệ tử nảo tin lời sư và đa số họ còn quên ngay 
cả cuộc nói chuyện cho đến ngày sư gọi tất cả lại. 

Sư bảo: “Bảy ngày đã qua, ta đã nói là sẽ từ giả các anh. 
Theo thông lệ là viết một bài kệ phó pháp, nhưng ta chăng phải 
thi sĩ cũng chắng phải là người viết chữ đẹp. Vậy hãy để một 
người nào trong các anh ghi lại những lời cuôi cùng của ta.” 

Các đệ tử lại nghĩ sư nói đùa, nhưng một người đã bắt đầu 
viết. 

Hoshin hỏi, “Anh sẵn sàng chưa?” 

Người viết đáp, “Dạ, rồi.” 

Hoshim đọc: 

Ta từ quang mình đến 
Lại trở về quang mình. 
Cái gì đáy? 


Bài kệ thiếu một câu của bốn câu thường lệ, vì vậy người 
đệ tử nói: “Hòa thượng, còn thiếu một câu.” 
Với tiếng gầm của con sư tử chính phục, Hoshin hét 
“Katsu!” và ra đi. 
(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


26. NGƯỜI TRƯNG HOA HẠNH PHÚC 


Bất cứ ai đến các khu phố Tàu ở châu Mỹ cũng sẽ thấy 
các pho tượng một người béo tròn mang cái túi xách bằng vải 
bố. Các thương nhân Trung hoa gọi ông ta là người Trung Hoa 
Hạnh Phúc hay ông Phật Cười. 

Vị Bố Đại (Hotei) này sống vào đời nhà Đường. Ông ta 
không có tham vọng gọi mình là Thiền sư hoặc tụ tập đồ chúng 
quanh mình. Thay vào đấy ông đi khắp các đường phố với cái 
túi bự trong đó ông đựng những món quà như kẹo, trái cây, 
hay bánh ngọt. Những thứ này ông sẽ cho bọn trẻ tụ tập chơi 
đùa quanh ông. Ông đã tạo đường phố thành một vườn trẻ. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 37 


Bất cứ khi nào gặp một một tín đồ Thiền, ông liền chìa 
tay ra nói, Hãy cho tôi một xu." Và nếu có ai yêu cầu ông trở 
vệ chủa dạy người, ông cũng nói: “Hãy cho tôi một xu.” 

Có lần khi ông sắp bảy trò chơi, một Thiền sư khác chợt 
theo hỏi: “Thế nào là đại ý của Thiên?” 

Bố Đại liền đặt cái túi vải xuống đất, im lặng trả lời. 
Người kia lại hỏi: “Rồi thế nào là hoạt dụng của Thiên?” Lập 
tức người Trung Hoa Hạnh Phúc đu cái túi lên vai và tiếp tục 
bước đi. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


27. MỘT ÔNG PHẬT 


Vào thời Minh Trị ở Tokyo có hai vị sư nỗi bật với hai cá 
tính trái ngược nhau. Một người tên Unsho là một giảng sư 
Chơn ngôn tông (Shingon), giữ giới luật của Phật rất tinh cân. 
Sư không bao giờ uống rượu, cũng không bao giờ ăn sau mười 
một giờ trưa. Người kia tên Tanzan, là một giáo sư triết ở Đại 
Học Hoàng Gia Nhật, chẳng bao giờ giữ giới luật. Khi nào ông 
ta thích ăn thì ăn và khi nào thích ngủ ngày thì ngủ ngày. 

Một hôm Unsho đến thăm Tanzan gặp khi Tanzan đang 
uống rượu, mà lưỡi của Phật tử, theo giới luật, thì không được 
dính rượu dù là một giọt nhỏ. Tanzan chào Ứnsho: 

Chào sư huynh, huynh uống rượu không?” 

Tôi không bao giờ uông rượu, Ủnsho nghiêm trang đáp. 
“Người mà không uống rượu thì chẳng phải là người,” 
Tanzan nói. 

“Ý huynh muốn nói tôi chăng phải là người chỉ vì tôi 
không dầm mình trong thứ nước độc đó!” Unsho tức giận phản 
nàn. “Rôi, nếu tôi không phải là người thì tôi là cái gì?” 

“Một ông Phật, Tanzan đáp. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 39 


28. ĐOẠN ĐƯỜNG LÂY 


Một hôm Tanzan và Ekido cùng thong dong bước xuống 
một đoạn đường lầy. Cơn mưa nặng hạt vẫn còn rơi. 

Đến một khúc quanh, hai người gặp một cô gái xinh xắn 
trong chiếc áo kimono và tâm khăn choảng bằng lụa, đang 
đứng bên lề đường không thể đi qua được ngả tư đường lầy. 

“Đi này, cô bé,” Tanzan nói, và hai tay nhắc bồng cô gái 
đưa qua khỏi đoạn đường lây. 

Ekido không nói gì cả cho đến khi cả hai đến ngôi chùa 
nơi họ trú lại đêm đó. Rồi cho đến khi không còn chịu đựng 
được nữa, Ekido lên tiếng hỏi Tanzan: “Chúng ta, những tăng 
nhân, không được gần đàn bà, nhất là những người trẻ đẹp. 
Nguy hiểm lắm. Tại sao huynh làm như vậy?” 

Tanzan đáp: “Tôi đã bỏ cô ta lại chỗ đó rồi, huynh còn 
mang cô ta theo đó sao?” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


29. SHOUN VÀ MẸ, 


Shoun đã trở thành sư của Thiền Tào Động. Khi sư còn là 
một đệ tử thì cha của sư qua đời để lại người mẹ già cho sư 
phải chăm sóc. 

Bất cứ lúc nảo đến thiền đường sư cũng đem mẹ đi theo. 
Vì có mẹ đi theo nên khi viếng các chùa sư không thể sống 
chung với tăng chúng. Vì thế sư dựng một căn nhà nhỏ và 
chăm sóc mẹ ở đó. Sư chép thuê kinh kệ Phật giáo và bằng 
cách này sư nhận vài xu để mua thực phẩm. 

Khi Shoun mua cá cho mẹ, người ta chế điểu sư, vì một 
tăng nhân không được phép ăn cá. Sư không để tâm điều đó. 
Nhưng mẹ sư đau lòng vì thấy con mình bị người ta cười. Cuỗi 
cùng bà bảo Shoun: “Mẹ nghĩ mẹ nên trở thành một ni cô. Mẹ 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 39 


cũng có thê ăn chay được.” Bà trở thành ni cô và hai mẹ con 
cùng nhau tu học. 

Shoun rất thích âm nhạc và là nhạc sư đản tranh, loại đàn 
mà mẹ sư cũng chơi được. Vào những đêm trăng tròn hai mẹ 
con cùng nhau chơi nhạc. 

Một đêm kia, một thiếu phụ đi ngang qua nhà họ và tình 
cờ nghe tiếng nhạc. Xúc động sâu xa, thiểu phụ mời Shoun đến 
viễng nhà mình và chơi nhạc. Shoun nhận lời mời. Vài ngày 
sau sư gặp thiếu phụ trên đường phố và cảm ơn bà ta vì lòng 
hiếu khách của bà. Người ta lại cười sư vì sư đã viếng nhà của 
một người đàn bà thành thị. 

Một hôm sư phải đến một ngôi chùa xa để thuyết pháp. 
Vài tháng sau sư trở về và mẹ sư đã mất. Bạn bè không biết tìm 
sư ở đâu, vì thế họ cử hành đám táng. 

Shoun bước lên, gõ thiền trượng vào quan tải, nói: “Mẹ 
ơi, con đã về.” Rồi sư thay mẹ trả lời, “Mẹ mừng con đã trở về, 
con của mẹ. 

“Dạ, con cũng mừng,” Shoun lại đáp. Rồi sư thông báo 
với mọi người: “Tang lễ đã xong. Các người có thể chôn xác 
được rồi.” 

Khi Shoun đã già và biết kỳ hạn của mình đã đến. Vào 
một buôi sáng sư kêu đồ chúng tập họp quanh mình, bảo răng 
mình sẽ ra đi vào trưa hôm nay. Thắp nhang trước hình của mẹ 
Và VỊ thầy cũ, sư viết một bài kệ: 


Sáu mươi sáu năm qua ta đã sống 

Hết sức mình và tạo được lỗi ta đi 

Qua trần giới; giờ cơn mưa đã dứt 

Giữa trời xanh mây tạnh mảnh trăng tròn. 


Các đệ tử vây quanh sư tụng kinh và sư ra đi trong tiếng 
kinh câu. 
(Thiên Cót Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 40 


30. KHÔNG XA PHẬT TÁNH 


Một sinh viên đại học đến viếng Thiền sư Nga Sơn 
(Gasan) và hỏi: “Thầy đã từng đọc Thánh Kinh Ky Tô chưa?” 

“Chưa, hãy đọc tôi nghe, ` Nga Sơn đáp. 

Sinh viên mở Thánh Kinh và đọc một đoạn trong sách 
Thánh Matthew: “Còn phần quân áo, các ngươi lo lắng lảm chỉ. 
Hãy ngắm xem hoa huệ ngoải đồng mọc lên thể nào; chăng 
làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ, nhưng ta phán cùng các 
ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không mặc 
được áo tốt như một hoa nào trong giống đó... Vậy chớ lo 
lăng chi cho ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai.” 

Nga Sơn nói: “A1 nói những lời đó, tôi cho là một người 
đã giác ngộ.” 

Sinh viên đọc tiếp: “Hãy xin sẽ được; hãy tìm sẽ gặp; hãy 
gõ sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ thì 
được mở.” 

Nga Sơn phê bình: “Tuyệt lắm. Ai nói điều đó không xa 
Phật tánh.” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


31. HÀ TIỆN LỚỜI DẠY 


Một y sĩ trẻ ở Tokyo tên là Kusuda gặp một bạn đồng 
nghiệp đang học Thiền. Y sĩ trẻ hỏi bạn Thiền là gì ? 

Người bạn đáp, “Tôi không thê nói bạn biết Thiền là gì, 
nhưng có một điều chắc chắn là nếu hiểu Thiền, bạn sẽ không 
sợ chết.” 

Kusuda nói, “Hay lắm, tôi sẽ thử. Tôi có thê tìm thầy ở 
đâu?” 

Người bạn bảo, “Hãy đến sư Nam Ân.” 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN AI 


Vì vậy Kusuda đến viễng Thiền sư Nam Ân. Anh ta mang 
theo một con dao găm dài hai tắc rưỡi để xem chính Thiên sư 
có sợ chết hay không. 

Khi Nam Ân vừa thấy Kusuda liền kêu lên: “Này, anh bạn, 
anh có khỏe không? Đã lâu chúng ta không gặp nhau!” 

Điều này làm Kusuda bối rối. Anh ta đáp: “Chúng ta chưa 
bao giờ gặp nhau mà.” 

“Đúng, đúng,” Nam Ân trả lời. “Tôi nhầm anh với một y 
sĩ khác đang theo học ở đây.” 

Sự việc bắt đầu như vậy, Kusuda mất cơ hội thử thầy, nên 
anh ta miễn cưỡng hỏi xin học Thiên. 

Nam Ấn nÓI, “Thiền không có gì khó. Nếu lả một y sĩ, 
hãy chữa trị tử tế cho bệnh nhân. Đó là Thiền.” _ 

Kusuda viếng sư Nam Ấn ba lần. Mỗi lần Nam Ấn đều 
nói một câu y nhau. “Một y sĩ không nên lãng phí thì giờ quanh 
quân ở đây. Hãy về săn sóc bệnh nhân đi.” 

Đối với Kusuda thật chăng có gì rõ ràng, làm sao một lời 
dạy như thế có thể làm cho người ta hết sợ chết. Vì vậy vảo lần 
viếng thứ tư, anh ta phàn nàn: “Bạn con bảo con răng một khi 
hiểu Thiền sẽ không còn sợ chết. Mỗi khi con đến đây thầy đều 
bảo hãy về chăm sóc bệnh nhân. Con biết rõ điều ây lãm. Nếu 
đó là cái mà thầy gọi lả Thiên, con sẽ không viêng thầy nữa.” 

Nam Ấn mỉm cười, vỗ nhẹ y sĩ, Lôi có hơi nghiêm khắc 
với anh. Để tôi cho anh một công án.” Sư giới thiệu Kusuda 
tham công án “Vô” của Triệu Châu. Đây là công án đâu tiên để 
giác ngộ tâm trong cuốn sách gọi là Vô Môn Quan. 

Kusuda tham công án Ƒ2 hai năm. Cuối cùng anh ta nghĩ 
mình đã đạt yêu tánh của tâm. Nhưng thây anh phê bình: “Anh 
chưa vào được.” 

Kusuda tập trung tâm lực thêm một năm rưỡi nữa, tâm 
anh ta trở nên tĩnh lặng. Các vẫn đề đã được hóa giải. ƒó trở 
thành chân lý. Anh ta phục vụ bệnh nhân tốt và cũng không 
biết mình phục vụ tốt nữa. Anh ta không còn quan tâm đến 
sông và chết nữa . 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 42 


Rồi khi anh ta trở lại viếng sư Nam Ấn, ông thầy giả của 
anh chỉ mỉm cười. 
(Thiên Cót Thiên Nhục) 


32. NGỤ NGÔN 


Phật kê một ngụ ngôn trong kinh: 

Một người đàn ông băng qua một cánh đông, gặp một con 
cọp. Anh ta chạy trồn, con cọp rượt theo. Đến một cái hồ sâu 
anh ta chụp lấy sợi dây nho dại và đu mình xuống miệng hỗ. 
Bên trên, con cọp dọa anh ta. Run tây, anh ta nhìn xuống, dưới 
xa, một con cọp khác đang chờ ăn thịt anh. Giúp anh chỉ có dây 
nho. 

Hai con chuột, một trắng một đen, bắt đầu gặm đứt dây 
nho từng chút. Người đàn ông chợt thấy một trái dâu thơm 
ngon gân đó. Một tay bám dây nho, tay kia thò qua hái trái dâu. 
Ôi trái dâu ngọt làm sao! 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


33. LẦU ĐÀI CÁT 


Một nhóm trẻ em đang chơi trên bờ sông. Chúng dùng cát 
xây lâu đài . Mỗi em muốn bảo vệ lâu đài của mình nói: “Cái 
này của tao!” Chúng giữ riêng lâu đài của mình và không cho 
phép lẫn lộn. Khi tất cả lâu đài đã hoàn thành, một em đá nát 
lâu đài của một em khác. Chủ nhân của lâu đài bị đá nát nôi 
cơn cuồng nộ, lao đến lôi tóc em kia, vừa đấm vừa lớn tiếng 
kêu,” Nó đá nát lâu đài của tao, tất cả hãy đến đây gIÚp tao 
trừng phạt nó cho đáng tội nó.” Tất cả những em kia liền đến 
tiếp tay. Chúng quất em nhừ tử, còn đạp lên người em khi em 
đã năm dài dưới đất... 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 43 


Rồi chúng trở lại chơi tiếp lâu đài của mình. Mỗi em nói: 
“Đây là lâu đài của tao, không đứa được nào được phép chiếm 
lây. Hãy tránh xa ra! Chớ đụng đến lầu đải của tao!” Nhưng khi 
chiều đến, trời bắt đầu tối, tất cả đều nghĩ mình nên về nhà. 
Không em nào nghĩ đến lâu đài mình sẽ ra sao. Một em đạp lên 
lâu đài của mình, em khác dùng hai tay đập nó. Rồi chúng quay 
lưng bỏ đi, ai về nhả nấy. 

(Du GŒìa Sự Địa Luận) 


34. ĐỆ NHẤT ĐỀ 


Khi đến chùa Hoàng Bá (Obaku) ở Kyoto người ta sẽ 
thấy trên cổng chùa khắc mấy chữ, “ĐỆ NHẤT ĐỀ.” Nét chữ 
to lớn phi thường và những ai biết thưởng thức nghệ thuật viết 
chữ đẹp đều ngưỡng mộ cho là kiệt tác. Những chữ đó do 
Thiền sư Cao Tuyền (Kosen) viết đã hai trăm năm qua. 

Cao Tuyền đã viết những chữ đó trên giấy và những 
người thợ theo đó mà chạm lên gỗ. Khi sư phát họa những chữ 
đó, một chú tiêu can đảm đã ở bên cạnh mài bao nhiêu nghiêng 
mực cho sư viết và không ngớt phê bình tác phẩm của thây. 

“Cái đó không đẹp,” chú nói với Cao Tuyền sau nỗ lực 
thứ nhất. 

“Cái này thế nào?” 

“Tệ. Xấu hơn cái trước,” chú đệ tử trả lời. 

Cao Tuyên kiên nhẫn viết hết tờ này đến tờ khác cho đến 
tám mươi bốn tờ “ĐỆ NHẤT ĐỀ” chất lên nhau mãi cho đến 
khi chú đệ tử chấp nhận. 

Rồi khi chú bé chạy ra ngoài một lát, Cao Tuyên nghĩ: 

“Đây là cơ hội ta tránh được con mắt sắc bén của nó,” sư viết 
nhanh với tâm không bị phân tán: “ĐỆ NHÁT ĐỀ.” 

“Một kiệt tác, chú đệ tử reo lên. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 44 


35. LỜI KHUYÊN CỦA MẸ 


Jiun là một bậc sư của Chơn Ngôn tông, là một học giả 
Phạn ngữ nổi tiếng thời Đức Xuyên (Tokugawa). Khi còn trẻ 
sư thường diễn thuyết cho các sư huynh sư đệ nghe . 

Mẹ sư nghe tin này bèn viết cho sư một lá thư như sau: 


“Con ạ, mẹ không nghĩ con là một đệ tử nhiệt thành của 
Phật bởi vì con muốn trở thanh quyển từ điển biết đi cho kẻ 
khác. Thông tín và bình luận, vinh quang và danh dự không có 
chỗ chấm dứt. Mẹ muốn con bỏ chuyện diễn thuyết ấy đi. Hãy 
tự nhốt mình trong một cải am nhỏ trên ngọn núi hẻo lãnh nảo 
đó. Hãy hiến thời gian cho việc tọa thiên và đạt chân ngộ bằng 
cách này. ” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


36. TIÊNG VÕ MỘT BÀN TAY 


Trụ trì chùa Kiến Nhân (Kennin) là Thiền sư Mặc Lôi 
(Mokurai: Im Lặng Sắm Sét). Sư có một chú tiêu thị giả tên là 
Đông Dương (Toyo) chỉ mới mười hai tuôi. 

Sáng chiều Đông Dương thấy các đệ tử lớn tuổi hơn đến 
phòng lão sư tham thiền, nhận sự chỉ dạy hay hướng dẫn cá 
nhân, thường là các công án để chận đứng tâm lang thang. 

Tiêu Đông Dương cũng muốn tham thiên. 

“Hãy đợi một thời gian, Mặc Lôi bảo. “Con còn nhỏ quá.” 

Nhưng chú bé cứ khăn khăn, cuối cùng ông thầy phải 
đồng ý. 

Chiều đến, đúng giờ tiểu Đông Dương đến trước cửa 
phòng tham thiên của lão sư Mặc Lôi. Chú gõ chuông báo hiệu 
sự có mặc của mình, cúi đầu lễ bái ba lần ngoài cửa, bước vào 
ngôi trước lão sư trong sự im lặng trang nghiêm 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 45 


“Con có thê nghe tiếng vỗ của hai bàn tay đập vào nhau,” 
Mặc Lôi nói, “Bây giờ hãy cho ta nghe tiếng vỗ của một bàn 
tay.. 

Đông Dương lễ bái rồi trở về phòng mình tham cứu vẫn 
đề. Từ cửa số phòng mình, chú nghe tiếng hát của các geisha 
(kỹ nữ). “A, ta có rồi!” chú reo lên. 

Chiều hôm sau, khi thây bảo chú chứng minh tiếng vỗ của 
một bàn tay, tiểu Đông Dương bắt đầu chơi nhạc của các 
øeIsha. 

“Không, không,” Mặc Lôi nói. “Cái đó chẳng bao giờ 
đúng. Đó không phải là tiếng vỗ của một bản tay. Con chưa 
được gì hết.” 

Nghĩ rằng tiếng nhạc đó có thê xen vảo, chú dời đến một 
nơi yên tĩnh. Chú lại thiền định. Tiếng vỗ của một bàn tay có 
thể là cái gì? Chú chợt nghe tiếng nước tí tách. “Ta được tồi,” 
Đông Dương tưởng vậy. 

Lần kế khi xuất hiện trước thầy, Đông Dương bắt chước 
tiêng nước nhỏ giọt. 

“Cái gì thế,” Mặc Lôi hỏi. “Đó là tiếng nước nhỏ giọt, 
chăng phải là tiếng vỗ của một bản tay. Hãy cô gắng nữa đi.” 

Đông Dương hoàải công thiền định để nghe tiếng vỗ của 
một bàn tay . Chú nghe tiếng gió thở dải, nhưng âm thanh này 
cũng bị từ chối. 

Rồi chú nghe tiếng cú kêu. Âm thanh này cũng không 
được chấp nhận. 

Tiếng vỗ của một bàn tay không phải là tiếng của lũ châu 
chấu. 

Hơn mười lần tiêu Đông Dương việng lão sư Mặc Như 
Lôi với những âm thanh khác nhau. Tất cả đều sai. Chú suy tư 
tiếng võ của một tay có thê là tiếng gì đã gần một năm. 

Cuối cùng tiểu Đông Dương đã nhập định thật sự và vượt 
qua tất cả mọi âm thanh. “Tôi không còn góp nhặt nữa,” sau đó 
chú giải thích, “vì vậy tôi đã đạt đến âm thanh không âm 
thanh.” 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN yïz 


Đông Dương đã nhận ra tiếng vỗ của một bản tay. 
(Thiên Cót Thiên Nhục) 


37. TIM TÔI BỪNG CHÁY NHƯ LỬA 


Thích Tông Diễn Soen Shaku), Thiền sư Nhật đầu tiên 
đến châu Mỹ, nói: “Tim tôi bừng cháy như lửa nhưng mắt tôi 
nguội lạnh như tro tàn.” Sư đặt ra những qui luật sau đây và 
thực hành hăng ngày suốt đời sư. 

- Buổi sáng trước khi mặc quần áo làm việc, hãy đốt 

nhang và thiền định. 

- Hãy nghỉ ngơi vào những giờ nhất định. Hãy lấy thức ăn 

vào những quãng thời gian nhất định. Hãy ăn điều độ và 

không bao giờ ăn đến thỏa mãn. 

- Hãy tiếp khách với cùng một thái độ như khi ở một 

mình. Khi ở một mình hãy giữ cùng một thái độ như lúc 

tiếp khách. 

- Hãy coi chừng điều mình nói và bất cứ nói điều gì, hãy 

làm điều đó. 

- Khi cơ hội đến chớ để nó đi qua, nhưng luôn luôn nghĩ 

hai lần trước khi hành động. 

- Đừng tiếc nuối quá khứ. Hãy nhìn đến tương lai. 

- Hãy có thái độ không sợ hãi của người anh hùng và trái 

tim yêu của đứa trẻ thơ . 

- Khi đi ngủ, hãy ngủ như là đã đi vảo giấc ngủ cuối 

cùng. Khi thức dậy, hãy bỏ chiếc giường lại phiá sau lập 

tức như ném ởi đôi giày cũ. 
(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 47 


38. ESHUN QUA ĐỜI 


Khi Thiền ni Eshun quá sáu mươi tuổi, sắp từ giả cõi đời, 
bà bảo vải tăng nhân lây củi làm giàn hỏa trước sân. 

Tự mình ngồi vững giữa giàn hỏa, ni sư bảo chúng đốt 
lửa quanh giàn. 

Một tăng nhân kêu lên, “Ôi, sư bà! — đó có nóng không?” 

“Chỉ có ngu như ngươi mới quan tâm chuyện đó,” Eshun 
đáp. 

Ngọn lửa dâng cao và m1 sư qua đời. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


39. TỤNG KINH 


Một nông dân yêu câu một tu sĩ phái Thiên Thai tụng 
kinh cho người vợ đã chết của anh ta. Sau khi tụng kinh xong, 
anh ta hỏi: “Thầy nghĩ tụng kinh như thế này vợ tôi có được 
công đức không?” 

“Không nghững chỉ vợ anh mà tất cả chúng sinh đều được 
phúc lợi khi tụng kinh như vây,” tu sĩ trả lời. 

Anh nông dân nói, “Nếu thầy nói tất cả chúng sinh đều 
đượcJợi ích, vợ tôi có thể rất yếu, những người kla sẽ chiếm lợi 
thế, hưởng hết lợi ích của vợ tôi. Như vậy xin làm ơn tụng kinh 
cho một mình bà ta thôi. ; 

Tu sĩ giải thích răng ước vọng của Phật tử là cúng dường 
phúc lợi và công đức cho mọi chúng sinh. 

“Đó là lời dạy rất hay,” anh nông dân kết luận, “nhưng xin 
cho một ngoại lệ. Tôi có một anh hàng xóm thô lỗ và ác với tôi. 
Xin loại anh ta ra khỏi mọi chúng sinh.” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 48 


40. BA NGÀY NỮA 


Túy Ông (Suiwo), môn đệ của Bạch Ấn, là một Thiền sư 
giỏi. Irong một kỳ ấn cư mùa hạ, một đệ tử từ phía nam hải 
đảo Nhật bản đến tham vấn sư. 

Túy Ông cho anh ta tham công án “Tiếng vỗ một bản tay.” 

Người đệ tử ấy ở lại ba năm nhưng không vượt qua được 
trắc nghiệm. Một đêm anh ta đến khóc với Túy Ông và nói, 

“Con phải về nam với xấu hỗ và bối rối bởi vì con chưa giải 
đáp được công án.” 

Túy Ông khuyên, “Hãy chờ thêm một tuần và tọa thiền 
liên tục.” 

Nhưng ngộ vẫn không đến với anh ta. 

Túy Ông bảo, “Hãy thử thêm một tuần nữa.” Người đệ tử 
vâng lời, nhưng vô ích. 

“Hãy thêm một tuần nữa.” Song cũng lại hoài công. Tuyệt 
vọng người đệ tử xin được giải tỏa, nhưng Túy Ông yêu câu 
một cuộc thiên định năm ngày nữa. Cũng chắng có kết quả. 
Rồi sư ra lệnh, Hãy thiền định thêm ba ngày nữa, rồi nếu 
không đạt ngộ thì tốt hơn anh hãy tự tử đi.” 

Vào ngày thứ nhì, người đệ tử giác ngộ. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


41. CUỘC ĐỒI THOẠI MẶC CÁ CHỖ Ở 


Hễ là tham dự và thăng cuộc tranh luận về Phật Ø1áO VỚI 
những người đang ở trong một ngôi chùa Thiền thì bất cứ một 
vị tăng hành cước nào cũng có thể ở lại ngôi chùa đó. Nếu bị 
bại thì phải dọn đi chỗ khác. 

Trong một ngôi chùa ở miền bắc nước Nhật có hai tăng 
nhân sư huynh sư đệ đang ở với nhau. Sư huynh thì có học còn 
sư đệ thì ngu và chột mắt. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 49 


Một ông tăng hành cước đến và yêu cầu một chỗ trú, 
đúng ra lả thách hai sư huynh đệ kia tranh luận về giáo lý tối 
thượng. Người sư huynh mệt vì hôm đó học nhiều, bảo sư đệ 
thay mình. “Hãy đi yêu cầu một cuộc đối thoại im lặng,” người 
sư huynh ra vẻ thận trọng. 

Vì vậy người sư đệ và ông tăng lạ mặt vảo ngôi trước bàn 
thờ trong chánh điện. 

Chăng bao lâu sau đó, ông tăng hành cước đứng lên và 
đến nói với người sư huynh: “Sư đệ của ngài thật là một người 
kỳ diệu. Anh ta đã đánh bại tôi.” 

Người sư huynh nói: “Xin kê tôi nghe cuộc đối thoại.” 

Ông tăng hành cước giải thích: “Trước hết tôi giơ lên một 
ngón tay, tượng trưng cho đức Phật, đẳng giác ngộ. Vì vậy sư 
đệ của ngài giơ lên hai ngón tay, tượng trưng cho đức Phật và 
giáo lý của người. Tôi liền giơ lên ba ngón tay, tượng trưng cho 
đức Phật, giáo lý và những người theo Phật, sông cuộc sống 
hòa hợp. Lúc ây sư đệ của ngài giơ năm tay siết chặt vào mặt 
tôi, ý chỉ rằng cả ba đều phát xuất từ giác ngộ. Như thế anh ta 
đã thăng và tôi không có quyên ở lại đây.” Nói xong, ông tăng 
hành cước bỏ đi. 

“Cái gã ấy đâu rồi,” người sư đệ hỏi, chạy đâm sầm vào 
người sư huynh. 

“Tôi hiểu sư đệ đã thăng cuộc tranh luận.” 

“Thăng cái con khi. Em sẽ đánh hăn nhừ tử.” 

“Hãy nói tôi nghe đề tải cuộc tranh luận,” người sư huynh 
bảo. 

Tại sao, ngay lúc vừa thấy em, hăn liền giơ lên một ngón 
tay, lăng nhục em bằng cách ám chỉ rằng em chỉ có một mắt. Vì 
hắn là khách lạ, em nghĩ mình nên lịch sự, vì vậy em giơ hai 
ngón tay, chúc mừng hắn có hai con mất. Rồi tên khốn nạn bất 
lịch sự ây giơ lên ba ngón tay, ý muốn nói rằng giữa hai chúng 
ta chỉ có ba con mắt. Vì vậy em nỗi điên lên vả bắt đầu đấm 
hắn, nhưng hắn bỏ chạy và chuyện chấm dứt. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 50 


42. GIỌNG NÓI CỦA HẠNH PHÚC 


Sau khi Thiền sư Bàn Khuê qua đời, một người mù sống 
bên cạnh chùa sư nói với một người bạn: “Bởi vì mù, không thể 
nhìn thấy mặt người ta, nên tôi phải phán đoán tính tình con 
người qua giọng nói. Thông thường khi tôi nghe một người 
chúc mừng hạnh phúc hay thành công của người khác, tôi cũng 
nghe cả cái giọng bí mật ganh tị. Khi nói lời chia buôn vì sự bất 
hạnh của người khác, tôi cũng nghe cả sự khoan khoái và thỏa 
mãn, tựa hồ người chia buôn thực sự vui mừng vì có một cái gì 
đó còn lại để chiếm lẫy trong thế giới riêng tư của y. Tuy nhiên, 
trong tất cả kinh nghiệm của tôi, giọng nói của Thiền sư Bàn 
Khuê luôn luôn chân thành. Khi nào sư biêu lộ hạnh phúc, tôi 
nghe chỉ có hạnh phúc, khi nảo sư tỏ ra phiền muộn, tôi nghe 
toản là phiền muộn.” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


43. KHÔNG NƯỚC, KHÔNG TRĂNG 


Ni cô Chiyono học Thiên dưới sự hướng dẫn của Thiên 
sư Phật Quang (Bukko) ở chùa Viên Giác (Engaku) trong một 
thời gian khá lâu nhưng cô không đạt được kết quả của thiền 
định. 

Cuối cùng vào một đêm trăng sáng, khi cô đang xách 
nước bằng một cái vò cũ có bọc nan tre. Bao nan gãy, đáy vò 
rơi xuống, và ngay giây phút đó Chiyono được giải thoát! 

Đề kỷ niệm, cô viết bài kệ sau đây: 

Chiếc vò cũ, bọc nan tre đã yếu 

Và sắp hư, ta cô cứu nhiêu lấn, 

Nhưng chẳng được và đáy vò rơi xuống, 
Nước không còn, trăng cũng mất tiêu luôn. 


(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 5ƒ 


44. DANH THIẾP 


Khiết Xung (Keichu), Thiền sư vĩ đại thời Minh Trị, là trụ 
trì chùa Đông Phước (Tofoku), một tô đình ở Kyoto. Một hôm 
quan Tổng đốc Kyoto lần đầu đến viếng sư. 

Ông tăng thị giả trình sư tắm danh thiếp của quan Tổng 
đốc, viết: 

Kitagahi, Tổng đốc Kyoto. 

Tôi không có chuyện gì với một kẻ như thế, sư nói với 
ông tăng thị giả, “Hãy bảo ông ta ra khỏi nơi đây. 

Ông tăng thị giả mang tâm thiệp trả lại với lời xin lỗi. “Đó 
là lỗi của tôi,” quan Tổng đốc nói, và với cây bút chì trong tay 
ông xoá các chữ Tổng đốc Kyoto. “Hãy hỏi lại thầy chú.” 

“Ò, Kitagaki đấy hả?” sư kêu lên khi thấy tắm thiệp. “Tôi 
muốn gặp người ấy.” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


45. MIẼẾNG NÀO CỮNG NGON NHẤT 


Khi Bàn Sơn (Banzan) đi ngang qua một khu chợ, sư 
nghe xa xa cuộc nói chuyện giữa người bán thịt và một khách 
hàng. 

“Anh lựa cho tôi miếng thịt ngon nhất nhé,” cô khách mua 
thịt nói. 

“Miếng nảo trong tiệm tôi cũng ngon nhất,” anh bán thịt 
trả lời “Ở đây cô không thê tìm ra miếng nào không ngon 
nhất.” 

Nghe những lời ấy, Bản Sơn tỉnh ngộ. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN j2 


46. BÀN TAY CỦA MẶC TIÊN 


Thiền sư Mặc Tiên (Mokusen) sống trong một ngôi chùa 
ở tỉnh Tamba. Một trong những đệ tử của sư phàn nàn về tính 
hà tiện của bà vợ. 

Mặc Tiên đến viếng vợ của người đệ tử. Sư đưa nắm tay 
siết chặt ra trước mặt bà ta. 

Người đàn bà ngạc nhiên hỏi: “Thầy muốn nói gì vậy?” 

Sư nói: “Giả sử bàn tay tôi luôn luôn như thế này, chị gọi 
nó là cái gì?” 

Người đàn bà đáp: “DỊ dạng.” 

Rồi sư xoè bản tay ra để ngay trước mặt người đản bà và 
hỏi: “Giả sử nó luôn luôn thế này, thì thế nào?” 

Người đàn bà đáp: “DỊ dạng.” 

Mặc Tiên kết thúc: “Nếu chị hiểu được như vậy, chị là 
người vợ hiền.” Rồi sư bỏ đi. 

Sau cuộc viếng thăm của sư, chị vợ giúp chồng chi tiêu 
cũng như dành dụm. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


47. NỤ CƯỜI TRONG ĐỜI 


Người ta không bao giờ thấy Mokugen mỉm cười cho đến 
ngày cuỗi cùng của sư trên trái đất. Khi sắp qua đời, sư nói với 
các đệ tử trung thành: Các anh đã học với tôi hơn mười năm. 
Hãy trình kiến giải của các anh về Thiên cho tôi xem. Ai nói rõ 
nhất sẽ là người thừa kế và nhận y bát của tôi. 

Mọi người đều nhìn mặt Mokugen nhưng không ai trả lời. 

Encho, một đệ tử đã ở với thầy một thời gian lâu, bước 
đến bên cạnh giường. Anh ta đầy chén thuốc tới mấy phân. Đây 
là câu trả lời đòi hỏi. 

Vẻ mặt của ông thầy trở nên nghiêm trọng hơn. “Anh hiệu 
chỉ có chỉ có thế à?” sư hỏi. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN ó 


Encho vươn tới kéo chén thuốc trở lại. 

Một nụ cười đẹp rạng rỡ trên khuôn mặt Mokugen. Sư 
bảo Encho, “Tên vô loại, ngươi học với ta mười năm mà chưa 
thấy toàn thân ta. Hãy lấy y bát đi. Chúng thuộc về ngươi đó.” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


48. MỌI PHÚT THIÊN 


Những người học Thiền thường ở với thầy ít nhất mười 
năm trước khi họ bắt đầu dạy người khác. Tenno đã qua thời 
gian tu học và trở thành sư, một hôm đến viếng Thiền sư Nam 
Ấn. Bất ngờ hôm ấy trời mưa, nên Tenno đi guốc vả che dù. 
Sau khi chào hỏi xong, Nam Ân nói: “Giả sử ông để đôi guốc 
của ông ở tiền đình. Tôi muốn biết cây dù của ông ở bên phải 
hay bên trái đôi guốc.” 

Tenno bối rối và không trả lời ngay được. Sư nhận ra răng 
mình chưa thê hiện được Thiền trong mọi phút. Sư trở thành đồ 
đệ của Nam Ấn và học thêm sáu năm nữa để hoàn thành Thiền 
trong mọi phút. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


49. MƯA HOA 


Tu-bồ-đề là đệ tử của Phật. Ông có thể hiểu được tiềm 
năng của tánh không, quan điểm cho răng không có gì hiện hữu 
ngoại trừ trong tương quan chủ thể và khách thê. 

Một hôm Tu-bồ-đề đang ngồi dưới một gốc cây, trong 
tâm cảnh tánh không cao độ. Hoa bắt đầu rơi quanh ông. 

“Chúng tôi đang ca ngợi ngài vì bài thuyết pháp của ngài 
về tánh không.” chư thiên thì thầm bên tai ông. 

“Nhưng tôi đâu có nói tánh không, Tu-bô-đề nói. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 54 


Chư thiên trả lời, “Ngài không nói tánh không, chúng tôi không 
nghe tánh không. Đây là tánh không chơn thật.” Và hoa rơi lên 
Tu-bồ-đề như mưa. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


50. XUẤT BẢN KINH 


Thiết Nhãn (Tetsugen), một tín đồ nhiệt thành của Thiền, 
quyết định xuất bản các bộ kinh thời đó chỉ có ở Trung hoa. 
Sách phải in bằng bản gỗ với một lần in bảy ngàn bản là một 
việc làm to lớn phi thường. 

Thiết Nhãn bắt đầu băng cách đi quyên góp tài vật cúng 
dường cho mục đích này. Một vải người đồng tình đã tặng 
Thiết Nhãn cả trăm lạng vàng, nhưng phần nhiều lúc ấ ấy ông chỉ 
nhận được mấy đông xu nhỏ. Thiết Nhãn cảm ơn mỗi người 
cho bằng một lòng biết ơn như nhau. Sau mười năm, Thiết 
Nhãn đã đủ tiền để bắt đầu công việc của mình. 

Bất ngờ vào lúc ã ây nước sông UJi tràn ngập. Nạn đói theo 
sau. Thiết Nhãn đem hết tiền của đã quyên góp được để in kinh 
ra cứu những người sắp chết đói. Rồi ông bắt đầu quyên góp 
trở lại. 

Mẫy năm sau đó nạn dịch lan tràn khắp cả nước. Thiết 
Nhãn lại đem những gì góp nhặt được ra giúp đồng bào ông. 

Ông lại bắt đầu việc làm của mình lần thứ ba. Và sau hai 
mươi năm, mong ước của ông mới được thành tựu. Những 
mộc bản đã cho ra đời các bộ kinh in lần đầu tiên, ngày nay, 
người ta còn thấy ở chùa Hoàng Bá ở Kyoto. 

Người Nhật kế cho con cháu họ nghe rằng Thiết Nhãn đã 
làm ba bộ kinh, hai bộ đầu vô hình nhưng vượt hắn bộ thứ ba. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN E 


51. VIỆC LÀM TRONG ĐỜI GISHO 


Gisho thọ giới làm ni khi cô vừa mười tuổi. Cô nhận sự 
huấn luyện y như các chú con trai. Khi được mười sáu tuôi, cô 
hành cước từ Thiền sư này đến Thiền sư khác, tham học với tất 
cả các sư. 

Cô lưu lại với Thiền sư Unzan ba năm, Thiền sư Gukei 
sáu năm, nhưng chưa được cái thấy thanh tịnh. Cuối cùng cô 
đến Thiền sư Inzan. 

Inzan cho cô thấy không có sự phân biệt chuyện tính phái 
của cô. Sư chửi mắng cô như dông bão. Sư tát tai cô để thức 
tỉnh bản tánh nội tại của cô. 

Gisho lưu lại với Inzan mười ba năm, và cô tìm được cái 
cô đã tìm. 

Thiền sư Inzan viết một bài kệ ca ngợi cô: 


Đã mười ba năm theo ta tu học, 

Sáng lân chiêu công án liên tham. 

Tetsuma ở Trung quốc ngày xưa 

Đã vượt qua tất cả những gì Gisho nay làm được 
Kế từ khi Mujaku thực có chân tài 

Không ai sảnh được với Œisho hiện tại! 

Nhưng tông môn ta còn lắm ải phải qua, 

Bàn tay sắt ta luôn luôn có sẵn, 

Chờ Gisho đến nhận mang về. 


Sau khi giác ngộ, Gisho đến tỉnh Banshu bắt đầu dựng 
chùa riêng và dạy hai trăm ni cô cho đến khi Gisho qua đời vào 
tháng tắm một năm nọ. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 'âg 


52. NGỦ NGÀY 


Thích Tông Diễn từ giả thế giới nảy khi sư sáu mươi mốt 
tuổi. Hoàn thành sự nghiệp của đời mình, sư để lại một giáo lý 
vĩ đại, phong phú hơn nhiều Thiền sư khác. Các đệ tử của sư 
thường ngủ trưa vào những giữa mùa hè, trong khi sư làm ngơ 
điều này và chính sư không bao giờ lãng phí một phút. 

Sư đã học giáo lý của tông Thiên thai lúc mười hai tuôi. 
Một ngày mùa hè không khí oi nồng chú tiêu Tông Diễn nằm 
sải chân ra ngủ trong lúc thây đi vắng. 

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, bỗng nhiên thức giấc, chú nghe 
tiếng chân thầy bước vào, nhưng trễ quá rồi. Chú năm ỳ ra đó, 
chắn ngang lối vảo cửa. 

“Xin lỗi con, xin lỗi con,” thầy chú thì thầm, cân thận 
bước qua người chú, tựa như bước qua người của một khách 
quí. Từ đó Tông Diễn không bao giờ ngủ trưa nữa . 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


53. TRONG CÕI MỘNG 


Một đệ tử của Thích Tông Diễn kế: “Thầy chúng tôi 
thường ngủ trưa một giấc ngắn. Chúng tôi trẻ con hỏi tại sao 
thầy ngủ trưa, thầy chúng tôi đáp, “Tôi vảo cõi mộng gặp các 
hiển triết thời xưa giống như Không Tử vậy.” Khi Không Tử 
ngủ, mộng thấy các hiền triết thời thượng cổ rồi kê lại cho đệ tử 
nghe. 

Một hôm trời nóng ghê gớm, vài đứa chúng tôi ngủ một 
giấc ngăn. Bị thầy măng, chúng tôi giải thích, “Chúng con đi 
vào cõi mộng gặp các hiền triết thời thượng cô như Không Tử 
vậy.” Thây liền hỏi, “Thế có tin tức gì của các hiền triết đó 
không?” Một đứa trả lời, “Chúng con vào cõi mộng, gặp các vị 
hiền triết và hỏi có thấy thầy chúng con đến đây mỗi buỗi trưa 
không, nhưng họ bảo là không thấy một kẻ nào như vậy.” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 57 


54. THIÊN CỦA TRIỆU CHÂU 


Triệu Châu bắt đầu học Thiền lúc sáu mươi tuôi vả tiếp 
tục cho đến năm tám mươi khi ngộ đạo. 

Sư dạy Thiễn từ lúc tám mươi cho đến năm một trăm hai 
mươi tuôi. 

Một đệ tử hỏi sư: “Nếu trong tâm chẳng có gì hết, thì thế 
nào?” 

Triệu Châu đáp: “Buông nó xuống.” 

Người đệ tử hỏi tiếp: “Nếu chắng có gì hết, làm sao 
buông?” 

Triệu Châu nói: “Thì giở nó lên.” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


55. NGƯỜI CHẾT TRẢ LỜI 


Khi Mamiya, sau này trở thành một giảng sư nỗi tiếng, 
đến tham học với một Thiền sư, vị Thiền sư ấy bảo sư chứng 
minh tiếng vỗ một bàn tay. 

Mamiya tập trung tâm lực tham tiếng vỗ một bàn tay có 
thể là gì. 

“Ông tham chưa tận lực,” thầy sư nói. “Ông còn bị thức 
ăn, của cải, đồ vật và âm thanh đó ràng buộc nhiều quá. Thà 
ông chết đi còn hơn. Chết sẽ giải quyết được công án." 

Lân kế tiếp Mamiya gặp thầy, thầy lại bảo chứng minh 
tiếng vỗ một bản tay. lập tức Mamiya ngã xuống làm như chết. 

Thây sư quan sát: “Ông chết được rôi, còn tiếng võ thì thế 
nào?” 

“Con chưa giải được,” Mamiya đáp và nhìn lên. 

“Người chết không nói. Cút đi,” thây sư nói. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 53 


56. THIÊN TRONG NÉP SÔNG ĂN MÀY 


Tosui là một Thiên sư rất nôi tiếng. Sư đã sống ở nhiều 
chùa và dạy ở nhiều tỉnh khác nhau . 

Ngôi chùa cuối cùng sư viễng, tập trung người theo nhiều 
đến nỗi Tosui bảo họ sư sẽ bỏ toàn bộ việc thuyết pháp. Sư 
khuyên họ giải tán và đi bất cứ nơi nào họ muốn. Sau đó không 
ai thấy tung tích sư ở đâu. 

Ba năm sau, một trong các đệ tử của sư khám phá thấy sư 
sống với một vài người ăn mày dưới một gầm cầu ở Kyoto. 
Anh ta liền van nài sư chỉ dạy. 

“Nếu anh có thể sống như tôi một đôi ngày, tôi có thể dạy 
cho, sư đáp. 

Vì vậy người đệ tử cũng mặc quân áo ăn mảy và sống 
một ngày với sư. Ngày hôm sau, một người ăn mảy chết. Nửa 
đêm Tosul và đệ tử đem xác đi chôn trên một sườn núi. Sau đó 
họ trở lại chỗ ở dưới gầm cầu. 

Phần đêm còn lại Tosui ngủ ngon lành, còn người đệ tử 
không thể ngủ nổi. Đến sáng Tosui bảo: “Hôm nay chúng ta 
không phải đi xin ăn. Người bạn đã chết để lại một ít ở đảng 
kia." Nhưng người đệ tử không nuốt nổi một miếng nhỏ. 

Tosui kết luận: “Tôi đã nói anh không thê làm được như 
tôi. Hãy cút khỏi chỗ này, đừng làm phiền tôi nữa.” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


57. ĂN CÁP TRỞ THÀNH ĐỆ TỬ 


Một buổi chiêu khi Thiền sư Thất Lý (Shichiri) đang tụng 
kinh thì một tên cắp tay cầm thanh kiếm bén bước vào, đòi sư 
đưa tiền nêu không thì y lấy mạng sông Của Sư. 

Thất Lý bảo y: Đừng quây rây tôi. Tiền ở trong ngăn kéo 
kia anh có thê lây đi.” Rồi sư tiếp tục tụng kinh. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 59 


Sau đó một chút sư dừng lại bảo: “Đừng có lấy hết. Tôi 
cần một ít để ngày mai đóng thuế đó.” 

Kẻ xâm nhập gom góp phân lớn số tiền và bắt đầu chuồn. 
“Hãy cảm ơn người cho quà chứ, sư nói thêm. Người kia cảm 
ơn rồi bỏ đi. 

Vài ngảy sau người ấy bị bắt và thú nhận đã ăn cắp của 
nhiều người, trong số đó có Thiên sư Thất Lý. Khi được gọi 
đến làm nhân chứng, sư nói: “Người này không phải là kẻ cắp, 
ít nhất cũng về phân tôi. Tôi đã cho anh ta tiền và anh ta có cảm 
Ơn tÔI.. 

Sau khi mãn hạn tù, người đó đến thăm Thất Lý và trở 
thành đệ tử của sư. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


5§. ĐÚNG VÀ SAI 


Khi Thiền sư Bàn Khuê tô chức một kỳ nhập thất bảy 
ngày, đệ tử nhiều nơi trên đất Nhật đến dự. Tại một trong các 
cuộc hội họp này, một đệ tử bị bắt về tội ăn cắp. Sự vụ được 
báo cáo đến Bàn Khuê với yêu cầu rằng phải trục xuất kẻ có 
tội. Bàn Khuê làm ngơ vụ này. 

Sau đó người đệ tử lại bị bắt trong một hành vi tương tự, 
Bản Khuê cũng lại bỏ qua sự vụ một lần nữa. Điều này khiên 
các đệ tử khác tức giận,làm đơn thỉnh nguyện đuổi tên ăn cắp, 
tuyên bố răng nếu không họ sẽ bỏ đi tập thê. 

Sau khi đọc đơn thỉnh nguyện, sư cho gọi mọi người tập 
họp lại, nói: 

“Các anh biết cái gì phải và cái gì không phải. Các anh có 
thể đi chỗ khác để học nếu các anh muôn, nhưng người anh em 
khốn khổ này không biết phải quấy. Nếu tôi không dạy anh ta 
thì ai dạy? Tôi sẽ giữ anh ta lại đây dù cho tất cả các anh có bỏ 
đi hết.” 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 60 


Một suối nước mắt trào xuống rửa sạch khuôn mặt của 
người anh em đã từng là kẻ ăn cắp. Tất cả lòng ham muốn ăn 
cắp biến mắt. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


59. CỎ CÂY GIÁC NGỘ THÊ NÀO 


Vào thời Kiêm Thương (Kamakura), Shinkan học Thiên 
Thai tông sáu năm, học Thiền bảy năm, rồi sư sang Trung hoa 
tham thiền thêm mười ba năm nữa. 

Khi sư trở về Nhật nhiều người muốn tham kiến và hỏi 
những vấn đề khó hiểu. Nhưng khi Shinkan ít khi tiếp khách và 
trả lời những câu hỏi của họ. 

Một hôm một tăng nhân năm mươi sáu tuôi cầu ngộ, nói 
với sư: “Tôi đã học giáo lý Thiên Thai tông từ lúc còn bé, 
nhưng có một điều tôi không thể hiểu được. Thiên Thai nói 
rằng ngay cả cỏ cây cũng sẽ giác ngộ. Đối với tôi điều này quả 
thật kỳ lạ.” 

“Bàn chuyện cỏ cây giác ngộ làm gì?” Shinkan hỏi. “Vẫn 
đề là chính ông làm sao giác ngộ. Ông có bao giờ xét đến điểm 
này không?” 

“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điểm ấy,” ông tăng già lẫy làm 
kinh ngạc. 

“Vậy, hãy về nghĩ kỹ xem,” Shinkan kết thúc. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 6ƒ 


ó0. NGHỆ SĨ BẢN TIỆN 


Gessen là một nhà sư nghệ sĩ. Trước khi bắt đầu vẽ sư 
luôn luôn đòi trả tiền trước, tiền công thường cao. Sư nỗi tiếng 
là “Nghệ Sĩ Bần Tiện.” 

Có lần một geisha (kỹ nữ) tặng tiền để nhờ sư vẽ một bức 
tranh. Sư hỏi: “Cô trả tôi bao nhiêu?” 

Cô gái đáp, “Bất cứ giá nào ông muốn, nhưng tôi muốn 
ông làm việc trước mặt tôi.” 

Vì thế một hôm cô geisha gọi Gessen đến. Cô ta tổ chức 
một bữa tiệc cho một người khách bao cô. 

Gessen vẽ bức tranh bằng nghệ thuật dùng cọ lông. Khi 
bức tranh hoàn thành, sư đòi một món tiền cao nhất thời bấy 
gIỜ. 

Sư nhận tiền công. Lúc ấy cô geIsha quay phía người 
khách bao cô, nói: “Ông nghệ sĩ này chỉ muốn tiền. Tranh của 
ông ta đẹp nhưng tầm hôn ông ta bẩn thiu; tiền đã làm biến nó 
thành bùn. Tác phẩm do một tâm hồn bản thỉu như thế vẽ ra 
không đáng được trưng bày. Nó chỉ bằng cái quần lót của tôi 
thôi.” 

Cô geisha cởi cái váy ra rồi bảo Gessen vẽ một bức tranh 
khác lên phía sau cái quần lót của cô ta. 

“Cô sẽ trả bao nhiêu?” Gessen hỏi . 

“Ô, bao nhiêu cũng được,” cô gái đáp. 

Gessen kêu một giá thích thú, vẽ bức tranh theo cách thức 
đòi hỏi, rôi bỏ đi. 

Sau này người ta biết răng Gessen có một số lý do cần có 
tiền: 

Nạn đói dữ dội đến viếng tỉnh sư ở. Người giảu không 
giúp kẻ nghèo, vì thế Gessen có một kho chứa bí mật không ai 
biết, ở đó sư dự trử thóc, sẵn sảng cho lúc khẩn cấp. 

Từ làng của sư đến Thánh Điện Quốc Gia đường đi thật là 
tôi tệ, nhiều khách bộ hành phải khô sở khi đi qua đó. Sư muốn 
làm con đường tốt hơn. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 62 


Thây của sư đã qua đời mà không thực hiện được ý muốn 
xây một ngôi chùa, Gessen muốn hoản thành ngôi chùa đó cho 
thây. 

Sau khi Gessen thực hiện được ba ước nguyện đó, sư vất 
bỏ cọ vẽ và những đồ dùng của người nghệ sĩ, vào núi ở, không 
bao g1ờ vẽ nữa . 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


ó1. ĐIÊM CÂN ĐỒI CHÍNH XÁC 


Thiên Lợi Hưu (Sen no Rikyu), một bậc thầy của 7rà 
thang (Cha no yu), muôn treo một giỏ hoa lên một cây cột. Ông 
yêu cầu một người thợ mộc giúp. Ông hướng dẫn người thợ 
mộc đặt giỏ hoa cao hơn một tí, thấp hơn một tí, sang phải một 
tí, sang trái một tí, cho đến khi ông tìm ra điểm chính xác. Cuối 
cùng Thiên Lợi Hưu nói: “Đúng là chỗ đó.” 

Người thợ mộc muốn thử ông, đánh dẫu điểm đó rồi giả 
vờ quên. “Chỗ này hả? Có lẽ chỗ này?” người thợ mộc tiếp tục 
hỏi, chỉ nhiều điểm khác nhau trên cây trụ. 

Nhưng cảm quan của Thiên Lợi Hưu về sự cân đối chính 
xác đến nỗi không có điểm nào đúng cả cho đến khi người thợ 
mộc chỉ lại điểm cũ đã đánh dấu trên cột. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN %2 


62. ÔNG PHẬT MŨI ĐEN 


Một ni cô cầu ngộ, đúc một tượng Phật và bọc tượng bằng 
vàng lá. Bất cứ đi đâu cô cũng mang tượng Phật vàng này theo. 

Nhiều năm trôi qua, vẫn cứ mang tượng Phật của mình 
theo, cô ni đến sống trong một ngôi chùa nhỏ ở vùng quê. 
Trong chùa này có nhiều tượng Phật, mỗi tượng có một bàn thờ 
riêng biệt. 

Cô ni muốn đốt nhang cho ông Phật vảng của mình. 
Không có ý thích hương nhang thơm bay lạc sang các ông Phật 
khác, cô bèn tạo một đường ngâm để khói nhang chỉ bay đến 
tượng Phật của cô thôi. Vì vậy khói nhang đã làm đen cái lỗ 
mũi ông Phật vàng, khiến nó xâu đi một cách đặc biệt. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


63. RYONEN 


Ryonen là pháp danh của một ni cô sinh năm 1797. Cô là 
cháu nội của Shingen, chiến sĩ Nhật nối tiếng. Với thiên tài thi 
ca và sắc đẹp quyến rũ của cô lúc mười bảy tuổi cô đã phục vụ 
hoàng hậu với tư cách một công nương của triều đình. Danh 
vọng đã chờ đón cô ngay lúc tuổi còn trẻ như thế. 

Bỗng nhiên hoảng hậu yêu dấu của cô qua đời, những 
giấc mộng vàng của Ryonen vụt tan biến, cô trở nên ý thức 
chính xác vê sự vô thường của cuộc đời trong thế gian này. Ấy 
chính là lúc cô muốn học Thiền. 

Tuy nhiên thân nhân của cô không đồng ý, và thực tế đã 
bắt cô lấy chồng. Ryonen đã đồng ý khi có lời hứa rằng sau khi 
sinh được ba đứa con, cô sẽ đi tu. Cô đã làm xong điều kiện 
nảy trước khi cô hăm lăm tuổi. Lúc bấy giờ chồng và thân nhân 
không ai còn khuyên can cô đừng thực hiện ý muốn của cô. Cô 
cạo tóc và lấy tên là Ryonen có nghĩa là nhận thức rõ ràng và 
cô bắt đầu đi hành hương. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 64 


Cô đến thành phô Edo và xin Tetsugyu nhận cô làm đệ tử. 
Thoạt thấy cô, Tetsugyu đã từ chối ngay vì cô đẹp quá. 

Rồi Ryonen lại đến một sư khác là Hakuo. Hakuo cũng từ 
chối cô cùng một lý do, nói rằng sắc đẹp của cô chỉ gây phiền 
phức. 

Ryonen bèn lấy bàn ñi nóng đặt lên mặt. Chỉ vài phút sau, 
sắc đẹp của cô biến mắt vĩnh viễn. 

Rồi Hakuo nhận cô làm đệ tử. 

Đề kỷ niệm giây phút ấy, Lương viết một bài thơ lên phía 
sau một cái gương soI nhỏ: 

Bên hoàng hậu khi xưa ta đã đốt 

Nén hương thơm xông áo đẹp tuyệt vời. 
Giờ làm khát sĩ không nhà, ta lại đốt 
Vẻ mặt này vào Thiên viện để tu. 


Khi sắp từ giả thế giới này, Ryonen lại viết một bài thơ 


khác: 


Sáu mươi sáu lần thu đã đi qua 
Cảnh thu thay đổi mắt ta đã nhìn. 
Ảnh trăng ta nói đủ rồi, 
Xin đừng hỏi nữa, hãy ngôi lắng nghe 
Tiếng tùng bách khi không giỏ lộng. 
(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


64. DIỆU NHÂN 


Ni sư Diệu Nhân, tên thế tục là Ngọc Kiều, là con gái của 
Phụng Loát Vương. Lúc còn nhỏ, bà được vua Lê Thánh Tông 
nuôi trong hoàng cung. Lớn lên gả cho nhà họ Lê. Khi chồng 
mất, bà không tái giá. Một hôm bà than: 

- Ta xem tất cả pháp trong thế gian như giác mộng, huyễn 
ảo, huồng là các thứ phù vinh mà đáng trông cậy sao? 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 65 


Rồi bà đem tất cả tư trang ra bố thí, cạo tóc xuất øi1a. Sau 
khi đắc pháp với Thiền sư Chân Không, bả lảm trụ trì Ni Viện 
Hương Hải ở làng Phù Đồng, huyện Tiên Du Bắc Việt. 

Có người đến cầu học, ni sư dạy: 

- Chỉ tánh mình trở về nguồn, nhanh chậm liền tùy đó mả 
vào. 

Thường ngày, ni sư chỉ thích ngôi lặng lẽ, có bệnh ky âm 
thanh và màu sắc. Có người học hỏi: 

- Tất cả chúng sanh bệnh nên ta bệnh, tại sao lại ky thanh 
sắc? 

Ni sư dùng mây câu kinh Kim Cang trả lời: 

Nếu dùng sắc thấy ta, 
Dùng ám thanh tìm ta, 
Người ấy hành tà đạo, 
Không thể thấy Như Lai . 

- Tại sao ngôi yên ? 

- Xưa nay không đi. 

- Thế nào chắng nói ? 

- Đạo vốn không lời. 

Một hôm ( vào năm II 13), ni sư có bệnh, nói kệ dạy 
chúng: 
Sanh già bệnh chết 
Xưa nay lẽ thường. 
Muốn cầu thoát ra 
Mở trói thêm ràng. 
Mê đó tìm Phật 
Lâm đó cầu Thiên. 
Thiên, Phật chăng cầu, 
Uống miệng không lời .. 
Nói kệ xong, ni sư cạo tóc, tắm rửa, ngồi kiết ø1à viên 
tịch. 
(Thiên Sư Việt Nam) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 66 


65. VỊ TƯƠNG CHUA 


Dairyo là vị tăng đầu bếp ở chùa của Thiền sư Bản Khuê. 
Dairyo quyết định rằng mình phải chăm sóc tốt sức khỏe cho vị 
lão sư của mình và chỉ cho lão sư ăn vị tương (tương đậu nành 
trộn với bột lúa mì và men) tươi thôi. Bàn Khuê để ý thấy mình 
được ăn thứ vị tương ngon hơn các đệ tử, liền hỏi: “Hôm nay a1 
là người nâu ăn?” 

Dairyo được gọi đến. Bản Khuê biết răng theo tuôi tác và 
địa vị của mình chỉ nên ăn vị tương tươi. Vì vậy sư nói với ông 
tăng điển tọa: “Rồi anh xem tôi sẽ không ăn gì cả.” Nói xong 
câu ấy, sư vào phòng đóng cửa lại. 

Dairyo ngôi ngoài cửa xin sư thứ lỗi. Bản Khuê không trả 
lời. Dairyo ngồi ngoài cửa vả Bàn Khuê ở trong phòng, cứ như 
thế bảy ngày. 

Cuối cùng vô hy vọng, một đệ tử khác gọi lớn với Bàn 
Khuê: “Được rồi, ông có thể đúng đó, ông thầy giả ơi, nhưng gã 
đệ tử trẻ này phải ăn. Y không thê nhịn đói mãi được!” 

Vì thế Bản Khuê mở cửa. Sư mỉm cười, bảo Dairyo: “Tôi 
nhất định ít ra cũng ăn các món y như các đệ tử của tôi. Tôi 
không muốn anh quên điều nảy khi anh làm thầy.” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


ó6. ÁNH SÁNG CÓ THÊ BIÊN MÁT 


Một môn sinh tông Thiên Thai, một trường phái triết học 
Phật giáo, đến viếng Thiền viện của Nga Sơn, với tư cách một 
một đệ tử. Vải năm sau khi người ấy ra đi, Nga Sơn cảnh cáo: 
“Học đạo bằng cách suy luận cũng có ích như góp nhặt những 
điều rao giảng. Nhưng hãy nhớ răng trừ phi anh thiền định 
không ngừng, ánh sáng đạo của anh có thể biến mắt.” 


(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 67 


67. NGƯỜI CHO PHẢÁI CẢM ƠN 


Trong lúc SeIsetsu là trụ trì của chùa Viên GIác thời Kiêm 
Thương, sư cần có những phòng ốc rộng rãi hơn, các phòng sư 
đang giảng dạy đều quá đông. Umezu Seibei, một thương gia ở 
Edo, quyết định cúng năm trăm lạng vàng để xây cất những 
phòng ốc rộng rãi hơn cho trường. Thương gia mang số tiên 
này đến sư. 

Seisetsu nói: “Được rồi, tôi sẽ nhận.” 

Umezu đưa túi vàng cho SeIsetsu, nhưng ông ta không hài 
lòng vì thái độ của sư. Với ba trăm lạng, người ta có thể sống 
cả năm, và bây giờ đến năm trăm lạng mà người thương gia 
cũng không được một tiếng cảm ơn. 

“Trong cái túi đó là năm trăm lạng,” Umezu ngầm gợi ý. 

“Cái đó ông đã nói với tôi rồi,” Seisetsu đáp. 

“Dù cho tôi là một thương gia giàu có, nhưng năm trăm 
lạng là một món tiền lớn,” Umezu nói. 

“Ông muốn tôi cảm ơn ông,” Seisetsu hỏi. 

“Nên như vậy, Umezu đáp. 

“Tại sao lại là tôi?” SeIsetsu hỏi. “Người cho phải cảm ơn 
chứ.' 
(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


68. DI CHÚC VÀ ƯÓC MONG 


Nhất Hưu (Ikkyu), Thiền sư nỗi tiếng thời Ashikaga, là 
con của thiên hoàng. Khi sư còn rất trẻ, mẹ sư đã bỏ hoàng 
cung đến chùa để họcThiền. Do đó hoảng tử Nhất Hưu cũng trở 
thành đệ tử. Khi mẹ sư qua đời để lại cho sư một lá thư, viết: 


Gửi Nhất Hưu: 
Mẹ đã làm xong việc làm trong đời của mẹ và báy giờ mẹ 
đang trở về với Thường Hàng. Mẹ muôn con trở thành một đệ 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 68 


tử giỏi và nhận ra Phát tánh của mình. Con muốn biết mẹ có ở 
địa ngục hay là mẹ luôn luôn bên cạnh con hay không. 

Nếu con trở thành người nhận ra rằng Phật và Bồ-đề-đạt- 
ma là những kẻ phục vụ cho con, con có thể bỏ học và làm việc 
cho thế nhân. Đức Phật đã thuyết pháp bồn mươi chín năm và 
rong trọn thời gian đó thấy rằng nhất thiết không có nói lời 
nào. Con nên biết tại sao. Nhưng nếu con không và chưa muốn 
biết, hãy tránh suy nghĩ vô ích. 


Mẹ của con, 
Không sinh không chất. 
Mông một tháng Chín. 


1.B.: Mục đích chính của lời Phát dạy là giác ngộ chúng 
sinh. Nếu con lệ thuộc bất cứ pháp môn nào, con chỉ là một côn 
trùng vô tri. Kinh sách Phật giáo có đến tám chục ngàn quyền, 
nếu con đọc hết mà vẫn không thấy bản tánh mình, thì ngay cả 
lá thư này con cũng chăng hiểu được. Đây là đi chúc và ưóc 
mong của mẹ. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


69. TRÀ SƯ VÀ KẺ ÁM SÁT 


Taiko, một chiến sĩ Nhật sống trước thời Đức Xuyên, học 
Trả thang (Cha no yu) với Thiên Lợi Hưu (Sen no Rikyu), một 
bậc thây trong nghệ thuật diễn đạt tịch tĩnh và hài hòa. 

Kato, chiến sĩ thị vệ của Taiko, cho rằng nhiệt tâm dành 
cho trà đạo của kẻ bề trên mình là chênh mảng chuyện quốc 
gia, nên anh ta quyết định giết Thiên Lợi Hưu. Anh ta giả vờ 
viếng xã giao trả sư và được mời uống trà. 

Trà sư là người thiện xảo trong nghệ thuật, thoáng nhìn 
thấy chiến sĩ là biết ngay ý định của anh ta, vì thế liền mời Kato 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 69 


bỏ kiếm bên ngoài trước khi vào phòng trà, giải thích rằng trả 
đạo tượng trưng cho hòa bình. 

Kato không nghe, nói: “Tôi là chiến sĩ, tôi phải luôn luôn 
có kiếm. Trà thang hay không írả thang, tôi phải có kiếm." 

“Tốt lắm. Hãy mang kiếm anh vào uống chút trà,” Thiên 
Lợi Hưu bằng lòng. 

Chiếc ấm đang sôi trên lò than hồng. Bỗng nhiên Thiên 
Lợi Hưu lật nhào nó xuống. Hơi nước sôi phụt lên, khói và tro 
tràn ngập cả phòng. Chiến sĩ ¡ giật mình chạy ra ngoải. 

Trà sư xin lỗi. “Ây là lỗi của tôi. Hãy trở lại uông chút trà. 
Kiểm của anh tôi đang cầm đây, bị dính đây tro, tôi sẽ lau sạch 
và trả lại anh.” 

Trong tình trạng này chiến sĩ nhận thấy rằng thật không 
thê giết được trà sư nên anh ta bỏ ý định. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


70. CHÁNH ĐẠO 


Ngay trước khi Ninakawa qua đời thì Thiền sư Nhất Hưu 
đến viếng. “Tôi độ ông nhé?” Nhất Hưu hỏi. 

Ninakawa đáp: “Tôi đến một mình và đi một mình. Ông 
độ tôi thế nào?” 

Nhất Hưu trả lời: “Nếu ông nghĩ thực có đến và đi. Đó là 
mê hoặc. Đề tôi chỉ ông con đường không đến cũng không đi.” 

Với những lời này Nhất Hưu đã vén mở con đường rõ 
ràng đến nỗi Ninakawa mỉm cười ra đi. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN Z0 


71. CỬA THIÊN ĐÀNG 


— Một người lính tên là Nobushige đến hỏi Thiền dư Bạch 
Ấn: “Thiên đàng và địa ngục có thực chăng?” 
Bạch Ân hỏi lại: “Anh là ai?” 
Chiến sĩ đáp: “Tôi là một samurai.” 
“Anh mà là chiến sĩ! Quan chúa nào thuê anh làm thị vệ? 
Mặt anh trông giống kẻ ăn mày.” _ 
Nobushighe nổi giận và bắt đầu rút kiếm, nhưng Bạch Ấn 
vẫn nói tiếp: “Hóa ra anh cũng có kiếm đấy! Có lẽ kiếm anh 
quá củn không thê chém đầu tôi được.” _ 
Ngay khi Nobushige rút kiếm khỏi vỏ, Bạch Ấn nói: “Cửa 
địa ngục mở ra ở đây!” 
Nhân đó người chiến sĩ nhận thức được lời thây dạy, đút 
kiếm vào vỏ và lễ bái. 
Bạch Ấn nói: “Cửa thiên đàng mở ra ở đây.” 
(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


72. BÁT ÔNG PHẬT ĐÁ 


Một thương nhân vác năm chục cuộn vải, vì trời nóng, 
dừng lại nghỉ dưới bóng mát của một tượng Phật lớn bằng đá. 
Anh ta chợt ngủ quên ở đó. Khi tỉnh dậy hàng hóa biến mắt. 
Anh ta lập tức báo cáo với cảnh sát. 

Một quan tòa tên là O-oka mở một phiền tòa để điều tra. 
“Rằng ông Phật đá phải là kẻ ăn cắp hàng hóa,” quan tòa kết 
luận. 'Ông ta được đặt ra là để chăm sóc phúc lợi của dân, 
nhưng lại không lảm tròn nhiệm vụ thiêng liêng. Hãy bắt ông 
ta.. 

Cảnh sát bắt ông Phật đá mang đến tòa. Một đám đông ồn 
ào đi theo pho tượng, tò mò muốn biết quan tòa phán quyết như 
thê nào. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN SH 


Khi O-oka xuất hiện trên công đường liền trách cử tọa to 
tiếng ồn ào. 

“Các người có quyền øì xuất hiện trước tòa cười đùa như 
thế nảy? Các người đã khinh tòa nên phải nộp phạt và ở tù.” 

Dân chúng vội vàng xin lỗi. Quan tòa nói: “Tôi phải phạt 
các người, nhưng tôi sẽ miễn cho nếu trong vòng ba ngày mỗi 
người mang đến cho tòa một cuộn vải. Ai không tuân hành sẽ 
bị bắt." 

Một trong những cuộn vải người ta mang đến được 
thương nhân nhận ra ngay là của mình, vả tên cắp bị khám phá 
một cách dễ dàng. Thương nhân nhận lại hàng hóa của mình, 
phân kia được trả lại cho dân. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


73. NHỮNG NGƯỜI LÍNH CỦA LÒNG NHÂN TỪ 


Một hôm một sư đoàn quân Nhật tập trận giả. Một sỐ SĨ 
quan thấy cần phải đặt tổng hành dinh của họ trong ngôi chùa 
của Nga Sơn. 

Nga Sơn bảo người nấu ăn: “Hãy cho các sĩ quan đó ăn 
những món đơn giản như chúng ta.” 

Điều này làm cho các quân nhân đó tức giận, vì họ 
thường được biệt đãi. Một người đến nói với Nga Sơn: “Thầy 
nghĩ chúng tôi là ai? Chúng tôi là những người lính, hy sinh 
tánh mạng cho quốc gia. Tại sao thầy không đối xử chúng tôi 
cho hợp cách?” 

Nga Sơn nghiêm nghị trả lời: “Anh nghĩ chúng tôi là a1 2 
Chúng tôi là những người lính của lòng nhân từ, mục đích là độ 
tất cả chúng sinh.” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 7 


74. CON ĐƯỜNG HẢM 


Zenkai là con trai của một samurai, du hành đến Edo và 
trở thành kẻ hộ vệ cho một viên chức cao cấp ở đó. Anh ta 
bỗng yêu người vợ của viên chức đó và bị khám phá. Để tự vệ, 
anh ta giết viên chức rồi cùng với người vợ kia đào tấu. 

Về sau cả hai trở thành những tên ăn cắp. Nhưng người 
đàn bà quá tham lam đến nỗi khiến Zenkai ghê tởm. Cuối cùng 
anh ta bỏ người đàn bà đó, đi đến tỉnh Buzen xa xôi, nơi đây 
anh ta trở thành một kẻ ăn mày lang thang. 

Đề chuộc phần nào tội lỗi trong qúa khứ, Zenkai quyết 
tâm làm một việc thiện trong đời mình. Biết có một đoạn 
đường nguy hiểm đi qua dốc đá đã gây thương tích và làm chết 
nhiều người, Zenkai quyết định đào một con đường hầm thông 
qua vùng núi đó. 

Ban ngày Zenkal đi xin ăn, ban đêm đào núi. Ba mươi 
năm trôi qua, con đường hầm dải 695 mét, cao 6 mét vả rộng 9 
mét. 

Hai năm trước khi việc làm hoàn tất, thì người con trai 
của viên chức bị giết, là một kiếm sĩ tài ba, tìm ra Zenkai và 
đến giết đề trả thù cha. 

Zenkai nói: “Tôi sẽ tự nguyện dâng mạng sống này cho 
anh, nhưng hãy. để tôi làm xong việc này đã. Đến ngày tôi đào 
xong, anh có thê giết tôi.” 

Vì thế người thanh niên chờ cái ngày đó. Nhiều tháng trôi 
qua, Zenkai tiếp tục đào. Người thanh niên trở nên chán nản vì 
không có gì để làm và anh ta bắt đầu giúp Zenkai đảo đường. 
Sau khi giúp hơn một năm, anh ta ngưỡng mộ ý chí kiên cường 
và cá tánh mãnh liệt của ZenkaI. 

Cuối cùng con đường hầm đã xong, người ta có thể sử 
dụng và qua lại an toàn. 

“Việc của tôi đã xong, bây giờ hãy chém đầu tôi đi,” 
Zenkal nói. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 0 


“Làm sao con có thể chém đầu thầy được, người thanh 
niên nói qua làn nước mắt." 
(Thiên Cót Thiên Nhục) 


75. NGU ĐƯỜNG VÀ HOÀNG ĐỀ 


Nhật hoàng Goyozei học Thiền với Thiền sư Ngu 
Đường. Thiên hoàng hỏi: “Thiền nói chính tâm này là Phật, có 
phải không?” 

Ngu Đường đáp: “Nếu tôi nói phải, hoàng thượng sẽ nghĩ 
răng mình hiểu mả không hiểu. Nếu tôi nói ,không, tôi sẽ mâu 
thuẫn với một sự kiện mà nhiều người hiểu rất rõ.” 

Hôm khác hoảng đề lại hỏi: “Người ngộ đạo sẽ đi đâu khi 
chết?” 

Ngu Đường đáp: “Tôi không biết.” 

Hoàng đề hỏi: “Tại sao thầy không biết?” 

Ngu Đường đáp: “Bởi vì tôi chưa chết.” 

Hoàng đề do dự muốn hỏi thêm về những điêu tâm chưa 
năm được. Vì vậy Ngu Đường lấy tay đập xuống sản nhà như 
để đánh thức hoàng đế, và hoàng. đế giác ngội 

Sau khi giác ngộ, hoàng để càng kính trọng Thiền và lão 
sư Ngu Đường hơn, còn cho phép Ngu Đường được đội mũ 
trong hoàng cung vào mùa đông. Khi Ngu Đường hơn tắm 
mươi tuôi, thường hay ngủ gục trong khi thuyết pháp, và hoàng 
đề lặng lẽ lui sang phòng khác để vị lão sư có thê hưởng được 
những øì còn lại mả tắm thân đòi hỏi . 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯÒỜN THIÊN z4 


76. SINH TỪ ĐẦU ĐÉN, 
CHÉT ĐI VỀ ĐẦU? 


Thiền sư Trí Bảo, đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông, khi 


chưa đắc đạo chợt gặp một Thiền tăng. Thiền tăng thấy sư liên 


hỏi: 


- Sinh từ đâu đến, chết đi về đâu? 

Sư suy nghĩ, vị tăng ấy bảo: 

- Khi ông suy nghĩ, mây trăng bay ngàn dặm. 

Sư không đáp được. Vị tăng ấy quát: 

- Chủa tốt mà không có Phật. 

Nói xong bèn bỏ đi . Sư tự than rằng: 

- Ta tuy có tâm xuất gia, nhưng chưa được yếu chỉ của 


người xuất gia... Từ đây, sư dạo khắp bốn phương tìm bậc thiện 
tri thức tham hỏi. Khi đên tham kiên Thiên sư Đạo Huệ ở Tiên 
Du, lại đem câu hỏi của vị tăng trên ra hỏi. Đạo Huệ bảo: 


- Sanh không từ đâu đến, chết không đi về đâu. 


Sư hỏi: 

- Thế ấy, đâu chăng rơi vào chỗ không sao ? 

Đạo Huệ bảo: 

- Chân tánh diệu viên, thể tự không tịch, vận dụng tự tại, 


chắng đông với sanh tử. Thế nên, sinh không từ đâu đến, chết 
không đi vê đâu . 


Ngay câu nói này, sư liên lãnh ngỘ, nói: 

Chăng nhờ giỏ cuốn mây trôi hết, 

Đâu thấy trời trong muôn dặm thu. 
Đạo Huệ hỏi: 
- Ông thấy cái gì ? 
Sư đáp: 
- Biết nhau khắp thiên hạ, tri âm có mấy người. 
Sư bèn từ tạ trở về núi. 

(Thiên Sư Việt Nam) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN ốp 


77. TRONG BÀN TAY ĐỊNH MỆNH 


Một đại chiến sĩ Nhật tên là Nobunaga quyết định tấn 
công kẻ thù mặc dù ông chỉ có một phân mười số người mà 
cuộc đối địch đòi hỏi . Ông biết mình sẽ thắng nhưng lính của 
ông thì nghi ngờ. 

Trên đường di chuyền, ông dừng lại ở một ngôi đền Thân 
Đạo và bảo binh sĩ: “Sau khi viếng thánh điện, tôi sẽ tung một 
đồng xu đoán quẻ. Nếu mặt có đâu giơ lên, chúng ta sẽ thăng: 
nếu mặt có đuôi giơ lên, chúng ta sẽ thua. Chúng ta năm trong 
bàn tay của định mệnh.” 

Nobunaga vào thánh điện, im lặng khấn nguyện. Ông 
bước tới tung đồng xu lên. Mặt có đầu hiện lên. Các chiến sĩ 
hăng say chiến đâu đến nỗi 
họ thăng trận dễ dàng. 

“Không ai thay đối được bàn tay định mệnh,” người cận 
VỆ nÓI VỚI Ông sau cuộc chiến. 

“Sự thực không phải vậy,” Nobunaga nói và giơ đồng xu, 
thực ra là do hai đồng ghép lại, nên hai mặt đều có đầu. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


78. SÁT SINH 


Một hôm Nga Sơn dạy chúng: Những người phản đối 
việc sát sinh cũng như những người muốn bảo vệ mạng sống 
của tất cả chúng sinh đều đúng. 

Bảo vệ cả thú vật và côn trùng cũng tốt. Còn những người 
giết thì giờ thì sao, những kẻ phá hoại của cải, những kẻ tàn 
phá kinh tế chính trị thì thế nào? Chúng ta sẽ không bỏ qua họ. 
Hơn nữa, còn kẻ rao giảng không có ngộ thì thế nào? Y đang 
giết chết Phật giáo đó. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN P7 


79. MÔ HÔI KASAN 


Sư Kasan được thỉnh cử hành tang lễ cho một lãnh chúa 
trong tỉnh. 

Trước đây sư chưa bao giờ gặp các lãnh chúa và các nhà 
quí tộc nên sư hồi hộp. Khi nghi lễ bắt đầu, sư toát mô hôi. 

Sau đó, khi trở về chùa, Kasan tập trung đồ chúng vả thú 
nhận răng mình chưa đủ tư cách làm thây vì khi ở trong thế giới 
danh vọng sư thiếu phong cách giống như sư có nơi chùa chiền 
ấn dật. Rồi Kasan từ chức và trở thành đệ tử của một sư khác. 
Tám năm sau, sư trở lại với các đệ tử cũ, khi đã ngộ. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


80. HÀNG PHỤC MA 


Một cô vợ trẻ bị bệnh sắp chết. Cô nói với chồng: “Em 
yêu anh lăm. Em không muốn xa anh. Đừng có bỏ em mà đến 
với người đàn bà nào khác. Nếu anh như vậy, em sẽ làm ma trở 
về quấy rầy anh mãi.” 

Chăng bao lâu cô vợ qua đời. Người chồng tôn trọng ước 
muốn cuối cùng của vợ được ba tháng, nhưng rồi anh ta gặp 
một người đàn bà khác và phải lòng cô ta. Họ đính hôn và sẽ 
cưới nhau. 

Ngay sau khi đính hôn, hằng đêm một con ma xuất hiện 
trước mặt anh chông, trách anh ta không giữ lời hứa. Con ma 
rất tỉnh khôn. Nó kế đúng y những gì đã tiết lộ giữa anh chồng 
và người yêu mới. Bất cứ khi nào anh ta tặng vị hôn thê món 
quả gì con ma cũng miêu tả được từng chỉ tiết. Nó còn lặp lại 
được những cuộc nói chuyện nữa, khiến anh chồng phiền não 
đến độ không thể ngủ được. Có người biết chuyện khuyên anh 
chồng đem vấn đề đến vị Thiền sư ở gần làng nhờ giúp đỡ. 
Cuối cùng, trong tuyệt vọng, người đàn ông khốn khô đã đến 
nhờ Thiên sư. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN ? 


Thiền sư bình luận: “Người vợ trước của anh đã thành ma. 
Anh làm hay nói gì, nó đều biết cả. Nó phải là một con ma rất 
khôn ngoan. Thật sự anh nên kính trọng một con ma như thế. 
Lần tới khi nó xuất hiện, hãy đánh cuộc với nó. Hãy bảo nó 
răng nó biết nhiều quá, anh không thê dấu nó cái gì hết, và nêu 
nó có thê trả lời được một câu hỏi, anh hứa sẽ từ hôn và tiếp tục 
sông độc thân.” 

Người đàn ông hỏi: “Tôi phải hỏi cô ta câu gì?” 

Thiền sư đáp: “Hãy hốt một năm đây đậu nành và bảo cô 
ta hãy nói đúng có bao nhiêu hạt đậu trong tay anh. Nếu cô ta 
không nói được thì anh biết đó chỉ là hình ảnh trong trí tưởng 
tượng của anh thôi và nó sẽ không còn làm phiên anh nữa.” 

Đêm hôm sau khi con ma xuất hiện người đản ông tán 
tỉnh nó, bảo rằng nó biết hết mọi thứ. 

Con ma đáp: “Đúng vậy. Em còn biết hôm nay anh đã đi 
gặp ông Thiền sư đó.” 

Người đàn ông yêu cầu: “Vì em biết rất nhiều, bây giờ 
hãy nói anh nghe có bao nhiêu hạt đậu trong bàn tay này!” 

Chăng còn ma nào nữa để trả lời câu hỏi . 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


§1. NHỮNG ĐỨA CON CỦA 
ĐỨC HOÀNG THƯỢNG 


Sơn Cương Thiết Chu (Yamaoka Tesshu) là gia sư của 
Nhật hoàng. Sư còn là một bậc thây về kiếm thuật và là một đệ 
tử giỏi của Thiên. 

Nhà của sư là chỗ trú chân của những kẻ la cà vất vưởng. 
Sư chỉ có một bộ quần áo duy nhất, vì vậy trông sư lúc nào 
cùng nghèo. 

Hoàng đề nhìn thấy quân áo sư sờn mòn quá đối, liền ban 
cho sư ít tiền để mua quân áo mới. Hôm sau Sơn Cương lại 
xuất hiện cũng với bộ quần áo cũ nát đó. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 78 


Hoàng đế hỏi: “Quần áo mới thế nào rồi, thầy Sơn 
Cương?” 
Sơn Cương giải thích: “Bần tăng đã gửi quần áo đó cho 
những đứa con của đức Hoàng thượng tôi.” 
(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


82. NGƯƠI LÀM GÌ VẬY? 
HÒA THƯỢNG NÓI GÌ VẬY ? 


Trong những lúc gần đây, người ta nói nhiều chuyện vô lý 
về Sư phụ và đệ tử, về việc người học trò ưu ái thừa kế giáo lý 
của thầy, ghi nhận họ truyền đạo sang trò. Dĩ nhiên Thiền phải 
được truyền bằng cách nảy, tâm truyền tâm, và sự thật đã được 
truyền như thế trong quá khứ. Im lặng và khiêm tốn ở cương vị 
cao hơn là chuyên môn và xác quyết. Người thọ nhận một giáo 
lý như thế có thể giữ kín sự vụ có khi đến vải chục năm. Mãi 
cho đến khi có người khám phá ra, do cần cầu, răng chân sư đã 
có sẵn bên cạnh, người ta biết răng giáo lý đã được truyền thụ, 
rồi ngay cả khi thời cơ đến một cách hoản tòan tự nhiên và giáo 
lý tạo lẫy lối đi theo quyền riêng của nó. Một cách vô điều kiện 
ông thầy còn nói, “Tôi là người thừa kế sư Mỗ.” Một lời tuyên 
bồ như thế tỏ ra trái ngược hoàn toản. 

Thiền sư Mu-nan chỉ có một người thừa kế tên là Tướng 
Trung (Shoju). Sau khi Tướng Trung hoàn tất việc học Thiên, 
Mu-nan gọi Tướng Trung vào phòng riêng. Sư nói: “Tôi đã già 
rồi và tôi biết cho đến bây giờ, Tướng Trung, anh là người duy 
nhất sẽ truyền giáo lý này. Đây là một quyên sách được truyền 
xuống sư nảy đến sư khác đã bảy đời. Tôi cũng đã thêm vào 
nhiều điểm theo hiểu biết của tôi. Sách này rất có giá trị, tôi 
trao nó lại cho anh, tượng trưng cho quyên thừa kế.” 

Tướng Trung đáp: “Nếu sách ấy lả vật quan trong như 
vậy, tốt hơn hòa thượng hãy giữ lẫy. Con thọ nhận Thiên không 
văn tự của hòa thượng và con hài lòng như thế.” 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN z9 


Mu-nan nói: “Tôi biết. Dù vậy, tác phẩm này được truyền 
từ sư này đến sư khác đã bảy đời, vì vậy anh có thê giữ nó làm 
tín vật thọ nhận giáo lý ấy. Đây.” 

Bất ngờ hai người đang nói chuyện trước một lò lửa. 
Ngay lúc sách vừa chạm vào tay, Tướng Trung dúi nó vào than 
hồng. Tướng Trung không có tham vọng sở hữu . 

Mu-nan, trước giờ chưa từng nổi giận, hét lên: “Ngươi 
làm gì vậy?” 

Tướng Trung hét lại: “Hòa thượng nói gì vậy?” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


83. MỘT NÓT NHẠC THIÊN 


Sau khi Kakua diện kiến Nhật hoàng, không ai biết sư thế 
nảo. Sư là người Nhật đầu tiên đến Trung hoa học Thiên, 
nhưng vì sư không biêu lộ điều gì, chỉ trừ một nốt nhạc duy 
nhất, người ta không nhớ sư có mang Thiền về quê hương. 

Kakua viếng Trung quốc và nhận được chánh giáo. Khi ở 
Trung quốc sư không hảnh cước mà chỉ thiền định liên tục. Sư 
sông trong một ngọn núi hẻo lánh. Khi nào có người tìm thấy 
sư và yêu cầu chỉ dạy, sư chỉ nói một vài lời và đời đi chỗ núi 
khác, nơi khó tìm thấy hơn. 

Hoàng đề nghe nói về Kakua, khi sư trở về Nhật, liền yêu 
câu sư dạy Thiền để khuyến thiện nhà vua cũng như quần thân. 

Kakua đứng trước nhả vua, im lặng. Rồi từ trong táng bảo 
sư lây ra một cây sáo và thối lên một tiếng ngắn. Sau khi cúi 
đầu lễ bái, sư biến mắt. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 80 


84. ĂN LỜI TRẮCH MẮNG 


Một hôm nhiều chuyện xảy ra làm trễ việc chuẩn bị nâu 
bữa ăn chiều của Fugai, một Thiền sư phái Tảo Động, và tăng 
chúng trong chùa. Trong lúc vội vàng ông tăng nâu ăn cầm cái 
liềm ra vườn cắt những ngọn rau xanh, xắt nhỏ nấu canh. Vì 
vội vã, ông ta không biết có một phần con răn bị cắt theo rau. 

Đồ chúng của Fugai nghĩ rằng họ chưa bao giờ được ăn 
một bữa canh ngon như thế. Nhưng khi chính Fugai thấy trong 
bát mình cái đầu rắn, sư cho gọi ông tăng nâu ăn đến. “Cái gì 
thế này?” sư giơ cái đầu răn lên hỏi . 

“Ò, cảm ơn hòa thượng,” ông tăng nấu ăn cầm lây cái đầu 
răn ăn lẹ làng. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


85. VẬT CÓ GIÁ TRỊ NHẤT TRÊN THỂ GIAN 


Một đệ tử hỏi Tào Sơn, một Thiền sư Trung hoa: “Cái gì 
có giá trị nhất trên thế gian này?” 
Sư đáp: “Cái đầu con mèo chết.” 
Người đệ tử lại hỏi: “Tại sao cái đầu con mẻo chết lại có 
giá trị nhất trên thế gian?” 
Tào Sơn đáp: “Bởi vì không aI nói giá nó được.” 
(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 8! 


8ó. HỌC IM LẶNG 


Các đệ tử của ThiênThai tông thường học thiền định 
trước khi Thiền đến Nhật bản. Có bốn đệ tử là bạn thân, họ hứa 
với nhau là họ sẽ giữ im lặng trong bảy ngảy. 

Ngày thứ nhất tất cả đều im lặng. Sự thiền định của họ bắt 
đầu một cách thuận lợi, nhưng khi đêm đến các ngọn đèn dầu 
trở nên mờ dần, một 
người trong bọn không chịu được kêu người phục vụ: “Hãy sửa 
mấy cái đèn ấy đi!” 

Người thứ hai ngạc nhiên vì nghe người thứ. nhất nói, liền 
nhắc: “Chúng ta đã đồng ý ý là không ai được nói tiếng nảo.” 

“Hai chúng mày đều ngu. Tại sao chúng mảy nói chứ?” 

“Tao là người duy nhất không nói,” người thứ tư kết luận. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


87. LÃNH CHÚA ĐẦU BÒ 


Hai Thiền sư Đại Ngu (Daigu) và Ngu Đường (Gudo) 
được một lãnh chúa mời đến diện kiến. Khi đến nơi, Ngu 
Đường nói với lãnh chúa: “Ngài bản tánh trí tuệ và có khả năng 
bắm sinh để học Thiên.” 

Vô lý, Đại Ngu nói. “Tại sao ông lại nịnh cái đầu bò này 
chứ? Ông ta có thê là một lãnh chúa nhưng đâu có biết gì về 
Thiên.” 

Vì vậy, thay vì xây chùa cho Ngu Đường, lãnh chúa xây 
chùa cho Đại Ngu và học Thiền với sư. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯÒỜN THIÊN 82 


88. MƯỜI NGƯỜI THỪA KẾ 


Các đệ tử Thiền thề răng dù cho bị thầy giết chết họ cũng 
học Thiền. Họ thường cắt ngón tay lấy máu in dẫu quyết tâm 
của họ. Trong lúc lời thệ nguyện chỉ còn là hình thức, và vì lý 
do này, một đệ tử đã chết dưới tay của Dịch Đường (Ekido) 
khiến cho anh ta có vẻ là một kẻ hy sinh vì đạo. 

Dịch Đường trở thành một ông thầy nghiêm khắc. Các đệ 
tử sợ sư. Một trong những đệ tử giữ nhiệm vụ đánh chuông báo 
giờ giác trong ngày, đã bỏ lỡ nhịp đánh khi mắt của anh ta bị 
một cô gái đẹp, đi ngang qua công chùa, hấp dẫn. 

Ngay lúc đó, Dịch Đường đã đứng sau lưng anh, đánh 
anh một gậy và cú đánh bất ngờ đã giết chết người đệ tử. 

Người bảo trợ của người đệ tử, nghe tai nạn xảy ra, đến 
ngay Dịch Đường. 

Khi biết rằng không thể trách sư, ông ta ca ngợi sư vì sự 
chỉ dạy nghiêm túc. 

Thái độ của Dịch Đường vẫn y như lúc người đệ tử còn 
sông. 

Sau khi sự việc xảy ra như thế, Dịch Đường đã có thể đào 
tạo hơn mười người giác ngộ thừa kế dưới sự hướng dẫn của 
sư, một con số phi thường. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


89. SỰ CẢI HÓA CHÂN THẬT 


Lương Khoan (Ryokan) đã hiến đời mình cho việc học 
Thiền. Một hôm sư nghe người cháu trai, bất chấp lời khuyên 
răn của thân nhân, đã tiêu phí tiền bạc với một kỹ nữ. Khi 
người cháu trai thay thế sư quản lý của cải và tài sản gia đình 
đang trong hồi tiêu tán, các thân nhân yêu cầu sư làm cách nào 
để cứu vãn tình hình. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 83 


Lương Khoan phải đi qua một con đường dài đến viễng 
người cháu trai sư đã nhiều năm không gặp mặt. Người cháu tỏ 
ra có vẻ vui mừng khi gặp lại ông chú của mình và mời chú ở 
lại qua đêm. 

Lương Khoan ngôi thiền suốt đêm. Sáng hôm sau khi ra 
đi sư chỉ với người thanh niên: Chú ắt phải già đi rồi, tay run 
quá. Cháu giúp chú buộc lại sợi dây dép rơm này được không? 

Người cháu vui vẻ giúp chú. Lương Khoan kết thúc: 
“Cảm ơn cháu. Cháu thấy không, mỗi ngảy con người ta trở nên 
giả yếu dần. Cháu hãy tự bảo trọng lấy mình.” Rồi Lương 
Khoan từ giả, không một lời về người kỹ nữ hay về sự phàn 
nàn của thân nhân. Nhưng từ sáng hôm ấy, người cháu không 
còn phung phí tiền của nữa. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


90. TÁNH TÌNH 


Một Thiên sinh đến phản nàn với Thiền sư Bàn Khuê: 
“Bạch hòa thượng, con có một cái tính bất trị. Làm sao con có 
thể trị nó được?” 

Bàn Khuê đáp: “Anh có cái gì lạ lắm sao? Hãy đưa đây tôi 
xem.” 

Người đệ tử trả lời: “Ngay bây giờ thì con không thê cho 
hòa thượng xem được.” 

Bàn Khuê hỏi: “Khi nào thì con có thê cho ta xem ược?” 

Người đệ tử đáp: “Nó xuất hiện bất ngờ lãm.” 

Bản Khuê kết luận: “Vậy nó chẳng phải là bản tánh chơn 
thật của con. Nếu là bản tánh chơn thật, con có thể cho ta xem 
bất cứ lúc nảo. Khi sinh ra con không có nó, cha mẹ cũng 
không cho con. Hãy nghĩ kỹ xem.” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 34 


91. CÁI TÂM ĐÁ 


Pháp Nhãn (Hogen) là một Thiền sư Trung quốc, sống 
trong một ngôi chùa ở miền quê. Một hôm có bốn ông tăng 
hành cước xuất hiện và hỏi xem họ có thể đốt lửa trong chùa để 
sưởi âm hay không, vì trời tuyết lạnh lắm. 

Trong khi họ nhóm lửa, Pháp Nhãn nghe họ tranh luận về 
chủ và khách. Sư nhập bọn với họ và nói: “Có một hòn đá bự. 
Các ông xem nó ở trong hay ở ngoài tâm các ông?” 

Một ông tăng đáp: “Theo quan điểm của Phật giáo mọi 
vật là đối thể hóa của tâm, vì vậy tôi nói hòn đá ở trong tâm 
tÔI.. 

Pháp Nhãn nhận xét: “Cái đầu của ông chắc phải nặng 
lãm, nếu ông mang một hòn đá như thế trong tâm ông.” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


92. KHÔNG VƯỚNG BỤI TRÂN 


Thiền Nguyệt (Zengetsu) là một Thiền sư Trung hoa sông 
vào đời nhà Đường. Sư viết những lời sau đây để khuyên đệ tử: 

Sông trong thế gian nhưng không tạo tác vướng mắc vào 
bụi trần là con đường của Thiền sinh chân chính. 

Khi thấy người khác làm việc tốt, tự mình hãy noi gương. 
Khi nghe người khác lầm lỗi, hãy tự khuyên mình chớ bắt 
chước. 

Dù cho một mình trong phòng tối, hãy cư xử như đang 
đối diện với người khách quí. Hãy biểu lộ tình cảm của mình 
nhưng không đi quá bản tánh chơn thật. 

Nghèo là kho tàng quí giá của mình. Chớ đem đôi nó để 
lây đời sông dễ dãi. 

Một người có thê tỏ vẻ ngu đần nhưng thực ra không phải 
vậy. Có thể người ấy đang cần thận bảo vệ trí tuệ mình. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 85 


Đức hạnh là kết qủa của tự khép mình vào ký luật, không 
phải từ trên trời rơi xuống như mưa hay tuyết. 

Khiêm tốn là nền tảng của mọi đức hạnh. Hãy để cho 
người láng giềng khám phá trước khi tự mình cho họ biết. 

Một tâm hồn cao quí không bao giờ tự cưỡng bách mình 
tiễn tới. Lời của nó giống như hạt châu hiếm có, ít khi phô bày 
và có giá trị lớn. 

Đối với người đệ tử chân thành, mỗi ngày là một ngày tốt. 
Thời gian trôi qua nhưng y không bao giờ lê lếch phía sau. 
Vĩnh cũng như nhục không bao giờ làm y lay động. 

Tự khiển trách mình, không bao giờ khiến trách người 
khác. Đừng bàn cãi đúng saI. 

Có những điều, mặc dù đúng, vẫn bị cho là sai qua nhiều 
thế hệ. Vì giá trị chân chính có thê được nhận ra sau nhiều thế 
kỷ, không cần phải thèm khát sự đánh giá tức thời. 

Hãy sống với nguyên nhân vả để hậu quả cho đại luật vũ 
trụ vận hành. Hãy trải qua mỗi ngày trong chiêm nghiệm thanh 
bình. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


93. GIỮ MÌNH TRONG SẠCH 


Thiền sư Hiện Quang, mắt năm 1220, là đời thứ 14 dòng 
Vô Ngôn Thông. Sư dung mạo xinh đẹp, tiếng nói êm ái, mô 
côi từ thuở nhỏ, nếm đủ mùi gian nan. Năm lÌ tuổi, sư được 
Thiên sư Thường Chiêu đem về nuôi và nhận làm học trò. Sư 
rất thông minh, mỗi ngày đọc hàng vạn chữ. Sư đã đọc khắp 
sách của Tam giáo, nhưng về tông chỉ của Thiền môn, sư chưa 
kịp suy cứu thì Thiền sư Thường Chiếu đã qua đời. Về sau, mỗi 
khi biện luận với ai, đến chỗ thâm yếu, bị bắt bẻ, sư trả lời 
không được. Sư hối hận tự than: 

-Ta cũng như con nhà giàu to, lúc cha mẹ còn sống chỉ 
biết ăn chơi lơ đễnh, đến khi cha mẹ mất đi, thành ra mờ mờ 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 86 


mịt mịt. Chăng biết của nhà mình để đâu, rốt cuộc chỉ là kẻ 
nghèo thiếu. 

Từ đó, sư dạo khắp tùng lâm, tìm thiện tri thức. Đến chùa 
Thánh Quả gặp Thiên sư Trí Thông nói cho một câu, sư liền 
phát minh tâm địa. 

Sau vì nhận món quà của công chúa Hoa Dương mả tiếng 
ong ve nổi lên vang dậy. Sư nghe rôi tự nghĩ: 

- Phảm cùng người thế tục tới lui, ắt chăng khỏi bị hủy 
nhục. Xét lại ta phải chịu như thế sao ?... 

Rồi sư vào thắng trong núi Uyên Trừng, phủ Nghệ An 
theo Thiền sư Pháp Giới thọ giới đầy đủ. 

Một hôm sư thấy thị giả bưng cơm, sấy tay làm rơi xuống 
đất, sợ quá thị giả lấy tay hốt cơm vẫn còn lộn đất. Sư tự hối 
nÓI: 

- Ta sống không làm lợi ích gì cho ai, luỗng nhọc người 
cung cấp đến phải như thế. 

Từ đây, sư mặc bằng lá cây, ăn các thứ trái lượm được, 
không dùng cơm nữa. Trải qua mười năm như thê. 

Sau vì muốn an dưỡng tuôi già, sư vảo sâu trong núi Từ 
Sơn kết cỏ làm am mả ở. Mỗi khi đi kinh hành dưới rừng, sư bẻ 
nhánh cây bó một bó gánh về, các loài dã thú trông thấy sư đều 
nép phục. 

(Thiên Sư Việt Nam) 


94. SỰ PHÁT ĐẠT CHÂN THỰC 


Một người nhà giàu yêu cầu Thiền sư Tiên Nhai (Sengai) 
viết một câu øì đó cho sự thịnh đạt liên tục của gia đình nhờ đó 
có thể tàng trữ được từ đời này sang đời khác. 

Tiên Nhai bèn lấy một tờ giấy lớn viết: “Cha chết, con 
chết, cháu chết.” 

Người nhà giàu nổi giận. “Tôi nhờ thầy viết một câu gì 
cho gia đình tôi hạnh phúc kià! Tại sao thầy lại làm chuyện 
khôi hài như vậy?” 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 97 


Tiên Nhai giải thích: “Không khôi hài đâu. Nếu con ông 
chết trước ông, chắc ông sẽ buồn lắm. Nếu cháu ông chết trước 
con ông, tất nhiên cả hai người, ông và con ông sẽ nát lòng. 
Nếu gia đình ông, từ đời này sang đời khác, qua đời theo thứ tự 
như tôi vừa viết, âu cũng là dòng đời tự nhiên. Tôi gọi đó là sự 
phát đạt chân thật.” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


95. CÁI LƯ HƯƠNG 


Kame là tên của người đàn bà ở Nagasakl, là một trong 
vải người làm lư hương ở Nhật. Một cái lư hương như thế là 
một tác phẩm nghệ thuật chỉ được dùng trong phòng trà hay 
trước bàn thờ gia đình. 

Cha của Kame trước kia cũng là một nghệ sĩ như thế. 
Kame thích uống rượu. Bà cũng thích hút thuốc và giao du với 
hâu hết những người đàn ông trong thời đó. Khi nào kiếm được 
ít tiền bà đãi tiệc mời các nghệ sĩ, thi sĩ, thợ mộc, công nhân, 
những người đàn ông thuộc tất cả các ngành nghề. Các phác 
họa bà vẽ có liên quan với các quan hệ của họ. 

Kame cực kỳ chậm rãi trong sáng tạo, nhưng khi tác 
phẩm của bà hoàn thành, nó luôn luôn là một kiệt tác. Bà đã trì 
hoãn làm như thế cho đến ngót nửa năm trôi qua. Lúc đó ông 
thị trưởng, đã được thăng chức đến văn phòng ở một thành phố 
xa xôi, đến viếng bà. Ông ta thúc giục bà bắt đầu làm cái lư 
hương của ông. 

Cuối cùng có cảm hứng, Kame làm cái lư hương â ẫy. Sau 
khi hoàn thành, bà đặt nó lên bàn. Bà chăm chú ngăm nó rất 
lâu. Bà hút thuốc và uống rượu trước nó y như một người bạn. 
Bà quan sát nó cả ngày. 

Cuối cùng, Kame nhặt chiếc búa lên, đập nó nát ra từng 
mảnh. Bà thấy nó không phải là một tạo phẩm hoàn hảo như ý 
bà muốn. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 6ä 


96. PHÉP LẠ CHÂN THẬT 


Khi Thiền sư Bàn Khuê đang giảng dạy tại chùa Long 
Môn, một tu sĩ Chơn Ngôn tông, tin vào sự cứu độ của Phật A 
Di Đà bằng cách niệm danh hiệu ngài, ganh tị số thính giả to 
lớn của sư và muốn tranh luận. 

Giữa lúc Bàn Khuê đang nói chuyện thì tu sĩ đó xuất hiện. 
Ông ta làm ồn ảo đến nỗi Bàn Khuê phải tạm dừng bài giảng và 
hỏi tại sao ồn ảo. 

Tu sĩ khoa trương, “Người sáng lập môn phái chúng tôi có 
phép thần thông như vây: ngài câm cây bút lông đứng ở bờ 
sông bên này, người thị giả câm tờ giây đứng ở bờ sông bên 
kia, và thầy của chúng tôi đã viết thánh danh A-di-đà qua 
không khí. Ông có thể làm được việc kỳ diệu như thế không?” 

Bản Khuê nhẹ nhàng đáp: “Có lẽ con cáo của anh biểu 
diễn trò lừa đảo, nhưng đó không phải là cách của Thiền. Phép 
lạ của tôi là khi đói thì ăn, khi khát thì uống.” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


97. HÃY NGỦ ĐI 


Nga Sơn đã ngồi bên cạnh thầy là Tích Thủy (Tekisui) ba 
ngày trước khi Tích Thủy qua đời. Tích Thủy đã chọn sư làm 
người thừa kế. 

Gân đây một ngôi chùa bị cháy và Nga Sơn đang xây 
dựng lại cơ ngơi. Tích Thủy hỏi: “Anh sẽ làm gì khi xây lại 
chùa?” 

“Khi nào hòa thượng lành bịnh chúng con muốn hòa 
thượng nói chuyện ở đó.” 

“Giả sử rằng ta không sông đến lúc đó thì sao?” 

“Lúc đó chúng con sẽ tìm một người khác, Nga Sơn đáp. 

“Giả sử các anh không tìm được người khác thì sao?” Tích 
Thủy hỏi tiếp. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 39 


“Nga Sơn lớn tiếng đáp: “Đừng hỏi những câu ngốc 
nghêch như vậy. Hãy ngủ đi.” 
(Thiên Cót Thiên Nhục) 


98. KHÔNG CÓ GÌ HIỆN HỮU 


Sơn Cương Thiết Chu, khi còn là một Thiên sinh trẻ, 
viếng hết sư này đến sư khác. Sư đến tham kiến Thiền sư Độc 
Viên (Dokuon) ở chùa Tướng Quốc (Shokuko). 

Muốn bày tỏ thành tựu của mình, sư nói: “Tâm, Phật và 
chúng sinh rốt ráo chẳng hiện hữu. Chân tánh của vạn pháp là 
không. Không có ngộ, không có mê, không có thánh, không có 
phàm. Không có cho, không có nhận.” 

Độc Viên lặng lẽ hút thuốc, không nói gì. Thình lình sư 
nện cho Sơn Cương một điếu tre, khiến cho ông tăng trẻ nôi 
cơn tức giận. 

Độc Viên hỏi: “Nếu không có gì hiện hữu, sự tức giận của 
ông từ đâu tới?” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


99. BÁT CHIM 


Thiền sư Tức Lự, đời thứ 14 dòng Vô Ngôn Thông, lúc 
nhỏ rất thông minh. Sư đọc hết các sách thế tục. Một hôm, sư 
bỏ hết sở học, theo làm đồ đệ Thông Thiền Đại Sĩ để thưa hỏi 
chỗ huyền yếu. 

Thường đến ngày giải hạ thì đóng bàn, sư đốn cây bắt 
được một con chim mãi quỹ (chim này kêu vào mùa xuân) đem 
về dâng cho thây . 

Thông Thiền kinh ngạc bảo: 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 90 


- Ngươi đã làm tăng, sao lại phạm tội sát sanh? Làm sao 
tránh khỏi quả báo ngày sau 2? 

Sư đáp: 

- Con chính khi ấy chăng thấy có vật này, và cũng chắng 
thấy có thân con, cũng chăng biết có quả báo sát sanh, cho nên 
mới làm thế này. 

Thông Thiền biết sư là pháp khí, bèn cho vào thất, mật 
truyền tâm ấn rằng: 

- Ngươi nếu dùng đến chỗ đất ấy, dù có tạo tội ngũ nghịch 
thất giá, cũng được thành Phật. 

Có vị tăng bên cạnh trộm nghe lời này, bèn kêu to rằng: 

- Khô thay! Dù có việc thế ấy, tôi cũng chăng nhận. 

Thông Thiền lên tiếng bảo: 

- Trộm! Trộm! Đâu nên, phi nhơn sẽ gặp cơ hội tốt. 

Sư nghe câu nói nảy liền lãnh ngộ. 

(Thiên Sư Việt Nam) 


100. ĐÃ ĐÉỀN LÚC CHẾT 


Thiền sư Nhất Hưu, lúc còn bé đã tỏ ra rất khôn lanh. 
Thây của sư có một cái tách trà rất quí, một món đồ cô hiếm có. 
Nhất Hưu bắt ngờ làm bề cái tách, rất bàng hoàng lo lắng. Nghe 
tiếng chân thầy đến gần, Nhất Hưu dấu cái tách vỡ ra phía sau. 
Khi thây xuất hiện, Nhất Hưu hỏi: “Tại sao người ta phải chết?” 

“Đó là tự nhiên,” lão sư giải thích. “Mọi vật đều phải chết 
vì đã sống đủ lâu rồi.” 

Nhất Hưu giơ cái tách vỡ ra, nói: “Cái tách của thầy đã 
đến lúc phải chết.” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 9ƒ 


101. ÔNG PHẬT SÔNG VÀ 
NGƯỜI ĐÓNG THÙNG GỖ 


Các Thiền sư cho đệ tử độc tham, hay sự hướng dẫn cá 
nhân trong phòng riêng. Không ai được vảo đó trong khi thầy 
và trò đang đối diện nhau. 

Mặc Lôi là Thiền sư của chùa Kiến Nhân ở Kyoto, 
thường thích nói chuyện với thương nhân, nhà báo cũng như 
với đệ tử. Có một người đóng thủng gỗ hầu như mủ chữ. Anh 
ta thường hay hỏi những câu ngôc nghếch về Mặc Lôi, uống 
trà, rôi bỏ đi. 

Một hôm trong khi người đóng thùng gỗ đang có mặt ở 
đó, Mặc Như Lôi muốn cho một đệ tử độc tham, vì thế sư yêu 
cầu người đóng thùng gỗ đợi sư ở một phòng khác. 

Người đóng thùng gỗ phản đối, “Tôi biết ông là một ông 
Phật sông. Ngay cả mây ông Phật đá trong chùa cũng không 
bao giờ từ chối nhiễu người tụ tập trước mây ống. Vậy tại sao 
tôi lại bị đuôi đi.” 

Mặc Lôi phải ra bên ngoài gặp người đệ tử. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


102. BA LOẠI ĐỆ TỪ 


Nguyệt Am (Gettan) là một Thiền sư sống vào những 
năm cuỗi thời Đức Xuyên. Sư thường nói, “Có ba loại đệ tử: 
Những người truyền Thiền cho kẻ khác, những người giữ chùa 
và bản thờ, rồi những cái bị gạo và những cái mặc áo. 

Nga Sơn cũng diễn tả cùng một ý ây. Khi sư tu học dưới 
sự hướng dẫn của Tích Thủy, thầy của sư rất nghiêm khác. Đôi 
khi Tích Thủy đánh cả sư. Các đệ tử khác không chịu nôi loại 
giáo lý này nên bỏ đi. Nga Sơn ở lại và nói: “Một đệ tử tôi lợi 
dụng ảnh hưởng của thầy. Một đệ tử khá ngưỡng mộ lòng tốt 
của thây. Một đệ tử giỏi phát triền mạnh dưới kỷ luật của thây.” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 92 


103. BÓN HẠNG NGƯỜI TU 


Đại sư Tường Quan Chiếu Khoan (1741-1830) là truyền 
nhân đời thứ năm phái Liên Tông (dòng Lâm Tế). Khi sắp tịch, 
sư gọi đệ tử lớn là Từ Tánh bảo, “Ta từ bé đến già chuyên tâm 
tiễn đạo, nay ta sắp ra đi, hãy nghe ta nói kệ”: 

Người bậc nhất ta pháp vô vi, 
Người bậc nhì phước huệ đầy đủ, 
Người bậc ba làm thiện chữa ác, 
Người bậc tư tam tạng tỉnh thông. 


Nói xong, sư ngồi yên viên tịch. 
(Thiên Sư Việt Nam) 


104. ĐÔI THOẠI THIÊN 


Các Thiền sư huấn luyện cho các đệ tử trẻ của họ tự diễn 
đạt ý mình. Hai ngôi chùa Thiền, mỗi chùa có một chú sa di. 
Một chú mỗi sáng đi mua rau, gặp chú kia trên đường đi. 

“Chú đi đâu đó?” chú thứ nhất hỏi. 

“Chân tôi bước đâu thì tôi đi đó,ˆ chú kia trả lời. 

Câu trả lời làm rối trí chú thứ nhất nên chú đến nhờ thầy 
giúp đỡ. Thầy chú dạy: Sáng mai, khi con gặp chú bạn nhỏ, hãy 
hỏi cùng câu hỏi đó. Chú ta sẽ trả lời câu đó, rồi con hỏi: “Giả 
sử chú không có chân thì chú đi đâu?” thì hắn sẽ chịu thua 
nøay. 

Sáng hôm sau hai chú bé lại gặp nhau. 

“Chú đi đâu đó?” chú thứ nhất hỏi. 

“Gió thối đâu thì tôi đi đó,” chú kia đáp. 

Câu đáp nảy lại làm chú bối rỗi nữa. Chú mang chuyện bị 
đánh bại đến gặp thây. 

“Hãy hỏi hắn nếu không có gió thì hắn đi đâu,” ông thầy 
ĐỢI Y. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 92 


Ngày hôm sau hai chú lại gặp nhau lần thứ ba. 
“Chú đi đâu đó?” chú thứ nhất hỏi. 
“Tôi đi chợ mua rau, chú kia đáp. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


105. CÁI CÓC CUÔI CỪNG 


Tangen đã tham học với Thiền sư Tiên Nhai từ lúc còn 
bé. Đến năm hai mươi tuổi Tangen muốn từ giả thầy đi thăm 
viếng các nơi để so sánh sở học, nhưng Tiên Nhai không cho 
phép. Cứ mỗi lần Tangen gợi ý, Tiên Nhai liên cho Tangen một 
cái cốc lên đâu. 

Cuối cùng, Tangen nhờ một sư huynh đồng môn dụ Tiên 
Nhai cho phép mình đi. Người sư huynh làm xong và báo cho 
Tangen biết: "Sắp xếp xong rồi. Tôi chuẩn bị cho chú khởi 
hành ngay lập tức.” 

Tangen đến cảm ơn Tiên Nhai vì đã cho phép. Tiên Nhai 
trả lời Tangen bằng một cái cốc đầu nữa. 

Khi Tangen kê lại cho sư huynh nghe chuyện như vậy, 
người sư huynh nói: “Việc gì thế ? Hòa thượng không có 
chuyện cho phép rồi lại đối ý. Tôi sẽ nói với hòa thượng vậy.Ợ 
Rồi người sư huynh đi gặp Tiên Nhai. 

Tiên Nhai nói: “Tôi không hủy bỏ sự cho phép của tôi. 
Tôi chỉ muốn cốc đầu anh ta một cái để khi anh ta trở về thì 
ngộ rồi, vả tôi không còn trách mắng anh ta được nữa.” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 94 


106. THIÊN CHIÉC KẸP GẮP THAN 


Thiền sư Bạch Ấn thường nói với môn đệ về một bả lão 
chủ quán trà, ca ngợi sự hiểu Thiền của bà. Các đệ tử không 
chịu tin lời sư nói, đến quán trà để tìm hiểu hư thực thế nào. 

Khi nào thấy họ đến bà lão hỏi ngay họ đến để uống trà 
hay để xem Thiền của bả. Trong trường hợp đầu, bà tiếp đãi họ 
thật tử tế. Trong trường hợp sau, bà ra dấu gọi họ đến phiá sau 
cái màn. Ngay lúc họ vừa vào, bà liền đánh họ bằng chiếc kẹp 
gặp than. 

Chín phần mười bọn họ không thoát được tay bà. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


107. THIÊN CỦA NGƯỜI KÉ CHUYỆỆN 


Encho là một tay kế chuyện hay lừng danh. Những câu 
chuyện tình của anh ta làm rung động trái tim người nghe. Khi 
anh ta kế chuyện chiến tranh, người nghe tưởng như chính họ 
đang ở trên chiến trường. 

Một hôm Encho gặp Sơn Cương Thiết Chu, một cư sĩ hầu 
như đã nắm vững được Thiên. Sơn Cương nói: “Tôi hiểu anh là 
người kế chuyện hay nhất nước và anh có thể làm người ta cười 
hay khóc tùy ý. Hãy kể tôi nghe chuyện Thiện Tài đồng tử đi, 
tôi thích nghe chuyện này nhất. Khi còn bé tôi thường ngủ bên 
cạnh mẹ tôi, bà thường kê câu chuyện huyền thoại này. Cứ đến 
giữa chuyện là tôi ngủ mất tiêu. Hãy kế y như mẹ tôi vậy.” 

Encho không dám thử vụ này. Anh ta yêu cầu thời gian để 
nghiên cứu. Mấy tháng sau anh ta đến nói với Sơn Cương: “Xin 
cho tôi cơ hội kể chuyện ông nghe.” 

Sơn Cương đáp: “Đề hôm khác đi.” 

Encho rất thất vọng. Anh ta nghiên cứu và thử lại. Sơn 
Cương từ chối anh ta nhiêu lần. Khi Encho bắt đầu kế thì Sơn 
Cương chận lại, nói: “Anh kế chưa giống mẹ tôi.” 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 95 


Encho mất năm năm mới có thể kế được cho Sơn Cương 
nghe câu chuyện truyền kỳ giống như mẹ của Sơn Cương kế. 
Sơn Cương đã truyền Thiền cho Encho bằng cách này. 
(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


108. LÁ THƯ GỬI NGƯỜI HẤP HỒI 


Thiền sư Bạt Tụy (Bassui) viết lá thư sau đây gửi đến một 
trong những đệ tử của sư sắp chết: 

“Yếu tánh của tâm ông không sinh, vì vậy nó sẽ không 
chết. Nó không hiện hữu cũng không biến mắt. Nó chăng phải 
là hư không. Nó không có sắc cũng không có hình. Nó không 
hưởng thụ khoái lạc cũng không chịu đựng đau khổ. 

Tôi biết ông bị bịnh nặng. Ông đang đối diện trọn vẹn với 
chứng bệnh như một Thiền sinh giỏi. Có thể ông không biết 
chắc ai là kẻ đang đau khô, nhưng hãy tự hỏi: Yếu tánh của tâm 
này là gì. Chỉ nghĩ đến điều này thôi. Rồi ông sẽ không cân gì 
nữa. Đừng ham muốn gì cả. Chung cuộc của ông thì vô cùng, 
giống như tuyết tan trong không khí trong lành.” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


109. LỜI DẠY TÔI HẬU 


Ngày xưa ở Nhật người ta dùng lồng đèn làm bằng sườn 
tre phất giấy, bên trong đốt đèn cầy. Một đêm nọ, một người 
mù đến thăm bạn, khi ra về người bạn đưa cho anh ta một cái 
lồng đèn để đi đường. 

Người mù nói: “Tôi không cân lồng đèn đâu. Đối với tôi 
tối với sáng cũng như nhau.” 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 96 


Người bạn đáp: “Tôi biết anh không cần lồng đèn đề thấy 
đường, nhưng nếu anh không có một cái, người khác có thê 
chạy tông vào anh. Vì vậy anh phải cầm nó.” 

Người mù ra đi với cái lồng đèn trong tay vả đi chưa 
được bao xa bỗng có người chạy đâm sầm vảo anh ta. 

“CoIi kìa, anh đi đâu vậy!” anh mù kêu lên với người lạ. 

“Anh không trông thây lông đèn của tôi sao? 
“Đèn cây của anh tắt queo rồi anh ơi, ' người lạ đáp. 
(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


110. KHÔNG RÀNG BUỘC 


Kitano Gempo là trụ trì chùa Vĩnh Bình. Sư qua đời lúc 
chín mươi hai tuổi vào năm 1933. Cả đời, sư không muốn bị 
ràng buộc vào bất cứ điều gì. Năm hai mươi tuổi, là một khất sĩ 
hành cước, sư bỗng gặp một lữ khách hút thuốc lá. Khi họ cùng 
nhau thả bộ xuống một con đường núi, họ dừng lại nghỉ dưới 
một gốc cây. Lữ khách mời sư hút thuốc. Sư nhận lời vì lúc ấy 
đói quá. 

“Thuốc này hút thích lãm,” sư phê bình. Lữ khách tặng sư 
một ống điều và một ít thuốc lá, rồi họ chia tay. 

Kitano cảm nghĩ: “Những vật thích thú như thế này có thê 
quây rây sự thiền định. Trước khi đi quá xa, mình phải dừng lại 
ngay bây giờ. Vì vậy sư liệng thuốc và ông điều đi. 

Năm hăm ba tuổi sư nghiên cứu Kinh Dịch, học thuyết 
sâu xa nhất vỆ vũ trụ. Lúc đó trời mùa đông, sư cần một ít quần 
áo dày. Sư viết thư cho thầy, cách xa hàng trăm dặm, nói những 
thứ mình cần, và nhờ một lữ khách đưa hộ thư. Hầu như mùa 
đông đã gần hết mà quần áo cũng như thư trả lời đều chăng 
thấy. Vì vậy, sư nhờ vào sự tiên đoán của Kinh Dịch, vì kinh 
này cũng dạy nghệ thuật bói toán, để quyết đoán thư có bị lạc 
hay không. Sư thấy răng thư đến nơi. Sau đó có thư của thầy sư 
đến nhưng không nhắc đến chuyện quần áo. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 97 


Kitano cảm thấy: “Nếu cứ xem quẻ quyết đoán như thế 
này với Kinh Dịch, ta có thê chênh mảng tọa thiền.” Vì thế sư 
bỏ giáo lý huyền diệu này và không bao giờ nhờ đến quyền 
năng của nó nữa. 

Năm hăm tám tuôi, sư học thư pháp và thi ca Trung quốc. 
Sư trở thành rất điêu luyện trong các nghệ thuật này và thầy sư 
đã ca ngợi sư. Kitano ngâm nghĩ: “Nếu bây giỜ không dừng lại, 
ta sẽ thành thi sĩ chứ chẳng phải Thiền sư.” Vì thế, sư không 
bao giờ làm thơ nữa. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


111. DẦM CỦA TOSUI 


Tosui là Thiền sư từ bỏ hình thức chùa chiền để sống 
dưới gầm cầu với những người ăn mày. Khi sư quá già, một 
người bạn giúp sư cách kiếm sông mà không phải đi xin ăn. 
Ông ta chỉ Tosui cách ủ gạo làm dâm, sư đã làm nghề này cho 
đến khi qua đời. 

Khi Tosui làm dâm, một trong những người ăn mảy tặng 
sư một bức tranh Phật. Tosui treo bức tranh lên vách lều và găn 
một tâm biển bên cạnh. 

Trên tâm biển, sư viết: “Này ông Phật A-di-đà, Căn phòng 
nhỏ này chật hẹp lăm. Tôi chỉ có thê để ông ở đây nhất thời. 
Nhưng đừng nghĩ rằng tôi đang cầu ông giúp tôi tái sinh ở cõi 
Tây Phương Cực Lạc của ông đấy nhé.” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯÒỜN THIÊN 98 


112. NGÔI CHÙA IM LẶNG 


Thánh Nhất (Shoichi) là Thiền sư chột mắt rạng ngời giác 
ngộ. Sư dạy đệ tử ở chùa Đông Phước. 

Ngôi chùa cả ngày lẫn đêm chìm trong ¡im lặng. Hoàn 
toàn không một tiếng động. 

Ngay cả việc tụng kinh cũng bị sư bãi bỏ. Các đệ tử của 
sư không lảm gì cả ngoại trừ thiền định. 

Một hôm bà lão hàng xóm nghe tiếng chuông rung và 
tiếng tụng kinh. Lúc ấy bà biết Thánh Nhất đã qua đời. 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


113. THIÊN CỦA PHẬT 


Phật nói: “Tôi xem địa vị của vua chúa và các nhà cai trị 
như vi trần. Tôi nhìn kho tàng châu báu như gạch sỏi. Tôi xem 
áo lụa đẹp nhất như giẻ rách. Tôi thấy vô số thế giới trong vũ 
trụ như hạt nhỏ của trái cây, những ao hồ lớn nhất ở Ấn độ như 
giọt dầu nhỏ trên bàn chân tôi. Tôi biết các giáo lý thế gian là 
trò ảo hóa của các nhà ảo thuật. Tôi thấy rõ quan niệm cao cả 
nhất về sự giải thoát như gẫm vàng trong mộng, vả xem thánh 
đạo của những kẻ giác ngộ như hoa đốm trước mắt người. Tôi 
xem thiền định như trụ cao trên núi, Niết bàn như ác mộng 
giữa ban ngày. Tôi xem phán quyết đúng sai như sự nhảy múa 
uôn éo của con rồng, sự hưng thịnh và suy vong của tín ngưỡng 
chỉ là dấu vết của bỗn mùa để lại.” 

(Thiên Cốt Thiên Nhục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 99 


114. NIỆM PHẬT 


Niệm Phật, cũng gọi là trì danh, là phép tu chính của các 
tông phái Tịnh độ Phật giáo. Một trong những tác dụng chủ 
yếu của nó cũng tương tự như một công án Thiền, là làm cho 
tâm qui nhất và yên tĩnh đề có thể thấy được bản tánh mình tức 
Phật A-di-đà. 

Một thanh niên Nhật đã phê bình bà ngoại anh ta, người 
chuyên trì danh hiệu Phật A-di-đà, như vầy: 

Sảng chiêu niệm Phật trì danh, 
Nam mô trộn lần căn nhằn uống công. 


Bà lão nghe được liên đáp lại: 
Sáng chiêu niệm Phật trì danh, 
Nam mô cho Phật, căn nhằn cho con. 
(Bước Đầu Đọc Thiên) 


115. CÁMƠN LÒNG TỐT 


Một hôm trên đường hành hương, ni cô Rengetsu đến một 
làng nọ vào lúc hoàng hôn nên xin dân làng cho ở tạm qua 
đêm, nhưng họ đóng sâm cửa lại. Cô phải trú dưới gốc một cây 
anh đảo ngoài cánh đồng. Nửa đêm cô thức giắc và thấy, tựa 
như giữa bầu trời đêm xuân, hoa anh đào nở đầy cười với trăng 
mờ hơi sương. Choáng ngợp với cái đẹp, cô đứng dậy hướng 
về phía làng bái tạ: 


Nhờ họ hảo tâm không cho tạm trú, 
Ta được ngăm hoa dưới ánh trăng mở. 
(Bước Đáu Đọc Thiên) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 700 


116. MÂY TRÊN TRỜI, NƯỚC TRONG BÌNH 


Lý Cao là một học giả nôi tiếng, một hôm tham kiến 
Thiền sư Dược Sơn Duy Nghiêm. Lúc ấy Dược Sơn đang bận 
đọc kinh, chăng chú ý gì đến khách. Lý Cao nóng nảy nói: 

- Hừ, thấy mặt không bằng nghe danh. 

Dược Sơn liền gọi: 

- Lý tướng công! Sao lại trọng tai mà khinh mắt ? 

Lý Cao vội vàng xin lỗi: 

- Xin tha thứ cho tội vô lễ. 

Rồi Lý Cao lại hỏi: 

- Thế nào là đạo? 

Sư lấy tay chỉ lên chỉ xuống rồi hỏi: 

- Hiểu không? 

Lý Cao không hiểu đáp: 

- Dạ không. 

Dược Sơn nói: 

- Mây ở trời xanh, nước trong bình. 

Lý Cao hốt nhiên tỉnh ngộ. 

Đạo chính là đám trên bầu trời xanh, là nước trong cái 
bình ấy; không phải là cái gì bất thường mà là cái vẻ rạng ngời 
tự nhiên của núi, sông và đồng băng. Đây thật là Đạo bình 
thường và đơn giản. 

(Bước Đầu Đọc Thiển) 


117. THẺ NÀO LÀ DIỆU PHÁP 


Có người đến hỏi Mộng Song Quốc sư, Thiền sư sáng lập 
chùa Thiên Long ở huyện Saga, Nhật bản, “Thế nào gọi là diệu 
pháp?” Nói cách khác, Phật pháp là gì? Quốc sư đáp, “Con cá 
ở trong nước mả không biết nước; con người ở trong diệu pháp 
mà không biết diệu pháp.” Con cá sinh ra trong nước, lớn lên 
trong nước, sống ở trong nước, nhưng vì quá gần gũi với nước 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 707 


nên không biết nước. Ở đây có một điểm tế nhị. Nếu con cá ra 
khỏi nước để nhìn nước và có thể kêu lên, “A ha! Đó là nước!” 
ắt nó sẽ chết. 

(Bước Đầu Đọc Thiển) 


118. KHO BÁU TRONG NHÀ 


Ngày xưa, khi Đại Châu Huệ Hải đến học Thiền với 
Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất, Mã Tổ hỏi, “Ông từ đâu đến?” Huệ 
Hải đáp: 
“Chùa Đại Vân ở Việt châu.ˆ 
“Ông đến đây tìm gì?” 
“Con đến cầu Phật pháp. Con đến đây mong hòa thượng 
dạy con Phật pháp. 
“Ở đây một vật cũng chăng có, ông cầu Phật pháp gì?” 
Mã Tổ bảo Huệ Hải rằng nếu sư bỏ qua kho báu trong nhà 
mình mà đi tìm nơi khác sẽ chẳng được gì cả. Huệ Hải hỏi: 
“Cái øì là kho báu trong nhà Huệ Hải?” 
“Cái đang hỏi tôi đó là kho báu. Nó có đủ cả, chăng thiếu 
thứ gì. Sao ông lại đi tìm nơi khác?” 
Ngay câu nói này sư nhận ra bản tánh. 
(Bước Đầu Đọc Thiển) 


119. NÊU BIẾT ĐÈN LÀ LỬA 


Thiên sư Liễu Quán, mất năm 1743, là truyền nhân đời 
thứ 35 dòng 
Lâm Tế. Sư người tỉnh Sông Cầu. miền Trung Việt Nam. 
Lúc trẻ, sư đi tham vân khắp thiền lâm, chịu nhiều khó 
khăn khô nhọc. Sư đến tham kiến hòa thượng Tử Dung ở Long 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 702 


Sơn. Tử Dung dạy sư tham công án, “Muôn pháp về một, một 
về chỗ nào?” 

Sư ngày đêm tham cứu đến bảy tám năm mà chưa lãnh 
hội, trong lòng tự lấy làm hồ thẹn. 

Một hôm nhơn đọc Truyền Đăng Lục đến câu: “Chỉ vật 
truyền tâm, nhân bất hội xứ,” thoạt nhiên sư được tỏ ngộ. 
Nhưng sư ở xa Tử Dung nên không thê trình chỗ ngộ được. 

Đến khi trở ra Long Sơn gặp Tử Dung, sư đem chỗ công 
phu của mình, mỗi mỗi trình bày, đoạn nói câu: “Chỉ vật truyền 
tâm, nhân bắt hội xứ.” 

Tử Dung bảo: 

- Bờ thắm buông tay, tự nhận đảm đang. 

Chết rôi sống lại, dối ngươi chăng được. 

Sư liền vỗ tay cười hả hả. 

Tử Dung nói: 

- Chưa nhăm. 

Sư nói: 

- Trái cân vốn lả sắt. 

Tử Dung lại nói: 

- Chưa nhăm. 

Hôm sau, Tử Dung gọi sư đến bảo: 

- Chuyện hôm qua chưa xong, nói lại xeml 

Sư đáp: 

- Nếu biết đèn là lửa, cơm chín đã lâu rồi. 

Bây giờ Tử Dung mới chấp nhận và khen ngợi. 

Trước khi tịch mấy ngày, sư ngồi vững vảng, tự cầm bút 
viết bài kệ từ biệt rằng: 


Hơn bảy mươi năm ở cối này, 
Không không sắc sắc thảy dung thông. 
Hôm nay nguyện mãn về quê cũ, 
Nào phải bôn ba hỏi Tổ tông. 
(Thiên Sư Việt Nam) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 707 


120. THÊ NÀO LÀ ĐẠO ? 


Triệu Châu Tòng Thấm là một Thiền sư sáng ngời của 
Trung quốc. Một hôm có ông tăng hỏi, “Thế nào là Đạo?” 
Triệu Châu liền đáp, “Ngoải hàng rào đó.” Đạo ưu? Ô vâng, kìa, 
nó đó! Ngoài hàng rào đó. Nhưng về phía ông tăng--đó chắng 
phải cái mà tôi đang hỏi, con đường nhỏ ngoàải hàng rảo. Ông 
tăng nói, “Cái gì thế, con muốn nói Đại Đạo kià.” Ông ta muôn 
nói Đại Đạo của vũ trụ. 

Bây giờ Triệu Châu nói: “Đại đạo đến Trường an.” 

Đại đạo ư? Nếu là đại đạo mà ông muốn nói, đó là con 
đường dẫn đến kinh đô Trường an. Đây sẽ là xa lộ chính và 
trong thời hiện đại nảy chúng ta có thể đi đến kinh đô băng tàu 
suốt. Đại đạo đến Trường an, đó là câu trả lời của sư. 

(Bước Đầu Đọc Thiển) 


121. TÌM THẬY HỌC ĐẠO 


Vào thời Minh Trị Duy Tân (năm 1868), trụ trì chùa 
Tướng Quốc ở Kyoto là Thiền sư Việt Khê. Có một nhả Không 
học nỗi tiếng tên là Date. Date có người con trai sau nảy là bộ 
trưởng ngoại giao Nhật. Một hôm nhà học giả đến chùa gặp vị 
trụ trì, nói: “Có thê hoà thượng đã biết tôi nghiên cứu Không 
học và hiểu rõ Đạo là gì. Nhưng vì Đạo Thiển hình như có chỗ 
khác biệt, tôi đến đây cầu hoả thượng từ bi nói cho một lời.” Vị 
trụ trì bất ngờ tát vào mặt Date một cái. Ngạc nhiên và bối rối, 
Date thây mình đã ở bên ngoài. căn phòng, và VỊ trụ trì lặng lẽ 
đứng dậy kéo cửa lại, rồi trở về chỗ ngôi. Vị học-giả-chiến-sĩ 
phẫn nộ nghĩ mình sao lại chạy trỗn theo bản năng, đứng trong 
hành lang, tay nắm đốc kiếm, mắt nhìn trừng trừng cánh cửa. 
Một ông tăng trẻ, thấy tư thế đầy đe dọa của nhả học giả, liền 
hỏi việc gì đã xảy ra. “Không có gì cả. Chỉ là trụ trì nhà ông đã 
sỉ nhục tôi thôi. Đã phục vụ qua ba đời lãnh chúa, chưa từng có 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 704 


ai dám động ngón tay... bây giờ lão trụ trì này! Nhưng lão ta 
không thể đối xử với danh dự của một chiến sĩ như thế! Tôi sẽ 
kết liễu ông ta!..” Bộ mặt cau có cho biết ông ta có ý đó. Nghe 
nói như vậy, ông tăng trẻ nói răng ông ta không hiểu gì cả 
nhưng chắc chắn sự việc sẽ được sáng tỏ, vậy tại sao khách 
không vảo uống trà trước đã? Ông tăng dẫn khách vào phòng, 
rót trà cho khách. Khi Date đưa tách trà đến môi sắp uống, 
thình lình ông tăng đánh nhẹ vào cánh tay cầm tách của Date. 
Trà đồ ướt tùm lum các thứ. Vị tăng chạm trán nhà Không học, 
nói: “Ngài tự khai rằng hiểu rõ Đạo. Bây giờ cái gì là Đạo?” 
Date có tìm một câu trong Tứ Thư hay Ngũ Kinh, nhưng thất 
bại và phân vân. Ông tăng cao giọng, “Cái gì là Đạo? Nhanh 
lên, nói, nói!” Nhưng nhà học giả chăng nghĩ ra được điều gì. 
Vị tăng nói: “Chúng tôi đã rất thô lỗ, nhưng ngài có muốn 
chúng tôi giới thiệu Đạo của chúng tôi không?” Date đến đây 
chưa bao giờ có ý để được một ông tăng trẻ như thế nảy chỉ 
dạy, nhưng đạo của ông ta đã thất bại, đành phải đồng ý. Lúc 
bấy giờ vị Thiền tăng lây miếng vải lau nước trà đồ, nói: “Đây 
là Đạo của chúng tôi, và Date nói không suy nghĩ: “Vâng.” 
Ông ta đã có tia chớp nhận thức lóe lên và thấy mặc dù mình đã 
biết lý thuyết rằng Đạo ở ngay trước mắt và chưa từng lìa xa 
một giây, mình đã tìm nó tận nơi xa xôi. Ông ta đã thay đôi 
toàn bộ cách suy tư và trở lại phòng vị trụ trì để học hỏi. Sau 
nhiều năm tu tập tinh tiến, ông ta đã trở thành hình ảnh nỗi 
tiếng trong lịch sử tâm linh thời đó. 
(Bước Đầu Đọc Thiển) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 705 


122. GIẬN DỮ LÀ CỦA QUÍ TRONG NHÀ 


Thiền sư Tiên Nhai cũng là một họa sĩ tài ba. Phong cách 
vẽ của sư thường không theo ước lệ thông thường. Sáng tác của 
sư rạng rỡ. Sư có một bức tranh vẽ một người đàn ông đang ở 
tột đỉnh của sự sống, vai vươn cao, mắt trừng trừng, một hình 
ảnh của cuông nộ. Bên cạnh đó sư đề một câu thơ như vây: 

Giận đữ là kho của quí trong nhà ông, 
Chớ bất cần mang ra, nguy hiểm lắm. 


Giận dữ phải là ngọc quí, là kho tàng lớn của chúng ta. 

Hắn nó phải được cất sâu khóa kỹ. Nếu cần, mỗi năm một lần 

nên nhìn xem đã bay hơi chưa. Nhưng đem kim cương vào nhà 

bếp cắt rau là dùng sai đồ quí và tỏ ra hoản toàn thiếu hiểu biết. 
(Bước Đầu Đọc Thiên) 


123. KHI CẢNH GẶP SÔNG CHÉT THÌ SAO ? 


Sau trận đại chiến ở Minatogawa, khi sức lực đã hoàn 
toàn kiệt quệ, KusunokIi Masashige toan xoay kiếm tự vận thì 
có sự thúc đây khiến ông đã vội vã cùng với thanh kiếm còn 
dính máu chạy thắng đến Thiền sư Soshun ở chùa Hoa Nghiêm 
gần đó, nơi ông thường đến trong thời bình, hỏi: “Khi gặp cảnh 
sông chết thì sao?” Giờ đây phút cuối cùng đã đến. Khoảnh 
khắc này sông và chết gặp nhau, tôi phải làm sao với nó? Thiền 
sư Soshun đáp: “Chém đầu cả hai; một kiếm lóe lên lạnh cả 
trời!” Ôi Masashige, ngươi là con qui với hai đầu sanh tử mọc 
trên hai vai ngươi. Sẵn kiếm trong tay, hãy chém phăng hai 
đầu sống chết. Rồi thanh kiếm sáng ngời duy nhất đó sẽ lấp 
lánh khắp các từng trời. qMasashige vân chưa hiểu Ý, lại hỏi: 
“Kết cuộc thế nào?” Thiền sư liền hét một tiếng chát chúa: 
“Katsu!” Vị anh hùng toát mồ hôi từ đầu đến chân, giác ngộ 
bừng lên, chạy như bay trở lại chiến trường. 

(Bước Đầu Đọc Thiên) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 706 


124. TÔI KHÔNG MUÔN CHẾT 


Khi các đệ tử của Thiền sư Tiên Nhai hỏi sư (nằm trên 
giường sắp chết) lời phó pháp theo truyền thống, sư viết: “Tôi 
không muốn chết.” Nghĩ rằng đây chắng phải lời phó pháp, họ 
lại hỏi sư, lần này sư viết: “Sự thật là tôi không muốn chết.” 
Không muốn chết, hay bám lẫy sự sống, hay bi tâm vô lượng -- 
đúng là tình cảm không giả dối của con người, vả sư không cho 
phép suy lý bất cứ điều gì khác. 

Khi đến, biết từ đâu đến; 

Khi i, biết ấi về đâu. 

Nhưng khi bám chặt vào triên núi đá, 
Giữa mây dày, y chẳng biết là đâu. 


Củng một ý ẫy, khi có một vị khách hỏi Thiền sư Độc 
Viên, trụ trì chùa Tướng Quốc ở cuối thế kỷ trước, về kệ phó 
pháp, sư nói: “Tôi sẽ không viết kệ phó pháp vì tôi không thích 
chết.” Và sư chăng để lại kệ phó pháp. 

(Bước Đầu Đọc Thiển) 


125. MỘT GIỌT NƯỚC 


Cuối thế kỷ trước, chùa Thiên Long đã được đại sư Tích 
Thủy làm trụ trì. Khi còn là một đệ tử trẻ, sư học đạo dưới sự 
hướng dẫn của Thiền sư Nghi Sơn. Một hôm Nghi Sơn bảo sư 
đem nước cho ông tắm. Sư nhặt cái thùng đồ đi chút nước còn 
lại dưới đáy trước khi đem nước từ giếng đồ lại cho đây thùng. 
Nghi Sơn mắng sư thậm tệ vì sư đã làng phí nước nuôi dưỡng 
sự sống. Chuyện này ảnh hưởng sâu xa đến nỗi sư theo đó đặt 
tên mình là Tích Thủy, có nghĩa là một giọt nước. Từ đó về sau 
sư tu tập với tinh thân tôn trọng ngay đến cả một giọt nước. 

(Bước Đầu Đọc Thiển) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 707 


126. KHÔNG LÃNG PHÍ 


Trước thời Minh Trị Duy Tân, Thiền sư Kiến Đường, một 
hình ảnh tinh thần vĩ đại, là trụ trì chùa Yoken ở Saheki, đảo 
Cửu châu. Đây là ngôi chùa của dòng họ Mori. Một trong 
những tùy viên chính của dòng họ đã đi vào xa hoa, lãng phí 
không kìm chế được, và đang sa vào cuộc sống phá sản. VỊ trụ 
trì, nghĩ thương xót, đã khuyên can mấy lần. Nhưng thay vì 
lắng nghe, y sanh lòng oán hận vì sự can thiệp vả tìm bằng 
chứng giả tạo làm cho sư hết được ái mộ. Tuy nhiên, sư là một 
người sống cuộc sống rất thánh thiện, trong sạch cả trong lẫn 
ngoải, không có kẽ hở nào để chỉ trích. 

Nhưng có tin đồn nổi lên rằng đêm nào thây trị trì, sau khi 
mọi người đi ngủ, cũng ăn uống thịnh soạn trong phòng riêng. 
Người tùy viên nắm được cơ hội này, đêm đến lẻn vào vườn 
chùa, lên phòng phương trượng. Anh ta xác định răng lão thầy 
chùa đang ăn với vẻ thích thú. Thích chí vì bắt gặp được kẻ thù 
đang làm chuyện mờ ám, sáng hôm sau y đến trình diện ở công 
đường của vị lãnh chúa. Người cầm đầu dòng họ Mori là Lãnh 
chúa Takayasu, một người thông minh và hơn nữa là tín đỗ 
nhiệt thành của vị trụ trì, nhưng khi nghe câu chuyện ông ta 
khựng lại và tin rằng đó phải là sự thật. Đêm đến ông ta ấn 
mình trong vườn chùa, và khi nhìn qua khe hở phòng phương 
trượng, chắc chăn rằng ông thây tu đang ăn. Không chần chờ 
nữa, Lãnh chúa Takayasu tông cửa số vào phòng. Vị trụ trì 
ngạc nhiên, nhanh nhẹn che cái bát đang ăn và để vào chỗ 
khuất, rồi hỏi: “Có việc gì khẩn cấp mà ngài đến viễng chúng 
tôi vào giờ này? Xin tha thứ cho sự thất lễ đón tiếp ngài không 
được chu đáo.” Vị Lãnh chúa nghiêm khắc đáp: “Ở đây chăng 
có chỗ để xin lỗi, thầy vừa dấu cái gì vậy?” Vị trụ trì nhiệt 
thành yêu cầu bỏ qua chuyện đó, lặp lai nhiều lần lời xin lỗi và 
cúi đầu sát đất. Nhà qúi tộc từ chối, không nghe và dùng sức 
năm lấy cái bát mà vị trụ trì miễn cưỡng đưa ra cho thấy trong 
đó chứa cái gì. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 708 


Sư nói: “Tôi xấu hồ e rằng việc này sẽ làm cho ngải chú ý. 
Ở đây, có nhiều tăng sinh từ nhiều nơi khác nhau trên đất nước 
này đến. Mặc dù tôi đã tác động họ không lãng phí ngay cả một 
giọt nước, vứt đi một cọng rau hay một hạt gạo. Tuy nhiên có 
nhiều người, đa số là những người trẻ tuôi, thay vì làm theo lời 
tôi nói, họ vẫn vứt đi những gốc rau, mày gạo xuống công rãnh 
nhà bếp. Để chận đứng sự lãng phí nảy, tôi đã đặt một cái rổ 
nhỏ ở đầu ống cống, và khi tất cả đi ngủ, tôi nhặt lây những gì 
hứng được trong đó, đem luộc đi để làm bữa ăn chiêu của tôi. 
Tôi đã làm như vậy nhiều năm nay. Tôi rất tiếc câu chuyện hạ 
tiện làm phiền đôi tai tôn nghiêm của ngài.” 

Nghe chuyện như vậy, vị lãnh chúa xúc động sâu xa, 
nước mắt trào ra, cầu xin thứ lỗi cho hành vi của mình. Khi vị 
trụ trì tạ lỗi, nhà quí tộc chắp hai tay cúi đầu trước sư. 

(Bước Đầu Đọc Thiển) 


127. LẠC THÚ TRONG NÚI SÂU 


Ngày xưa, khi vua Cao Tông nhà Đường ở Trung quốc 
hỏi một hiền triết tu Đạo trên núi: “Hiền giả lúc nảo cũng sống 
trong núi sâu. Ở những nơi như thế có lạc thú gì?” 

Vị sơn nhân đáp băng bài thơ sau đây: 

Trong núi có những gì ? 
Trong nui lắm mây trắng. 
Nhưng muốn thưởng thức nó, 
Bệ hạ phải thân hành, 

Tôi không thể đem được 
Mây lành về đây dâng. 


Hoàng để hỏi: 

- Trong núi có những lạc thú gì? 

- Tâu Hoảng thượng, trong núi sâu là lũ mây trắng tìm 
đến từ lâu. Sáng chiều vây quanh tôi, đem lại cho tâm tôi sự an 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 709 


tĩnh. Nhưng đây là niềm vui một mình tôi, bởi vì nó là cái gì 
chính mình phải kinh nghiệm lấy. Ôi lũ mây trắng! Tôi muốn 
bỏ chúng nó vảo hộp đem dâng cho ngải, nhưng không thê làm 
được. Người ta không thể bắt mây đem cho người khác, thật là 
không may. 

(Bước Đầu Đọc Thiển) 


128. VẼ RÔNG 


Tất cả người Nhật đều biết họa sĩ đại tài Kano Tanyu mà 
tác phẩm của ông ngày nay vẫn còn ở chùa Diệu Tâm. Đây là 
câu chuyện lúc ông vẽ bức tranh con rồng vĩ đại trên trần chánh 
điện ngôi chùa. Đây là kiệt tác của ông và là một trong những 
kho tàng nghệ thuật của thế giới. Vào lúc mà trụ trì của chùa 
Diệu Tâm là Thiền sư Ngu Đường được nhiều người ca tụng, 
nổi danh là thầy thiên hoảng. Sư nghe nói rẵng con rồng do 
Tanyu vẽ thực đến nỗi cái trần nhà được vẽ trên đó đã bất ngờ 
sập xuống, có người nói răng Ấy. là đo con rồng vẫy đuôi. 

Khi người ta tranh luận vê bức tranh con rông, Thiền sư 
Ngu Đường đến nhà họa sĩ và bảo rằng: “Nhân dịp đặc biệt này, 
tôi đặc biệt muốn có bức tranh vẽ con rồng sông. - Tự nhiên họa 
sĩ khựng lại vả nói: “Đây là điều bất ngờ nhất. Sự thật, tôi rất hô 
thẹn mà nói rằng tôi chưa bao giờ thấy một con rông sông,” 
phải từ chối sự tin cậy nảy. Tuy nhiên, Thiên sư đông ý răng 
thật là phi lý mong có một bức tranh vẽ con rồng sông từ một 
hoạ sĩ chưa từng thấy nó bao giờ, nhưng lại bảo họa sĩ răng hãy 
có nhìn thây một con càng sớm càng tốt. Họa sĩ lây làm lạ hỏi: 

"Người ta có thể thấy rồng sống ở đâu? Chúng ở chỗ nào?” 
“Chăng có chi. Ở chỗ tôi có một số. Hãy đến xem và vẽ một 
con.” Tanyu vui vẻ đi với sư, và khi đến liên hỏi: “Đây tôi đã 
đến để xem rồng. Nào, chúng ở đâu?” Thiền sư đưa nắt nhìn 
quanh căn phòng, đáp: “Nhiều lắm đây nảy; anh có thấy không? 
Đáng thương thay!” Họa sĩ cảm thấy đây hối tiếc, và kết quả đã 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 770 


tu tập Thiên cần mẫn với Quốc sư Ngu Đường trong hai năm 
kế đó. Một hôm có việc xảy ra, họa sĩ kích động vội vã chạy 
thăng đến Thiên sư, nói: “Nhờ ơn thầy hôm nay con đã thây 
hình con rồng sống.” “Ô, anh đã thấy ư? Tốt. Nhưng hãy nói 
tôi nghe tiếng ngâm của nó như thế nào?” Với câu chất vẫn này, 
họa sĩ lại bị lạc mất, và anh ta lại mất thêm một năm nữa đề tu 
luyện tâm linh. Những gì họa sĩ vẽ vào cuối năm ấy là con rồng 
ở chủa Diệu Tâm, một tuyệt tác vô song trong lịch sử nghệ 
thuật, phi thường trong kỹ thuật nhưng sức sông mà nghệ sĩ đã 
truyền vào đó còn phi thường hơn nhiều. 
(Bước Đầu Đọc Thiển) 


129. ÔNG KHÔNG HO ĐÂY CHỨ! 


Đã lâu lắm ở Trung quốc có một anh chàng học Thiền 
loại tài tử, đến biểu diễn sự thành đạt của mình với Thiền sư 
Kosen. Anh ta dùng tên của Thiên sư để chơi chữ. Kosen có thê 
có nghĩa là “bột.” Anh ta hỏi: “Ấy là bột mì hay bột gạo?” 
Thiền sư chăng quan tâm gì chuyện đó đáp: “Cứ thử xem.” Anh 
chàng cất cao giọng rồng lên bắt chước tiếng hét mà một vài 
Thiền sư thường sử dụng, nhưng vị sư này chỉ nói: “Ông không 
ho đây chứ, ông không ho đây chứ !” và vỗ nhẹ lên lưng anh ta. 
Ngày nay cũng có nhiều kẻ nửa vời như vậy. 

(Bước Đầu Đọc Thiển) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 177 


130. LẺ BÁI 


Ngày xưa ở Trung quốc, Thiền sư Hoàng Bá Hy Vận, khi 
đã đạt đến tột đỉnh thành tựu tâm linh, vẫn chí thành lễ bái 
Phật. Một đệ tử nghi ngờ hỏi: 

- Hoà thượng cầu Phật hay cầu Đạo? 

Sư đáp: 

- Phật, Đạo đều chắng cầu. 
Đệ tử lại hỏi: 

- Tại sao hoả thượng lễ bái? 
Sư đáp: 

- Chỉ lễ bái thôi. 

LỄ bái cao cả như vậy. Lễ bái trước một người hay một 
cái gì khác mà trong đầu che dấu động cơ nào đó thì chẳng là 
gì. Lễ bái khi gặp một người quen là vô nghĩa. Nhưng “chỉ lễ 
bái thôi,” ấy là thấy Đạo. Hành động dựa trên cái thấy chân lý 
là hành động vĩ đại nhất. 

(Bước Đầu Đọc Thiên) 


131. PHÚC ĐỨC TRONG ĐỜI 


Một hôm Lãnh chúa Yasushina, tộc trưởng của bộ tộc 
A1zu, hỏi YamazakIi Ansal, phúc đức trong đời sư là gì 2 

Sư đáp: 

- Có ba điều. Thứ nhất là được sinh ra làm người. Thứ 
hai là được sinh ra trong hạng người có học nhờ đó mà tôi có 
thể học và đọc kinh điền. 

Đến điều thứ ba, sư ngừng lại một chút rồi nói gọn hơ: 

- Thứ ba, vĩ đại nhất, là tôi được sinh ra trong cảnh nghèo 
mà không phải trong hàng qúi tộc. 

Vị lãnh chúa lẫy làm lạ hỏi thêm và được sư cho biết là 
được sinh trong gia đình quí tộc có nghiã là có đản bả chiều 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 772 


chuộng, có tôi tớ nịnh bợ, và kêt cục như một thăng ngu. VỊ 
lãnh chúa vuôt chiệc áo choàng của mình và nhìn xuông. 
(Bước Đáu Đọc Thiền) 


132. HAICON THUYÊN 


Hoàng đế Huy Tông là một vị vua danh tiếng đời nhà 
Đường ở Trung quốc. Một hôm nhà vua đến viếng chủa Kim 
Sơn bên bờ sông Dương tử. Phong cảnh quanh chùa đẹp phi 
thường và chỗ ngôi của nhà vua được xếp đặt trên đỉnh tháp 
của chùa để có thê nhìn thấy cảnh sông được rõ nhất. 

Khi được đưa đến chỗ ngồi, nhả vua thấy trên sông lớn có 
vô số thuyền chạy ngược, chạy xuôi, chạy trái, chạy phải, đến 
nỗi có thể nhầm cho là đang trên biển. Nhả vua quá vui khi 
thấy sự thịnh vượng của đất nước mà mình đang trị vì: dịch vụ 
và thương mại đang phôn thịnh- những gì mà ngày nay chúng 
ta gọi là một quốc phát triên đầy đủ. Đứng bên cạnh nhà vua là 
trụ trì của chùa, Thiền sư Hoàng Bá Hy Vận 

Hoàng để lưu ý sư: 

- Trẫm không biết là bao nhiêu cánh buồm đang lả lướt 
trên sông? 

Nói cách khác, là có bao nhiêu con thuyên trên mặt nước. 
Vị trụ trì vuốt tăng bào của mình và cung kính trả lời: 

- Chỉ có hai. 

Vẻ tự mãn trên khuôn mặt cuả hoàng để vụt tiêu tan. Nhà 
sư muốn nói gì khi nói chỉ có hai con thuyền? Ngay bây gIỜ 
trước mắt ít nhất cũng một trăm, có lẽ hai trăm. Hai con thuyền, 
thực à! Nhà sư đang coi nhẹ hoàng đề, chế nhạo và cho hoàng 
để là ngu sao? Nét mặt nhà vua cho thấy là câu trả lời không 
thể tha thứ được. Nhà vua hỏi: 

- Chỉ có hai à? 

Thiền sư Hoàng Bá không chút bối rối, cung kính đáp: 

- Ở đây chỉ là thuyền danh và thuyền lợi. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 7723 


Danh có nghĩa là cầu danh tiếng, lợi có nghĩa là tìm lợi 
ích. Như Hoảng thượng thấy, có nhiều thuyền trên sông, nhưng 
một nửa là chạy theo danh, còn nửa kia thì chạy theo tiền. 
Thuyền danh và thuyền lợi, trên sông chỉ là hai thứ thuyền này. 
Suy gẫm ý ấy, nhà vua thở dài . 

(Bước Đầu Đọc Thiển) 


133. LÔNG TRẮNG PHƠI DÒNG BIÉC 


Thiển sư Pháp Thuận ( 914-290) thuộc dòng Tỳ Ni Đa 
Lưu Chi. Sư họ Đỗ, xuất gia từ thuở bé, thọ giới với Thiền sư 
Long Thọ Phù Trì. Sau khi đắc pháp, sư nói lời nào cũng phù 
hợp sâm ngữ. 

Nhà Tiền Lê dựng nghiệp, thường mời sư vào triều luận 
bàn việc chính trị ngoại giao. Khi quốc thái dân an, sư không 
nhận sự phong thưởng. Vì thế vua Lê Đại Hành rất kính trọng. 
Nhà vua nhờ sư trông coi việc soạn thảo văn kiện, thư từ ngoại 
giao. 

Nhân một hôm (năm 986), nhà Tống sai sứ giả là Lý Giác 
sang phong tước hiệu cho vua Đại Hành. Vua nhờ sư cải trang 
làm lái đò để đón sứ. 

Trên sông bất chợt Lý Giác thấy hai con ngỗng đang bơi, 
cảm hứng liền ngâm: 

Song song một đôi ngông 
Ngửa mặt ngó ven trời. 
Sư đang chèo, ứng khẩu ngâm tiếp: 
Lông trắng phơi dòng biếc, 
Sóng xanh chân hông bơi. 
(T.T. Mật Thể dịch) 

Lý Giác rất thán phục. 

Một hôm, Vua Đại Hành hỏi vận nước dài ngăn thế nào, 
sư đáp bằng bải kệ: 

Vận nước như dây quấn, 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 774 


Trời Nam sống thái bình, 

Rảnh rang trên điện các, 

Chốn chốn dứt đao binh. 
(Thiên Sư Việt Nam) 


134. DỰ TIỆC 


Thiền sư Nhất Hưu Tôn Thuận được các nhà từ thiện giàu 
có mời dự một bữa tiệc. Sư mặc quân áo như một tên ăn mày 
đến dự. Người chủ bữa tiệc không nhận ra, vội vàng xua sư đi: 
“Chúng tôi không thể để anh lảng vảng trước cửa nhà này được. 
Chúng tôi đang đợi Thiền sư danh tiếng Nhất Hưu sẽ đến bất 
cứ lúc nào.” Sư trở về chùa thay áo lễ băng gắm tím rồi trở lại 
trình diện trước cửa nhà chủ. Sư được đón tiếp long trọng và 
hướng dẫn đến phòng tiệc. Ở đó sư đặt cái áo lễ thăng tắp trên 
chiếc bồ đoản, nói: “Tôi mong là ông mời cái áo này bởi vì khi 
nãy ông đã xua đuổi tôi.” Nói xong, sư bỏ đi. 

(Tri Tuệ Thiên Sư) 


135. CẢNH CÁO 


Thiền sư Sesso cảnh cáo: 'Chắng có chỉ nhiều để chọn lựa 
giữa một kẻ say mèm bên hũ rượu và một người say ngộ. Về 
người say ngộ, sư nói, cái ấy giống như bọn trẻ con đi hội chợ, 
môi đứa mua một cái túi ny-lông trong chứa đây nước và một 
con cá vàng. Trên đường vê nhà, chúng tranh cãi với nhau, 
“Con của tao to nhất,” “Nhưng con của tao có màu đẹp nhất,” 
“Không, không, xem nè, con của tao sông động nhất,” và chăng 
bao lâu chúng cãi nhau rất hăng say. Rồi viên đá đầu tiên bay 
đến, một cái túi bê, vật lấp lánh không còn nữa, chỉ còn buồn 
bã, tiếc thương. 

(Trí Tuệ Thiên Sư) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 775 


136. CÒN MÙI THIÊN 


Một Thiên sư năm trên giường sắp chết thì người đệ tử 
đắc pháp của sư hỏi: 

- Hòa thượng, còn có gì khác con cần biết thêm không? 
Sư đáp: 

-Không. Nói chung, ta rất hải lòng. Nhưng có một điều 

ta lo cho con. 
Người đệ tử hỏi: 

- Điều gì? Xin nói con biết để con sửa. 
Sư nói: 

- Cái chăng ốn lả con còn mùi thiền. 

(Tri Tuệ Thiển Sư) 


137. CÂN THẬN! CÂN THẬN! 


Một bậc thây trong nghề làm vườn, nỗi tiếng về tài leo vả 
tỉa cảnh cho những cây cao nhất, đã khảo nghiệm đệ tử bằng 
cách cho đệ tử trèo lên một cây rất cao. Nhiều người đến xem. 
Ông thầy đứng lặng lẽ, cẩn thận theo dõi từng động tác mà 
không xen một lời. Tiả xong ngọn cây, người đệ tử leo xuống, 
khi chỉ còn độ ba bốn thước cách mặt đất, ông thầy bỗng nhiên 
la lên, “Cần thận! Cần thận!” Khi người đệ tử đã xuống đất an 
toản, một ông lão hỏi ông thầy: 

- Khi anh ta còn ở trên cao, chỗ nguy hiểm nhất ông hằng 
nói một tiếng . Tại sao khi anh ta đã xuống gần mặt đất ông lại 
kêu anh ta phải cân thận? Nếu như ngay lúc ấy anh ta có trượt 
té cũng chăng đau gì mấy. 

Ông thây đáp: 

-Vậy không rõ rằng lắm sao? Ngay ở trên ngọn anh ta ý 
thức sự nguy hiểm, tự chăm sóc lấy mình. Nhưng khi gần kết 
thúc người ta bắt đầu cảm thấy an toàn, đây là lúc tai nạn xảy 
Ta. 

(Tri Tuệ Thiển Sư) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 776 


138. SAO CHẲNG NÓI CON BIẾT? 


Một ông tăng ở với Thiền sư Kassan một thời gian rồi đi 
khắp các nơi tham vấn Thiên, nhưng thấy không nơi nào thích 
hợp với mình. Hơn nữa, nơi nảo cũng ca tụng Kassan là Thiền 
sư vĩ đại. Vì vậy ông tăng trở về và hỏi sư: 

- Mọi nơi đều nói hoà thượng có kiến giải thâm sâu, sao 

không nói con biết ? 
Sư đáp: 

- Khi ông nâu cơm thì ta nhóm lửa, khi ông bới cơm thì ta 

đưa bát. Có khi nào ta phụ lòng ông đâu? 

Ngay câu nói này, ông tăng giác ngộ . 

(Tri Tuệ Thiển Sư) 


139. NGƯỜI TRÍ KHÔNG NGỘ ĐẠO 


Một hôm có ông tăng đến hỏi Thiền sư Tịnh Không 
(1091-1170), đời thứ mười dòng Vô Ngôn Thông: 
- Từ trước chỉ thắng lả nói cái gì? 
Sư đáp: 
- Ngày ngày đi gặt lúa, giờ giờ kho lẫm không. 
- Con chăng hội. 
- Nhật nguyệt hằng sáng, mây nỗi phủ che. 
Sư lại cho thêm bài kệ: 
Người trí không ngộ đạo, 
Ngộ đạo tức kẻ ngu. 
Khách nằm thắng duôi chân, 
Nào biết giả cùng thật. 


Có ông tăng khác hỏi: 

- Thế nào là Phật ? 

Sư đáp: 

- Nhật nguyệt sáng, trời trùm ức cõi, 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 117 


Ai biết mây mù rơi núi sông. 
- Làm thế nào hội được? 
- Mục đồng chỉ thích nằm lưng trâu, 

Kẻ sĩ thường khoe được anh hùng. 
- Ý Tổ và ý kinh là đồng là khác? 
- Muôn dặm nhờ thuyền đều đến triều vua. 
- Hòa Thượng có việc kỳ đặc, tại sao không nói cho con? 
- Ngươi thôi lửa, ta hốt gạo; ngươi khất thực, ta giữ bát; ai 

mà cô phụ ngươi. 
Tăng nghe xong liền khai ngộ. 
(Thiên Sư Việt Nam) 


140. CHỚ PHÏÍ BÁNG TIÊN SƯ TÔI 


Thiết Chủy Giác đến viếng Thiền sư Pháp Nhãn Văn Ích. 
Pháp Nhãn hỏi Giác từ đâu đến. Giác đáp: 

- Từ Triệu Châu đến. 
Pháp Nhãn nói: 

- Có phải hoà thượng Triệu Châu dạy, Cây bách trước 

sân chăng ? 

Giác phủ nhận. Pháp Nhãn khăn khăn: 

- Mọi người nói rằng khi có người hỏi 'Ý Tổ sư từ Tây 

thiên đến”, hòa thượng Triệu Châu đáp, 'Cây bách trước 

sân”. Sao ông lại phủ nhận? 

Giác lớn tiếng đáp: 

- Tiên sư tôi không có nói. Chớ phỉ báng tiên sư tôi. 
Pháp Nhãn nói: 

- Thật là sư tử con. 

(Trí Tuệ Thiên Sư) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 778 


14I. DẠY CON HỎI NÀO? 


Long Đàm Sùng Tín vốn người Hồ nam, là đệ tử của 
Thiền sư Thiên Hoảng Đạo Ngộ. 

Long Đàm lớn lên trong cảnh nghèo, bán bánh ngọt để 
sống. Thiên Hoàng cho Long Đảm ở trọ trong một cái am nhỏ 
kế chùa sư. Để tỏ lòng biết ơn, mỗi ngày Long Đàm đem mười 
cái bánh ngọt biếu Thiên Hoàng. 

Mỗi lần như vậy, Thiên Hoàng đều cho trở lại Long Đảm 
một cái bánh và nói: 

- Cái này từ con mà đến, chúc con sau này có nhiều cháu. 

Lẫy làm lạ, một hôm Long Đàm hỏi: 

- Tại sao mỗi lần con biếu thầy bánh, thầy cũng cho lại 
con một cái? 

Thiên Hoàng đáp: 

- Con cho ta, ta lại cho con, có gì chằng đúng? 

Nghe câu này, Long Đàm tỉnh ngộ vả quyết định gia nhập 
tăng gia và theo Thiên Hoàng tu học... 

Một hôm Long Đàm hỏi Thiên Hoàng: 

- Con đã ở đây ba năm, tại sao hoà thượng chăng dạy con 
điều gì? 

Sư đáp: 

- Từ ngày con ở đây, ta không dạy con điều gì sao? 

Long Đàm hỏi: 

- Hòa thượng dạy con hồi nảo? 

Sư nói: 

- Khi con đưa trả thì ta nhận lấy. Khi con đem cơm đến 

thì ta ăn. Khi con lễ bái thì ta gật đầu. Có khi nảo ta 

không dạy con đâu? 

Trong lúc Long Đảm suy nghĩ, sư tiếp: 

- Muốn thấy, cứ nhìn thắng xuống là thấy ngay. Nếu nghĩ 
ngợi ắt hỏng. 

Ngay đây, Long Đàm liên ngộ . 

(Tri Tuệ Thiển Sư) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 779 


142. DÙNG HÀNG NGÀY 
NHƯNG CHÀNG BIẾT 


Thiền sư Huyền Sa Sư Bị cùng ăn bánh với Vi giám quân. 
VỊ giám quân hỏi: 

- Cái gì chúng ta dùng hằng ngày nhưng chăng biết? 
Sư đưa cho VỊ giám quân một cái bánh và nói: 

- Hãy ăn một cái đi. 
VỊ giám quân ăn bánh xong, lặp lại câu hỏi. Sư nói: 

- Ấy là dùng hằng ngày nhưng chăng biết. 

(Tri Tuệ Thiển Sư) 


143. CHÍ TỆ BẰNG MỘT NỬA 


Vào một ngày mùa đông lạnh giá, một samurai thất 
nghiệp đến Thiền sư Vinh Tây xin giúp đỡ: 

- Con nghèo và bịnh, gia đình đang chết đói. Xin hòa 

thượng từ bị giúp đỡ chúng con. 

Thiền sư Vinh Tây quen với nếp sống khổ hạnh và cũng 
nghèo tương tợ, không có gì đề cho anh ta. Lúc ấy sư nhớ đến 
pho tượng Phật trên chánh điện. Sư đến gỡ lấy vòng hảo quang 
của pho tượng, cho người chiến sĩ, và bảo: 

- Hãy đem bán đi, nó sẽ giúp anh qua cơn cùng khốn. 

Mặc dù kinh ngạc, anh ta nhận lây và từ giả. Một người 
trong đám tăng chúng hoảng sợ hỏi: 

- Hòa thượng làm gì vậy? Đây là việc làm phạm thánh. 

- Phạm thánh! Ông không nghe hòa thượng Đan Hà đốt 

tượng Phật gỗ để sưởi âm sao? Việc ta làm chỉ tệ băng 

một nửa. Ta chỉ đem trái tim Phật đây từ bi ra dùng mà 
thôi. Nếu chính Phật nghe được tình trạng khốn cùng của 
người chiến sĩ này, ngải sẽ cắt một trong tứ chi của mình 
cho anh ta! 

(Tri Tuệ Thiên Sư) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 720 


144. AI TRÓI ÔNG 


Thiền tăng Đạo Tín cầu xin Tam Tổ Tăng Xán: 
- Xin hòa thượng từ bị rưới mưa pháp cho con được giải 
thoát. 
Tổ hỏi: 

- AI trói ông? 
Đạo Tín đáp: 

- Chăng ai trói cả. 
Tổ nói: 

- Thế tại sao ông muốn giải thoát? 
Ngay câu này, Đạo Tín đại ngộ. 

(Tri Tuệ Thiên Sư) 


145. ĐÓI ĂN, MỆT NGỦ 


Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền, Tô khai sáng dòng 
Thiền Lâm TẾ, có lần nói: “Khi đói thì ăn, khi mệt thì 
ngủ. Kẻ ngu cười ta, người trí hiểu ta.” 

(Tri Tuệ Thiển Sư) 


146. NGỘ RỒI ĐÔNG CHƯA NGỘ 


Trưởng lão Định Hương, tịch năm 1051, là đệ tử xuất sắc 
nhất của Thiền sư Đa Bảo. 

Một hôm sư hỏi thầy: 

- Làm sao thấy được chơn tâm? 

Đa Bảo đáp: 

- Là ngươi tự nhọc. 

Sư nói: 

- Tất cả đều như vậy, đâu phải chỉ riêng con. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 727 


Đa Bảo hỏi: 

- Ngươi hội chưa 2? 

Sư đáp: 

- Đệ tử hội rồi lại đồng chưa hội . 

Đa Bảo nói: 

- Cân phải giữ gìn cái ấy . 

Sư bịt tai, xây lưng đứng. 

Đa Bảo liền nạt: 

- ĐỊI 

Sư sụp xuống lạy . 

Đa Bảo dạy: 

- Về sau ngươi lại giống như một kẻ điếc đề tiếp người. 
(Thiên Sư Việt Nam) 


147. HÃY VỀ NHÀ ĐÓNG CỬA LẠI 


Một ông lão đến nhờ Thiên sư Đại An giúp đỡ. Ông ta đã 
từng là quan thị vệ của triều đình, nhưng nay đã về hưu. Con 
cái đã trưởng thành và lập gia đình. Gần đây vợ chết và ông lão 
tuyệt vọng cô đơn. Ông lão cảm thấy mình không còn chịu 
đựng được nữa và đến gặp Thiền sư với hy vọng cuỗi cùng. 
Thiền sư Đại An suy nghĩ có thê làm gì. Đề nghị ngồi thiền 
chẳng giúp được gì. Ngôi trong tư thế cứng đơ giữa mọi người 
thì ông lão đã làm cả đời. Ông ta đã ngôi đủ rồi. Bảo ông ta 
chiêm nghiệm thiên nhiên ư? Việc này có thể xoa dịu, nhưng 
ông ta là một ông lão có văn hóa, có thể làm vậy được sao? 
Chỉ ngồi nhà đọc thơ sẽ không thích hợp với tâm trạng ông ta 
và ông ta sẽ không thấy ngay điều ấy ư? Có thể làm gì cho ông 
ta? 

Rồi sư đề nghị: 

- Hãy về nhà đi. Đến lúc nảo ông thực sự cảm thấy 
tuyệt vọng, hãy vào căn phòng kín nhất, đóng cửa 
lại, hoàn toàn một mình trong đó, không toan tính, 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 722 


không suy nghĩ đến ai, cái gì, tại sao, hãy lạy chín 
lạy. Chỉ khi nào ông thực sự tuyệt vọng, ông chỉ 
đơn giản nằm xuống, với niềm tin của trẻ thơ, không 
lý do, không mong mỏi điều gì. Và xem chuyện gì 
xảy ra. 
Với đôi mắt nhòa lệ, ông lão cảm ơn và ra về. Vài tháng 
sau ông ta trở lại nói: 
- Đời tôi đã thay đôi. Hòa thượng có nhận tôi làm đệ 
tử không? 
Thiền sư Đại An nói: 
- Hôm nay ông có vẻ an lạc. Có gì khác nữa không? 
Ông ta đáp: 
- Dạ không. Cảm ơn hoà thượng đã giúp đỡ. Mọi sự 
tốt đẹp. 
Thiền sư Đại An hỏi: 
- Thể tại sao không dùng nó đi ? 
(Tri Tuệ Thiển Sư) 


148. ÔNG TĂNG THÁT BẠI 


Ông tăng thất bại tên là Ichhi đã lao động cả đời trong nhà 
bếp của một ngôi chùa lớn bên hồ Hakkone. Chính ông cũng 
như những người bê trên đều coi ông như là một _Ông tăng thất 
bạt bởi vì ông đã được trao cho công án “Tiếng vỗ của một bàn 
tay là gì” ngay từ những ngày đầu tiên ông mới vào hội chúng 
và ông không bao giờ giải đáp được. Đến nay ông đã thất bại 
năm mươi năm và đời ông đã gần chấm dứt. 

Nhưng khi ông đang năm hấp hối thì bỗng nhiên nhận ra 
răng trong tâm ông đã âp ủ một trạng thái đại bình an. Nỗ lực vì 
ngộ đã biến mất, tiếng kêu thét từ đan điền không còn nữa, và 
công án ám ảnh cũng biến mắt, bởi vì ông đã tìm được sư yên 
tĩnh, vì không còn phải cô găng nữa, trong niềm im lặng thanh 
nhã, một mình trên râm thượng, trong u tối êm ái cuối đời. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 721 


Chỉ lúc ấy, khi chăng còn câu hỏi, chẳng cần câu trả lời 
(ngay cả hơi thở cũng chăng cần) cuối cùng Ichhi đã nghe được 
niêm im lặng rì rào của tiếng vỗ một bàn tay . 

(Ngụ Ngôn Thiên) 


149. HÃY XEM CƠN ONG 


Jato là gia sư của các hoàng tử Nhật, quan sát thấy cậu 
hoàng tử lớn tuổi nhất hay nỗi cơn giận dữ, e răng sẽ gặp nguy 
hiểm vẻ sau vì vị thái tử này sẽ là người thừa kế ngai vàng và 
binh mã cuả vua cha. Một hôm, khi cậu bé giữa cơn cuông nộ 
không kìm chế được, Jato lôi cậu đến một bụi hoa, dí tay cậu 
vào bầy ong đang hút mật cho đến khi một con ong chích vào 
tay cậu. 

Cậu hoàng tử ngạc nhiên thấy rằng có người đối xử với 
cậu ta thô bạo đến nỗi cậu ta phải ngừng cơn giận dữ. Thái tử 
quơ quơ bản tay bị ong chích và hét Jato: 

- Bồn thái tử sẽ tâu với phụ hoàng. 

- Khi thái tử tâu với hoàng thượng, nhớ nói điều nảy... 

- Điều gì ? 

- Hãy xem con ong kìa. 

Họ cùng nhau khảo sát con ong đang vặn vẹo mình mây 
trên chiếc lá, bộ ruột lòi ra cùng với cái vòi chích. Họ nhìn con 
vật đau đớn cho đến chết. Jato nói: 

- Đấy là cái giá của giận dữ. 

Tối hôm đó cậu thái tử nói với vua cha. Nhà vua ban cho 
Jato một thỏi vàng. Cậu bé, khi đã trở thành hoàng để, được 
biết đến vì sự phán quyết trầm tĩnh và không muốn bị kích 
động giận dữ. Điểm đặc biệt này tỏ ra có giá trị vô cùng trong 
thời gian trị vì lâu dài của vị vua này qua các thời kỳ nhiễu 
loạn. 

(Ngụ Ngôn Thiên) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 724 


150. NGỘ KHÔNG PHẢI LÀ MẶT TRỜI... 


Một đêm khuya nọ, một Thiên sư và một trong những đệ 
tử giỏi nhất của sư đang trên con đường quanh co khúc khuỷu 
trở về ngôi chùa trên núi thì một cơn bão mùa đông dữ đội 
chụp lên họ. Dừng lại có nghĩa giáp mặt với tử vong, tiếp tục đi 
có nghĩa là thần chết dẫn đường từ vách đá trơn trượt. 

Phương pháp tìm đường duy nhất là nhờ các ánh chớp lóe 
lên chiếu sáng đoạn đường mòn trước mặt. Hai người bò tới 
một cách chậm chạp, giữa những cơn gió báo tử và trận mưa 
như dao cắt. Khi sợ bị lạc đường, họ chờ ánh chớp lóe lên và 
nhớ thuộc lòng đoạn đường phía trước với hình ảnh lưu lại qua 
đôi mắt. Cuối cùng họ về đến chùa. Trong khi hơ khô và ăn trễ 
bữa cơm chiều trong nhà bếp, người đệ tử thú nhận rằng điều 
anh ta sợ nhất là nếu anh ta chết mà chưa ngộ. 

Còn ông thây thì thú thực rằng ngộ chăng phải lả mặt trời 
chiếu sáng cả ngày mà là tia chớp cho ta cái thoáng thấy nhanh 
chóng -- cho phép ta di chuyên từ phiền phức này đến phiền 
phức khác. 

“Có thực không, Thầy?” người đệ tử hỏi. 

“Đó là sự thực đối với đa số chúng ta,” ông thây thì thầm. 

(Ngụ Ngôn Thiên) 


151. KHUYẾN CÁO CÁC THIẾU NỮ 


Một vị sư già đã từng trải qua một cuộc đời dài và sinh 
động, được giao cho vai trò tuyên huấn ở một học viện nữ sinh. 
Trong các cuộc thảo luận nhóm ông thường thấy rằng đề tải 
tình yêu đã trở thành đề mục chính. 

Điều đó đã tạo thành lời khuyến cáo cho các thiếu nữ như 
vầy: 

Các con hãy hiểu răng trong đời sống bất cứ điều gì thái 
quá cũng trở thành nguy hiểm. Quá giận dữ trong chiến đấu có 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 725 


thể đưa đến liều lĩnh và cái chết. Quá nhiệt tình trong các niềm 
tin tôn giáo có thể đưa đến tâm trí khép kín và ngược đãi tôn 
giáo. Quá đam mê trong tình yêu tạo ra những mộng ảnh về 
người mình yêu--những hình ảnh mả cuối củng tỏ ra lả giả và 
sinh ra giận đữ. 
“Yêu thái quả là liễm mật trên mũi dao nhọn.” 

Một thiếu nữ hỏi: 

- Nhưng là một ông sư độc thân, thầy làm sao biết được 

tình yêu nam nữ ? 

VỊ sư già đáp: 

- Các con thân mến, có lúc ta sẽ kế cho các con nghe tại 

sao ta trở thành nhà sư . 

(Ngụ Ngôn Thiên) 


152. BẤT CỨ QUYÊN HẠN NÀO 


Vị tông quản các Thiên viện trên đảo Honshu trở nên phiên não 
vì các báo cáo về những hành vi xấu nghiêm trọng tại ngôi 
chùa đẹp nhất của họ ở thành phố hải cảng Yokosuka. Một 
thời nó đã lả lâu đải rồi được cúng dường cho cộng đồngThiền 
viện. Tăng chúng (cũng là người) khó mà nhớ lời thệ nguyện 
sống cảnh thanh bản trong tình thế lãng phí như vậy. Để đối 
phó tình trạng, ông gọi một trong những trưởng lão đang ân cư 
trong sơn động đến. 


Vị tổng quản nói: 
- Tôi muốn trưởng lão điều tra những kẻ chịu trách nhiệm 
chuyện trụy lạc, chuyện mua bán sa đọa và những hành vi 
bất chính khác. 

VỊ trưởng lão hỏi: 
- Nhiệm vụ của tôi là gì? 

Tổng quản nói : 
- Sửa chữa. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 726 


- Quyên hạn của tôi là gì? 
- Bất cứ quyền hạn nào ông cần. Không hạn chế. 
- Bao lâu ? 
- Bao lâu ông cần. 
Hai tuần lễ sau vị trưởng lão trở về. Tổng quản hỏi: 
- Về sớm thế? 
- Vâng, đúng là sớm. 
- Cách nào? 
VỊ trưởng lão đáp: 
- Lấy đuốc đốt sạch. 
(Ngụ Ngôn Thiên) 


153. HÃY NÓI CHUYỆN TỪ BI TRƯỚC ĐÃ 


Một cậu bé mô côi bảy tuôi được gửi đến một ngôi chùa 
vì cậu không có gia đình nào khác hơn là ông chú họ xa. Ông 
chú chưa bao giờ gặp cậu bé nói: 

- Thà làm chú tiểu còn hơn chết đói . 

Ở trong chủa cậu bé lên cân nhưng trở thành bất hạnh vì 
kỷ luật khắc nghiệt--bất hạnh đến nỗi cậu phải chạy trồn. Khi 
nhả cầm quyền mang trả lại, vị trụ trì đe dọa trục xuất cậu bé, 
hỏi: 

- Có lẽ mi thích ra ngoài thế gian một mình đề chết cóng? 
Cậu bé đáp: 

- Cảm ơn, thà tôi chết rét ngoài phố còn hơn là sống ấm ở 
đây để bị hành hạ. 

VỊ trụ trì nói: 

- Nhưng ở đây mi được học tụng kinh. 

Cậu bé vừa giở chiếc áo lên vừa nói: 
- Hãy nói chuyện từ bị với tôi trước đã. 


VỊ trụ trì đang chuẩn bị một câu trả lời châm chích; tuy 
nhiên khi nhìn thây những lăn roi kỷ luật trên lưng cậu và nước 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 127 


mắt rưng rưng trên mắt cậu thì câu trả lời đã nghẹn lại trong cô 
họng vị trụ trì. 

- Hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa, vị trụ trì van xin và 

ra lịnh đốt ngay chiếc roi kỷ luật. 

Cậu ở lại chùa mười bảy năm cho đến khi cảm thấy mình 
sẵn sàng đi vào thế gian như là một lão sư. 

Bấy giờ được gọi là Kazi, sư trở thành nổi tiếng là nhà 
hòa giải trong các cuộc tranh luận, dù cho kết quả cay đăng đến 
đâu. 

Khi mỗi bên tuyên bố trường hợp của mình, sư đều chen 
vào vẫn nạn nỗi tiếng của sư... 

“Vâng, nhưng hãy nói chuyện từ bị với tôi trước đã." 

(Ngụ Ngôn Thiên) 


154. TÔI KHÔNG MUA CHUYỆN 
NGHIỆP NÀY ĐẦU 


Một thanh niên xuất thân từ trường đại học nói: 
- Tôi không mua chuyện Nghiệp này đâu. Nó trái với cảm 
nhận hoài nghi của tôi. Làm sao trong đời này chúng ta có 
thể chịu ảnh hưởng của những lỗi lầm trong đời trước? 
Tôi không tin ngay cả chuyện tái sinh. 

Vị thầy dạy Thiền nói: 
- Hãy bắt đầu ở đây. Hãy suy xét mỗi buôi sáng anh thức 
dậy là một người mới. Anh đến giường, anh ngủ, rồi anh 
thức dậy và anh bắt đầu trở lại quãng đời còn lại của anh. 
Anh có sự chọn lựa vô giới hạn những gì anh muốn làm 
và nhân vật gì anh muốn trở thành vào ngày hôm đó. Tuy 
nhiên, tất cả nhân và duyên của đời anh trước sáng hôm 
đó trợ giúp những gì anh sẽ làm và sẽ là. Nghiệp cũng 
như vậy. 
- Vậy...? 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 728 


- Vậy có thể suy xét điều này: Hằng ngày hãy làm việc 
cực nhọc hơn một chút đề trở nên từ bi hơn. 
- Và... 
- Và có thể anh sẽ không trở lại làm một ông thầy dạy 
Thiền tôi có gắng giúp một thanh niên sáng láng có tâm 
trí trì độn. 

(Ngụ Ngôn Thiên) 


155. PHẦÂN TRÂU CŨ ĐI ĐẦU CŨNG VẬY 


Một viên quan nhỏ đã tiêu phí phần lớn đời mình làm thị 
vệ phục vụ hoàng để trong hoảng cung. Khi đã lớn tuổi, ông ta 
bắt đầu ghét những tranh biện nhỏ nhen và sự dùng mưu kế để 
tranh đoạt địa vị. 

Đến khi về hưu, ông ta ly dị bả vợ vô tích sự và đời đến 
một ngôi chùa Thiển nào cảng xa kinh đô càng tốt. 

Ông ta tự hứa với mình: “đây, không có những ti tiện nhỏ 
bé của bản tánh con người, nêu không giác ngộ thì ta cũng 
được yên tĩnh." 

Đến khi ở trong chùa, ông ta thấy mình lên chức nhanh 
chóng trong hệ thống đăng câp; những kỹ năng cũ trong đời 
sông cung đình lại dự phần ở đây 

Mười một tháng sau, ông ta dọn ra khỏi chùa và đến ở 
trong một sơn động đạm bạc. Khi có người hỏi lý do, ông ta 
giải thích: “Phân trâu cũ đi đâu cũng vậy.” 

(Ngụ Ngôn Thiên) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 729 


156. TẠI SAO TÔI PHÁI NGỎI THIÊN 


Một đêm nọ, hoàng tử hỏi thầy: 

-Tại sao tôi phải ngôi thiền đạt ngộ? Tôi có thể nghiên 
cứu, có thê cầu nguyện, có thể suy nghĩ các vận đề một cách rõ 
ràng. Tại sao phải lảm cái việc rỗng tâm ngốc nghếch này? 

-Tôi sẽ chỉ cho. 

Ông thầy đáp, rồi lấy cái thùng múc đây nước xách ra 
vườn dưới ánh trăng tròn. Ông khuấy động mặt nước trong 
thùng rồi hỏi: 

- Bây giờ anh thấy gì? 

Hoàng tử đáp: 

- Những lăn sáng. 
Ông thây bảo: 

- Đợi một lát. 

Rồi ông đặt thùng nước xuống đất. Hai thầy trò nhìn mặt 
nước dần dần trở nên yên tĩnh trong chiếc thùng tre sau mấy 
phút. 

Ông thây lại hỏi: 

- Bây giờ anh thấy gì ? 

Hoàng tử đáp: 

- Mặt trăng. 

- Như vậy đó, ông chủ trẻ, cách duy nhất để đạt ngộ là 
tâm yên tĩnh. 

(Ngụ Ngôn Thiên) 


157. ĐÊM QUA TÔI LÀ KHÁCH... 


Ở Nhật, viếng kỹ viện là một phần chánh thức (nếu không 
nói ra) trong truyền thống tu luyện Thiên. Thiền tăng Dịch 
Đường, cũng như hàng ngàn tăng nhân khác trước ông, đã sống 
một đêm ở nhà các geisha (kỹ nữ). Sáng hôm sau, Dịch Đường 
nói với bà chủ: “Đêm qua tôi là khách của bà, nhưng sáng nay 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 720 


tôi là tu sĩ. Hãy cho phép tôi làm Phật sự để tất cả mọi người 

trong nhà bà được phúc lợi.” Bà chủ ngạc nhiên nói, “Đây là 

lần đầu tiên một ông tăng không lẫn trồn như một “bác sĩ ' hay 

một “sinh viên”. Ngày nào đó, người này sẽ là một nhân vật.” 

Lời tiên đoán đã trở thành sự thật, quả nhiên sau này Dịch 

Đường được chỉ định làm Trưởng quản phái Thiền Tào Động. 
(Phật Giáo và Tĩnh Dục) 


158. CHÚNG TA HÃY CỨ NHƯ VẬY ĐI 


Một cô gái trong nhà geisha (kỹ nữ) chào Thiền sư 
Mokudo bằng tên thế tục của sư. Sư bước vào trong và khám 
phá ra cô gái là người quen thuở thơ âu. Một năm lảng quê bị 
mất mùa, cô gái trở thành một kỹ nữ để trợ giúp gia đình. Họ 
nói chuyện xưa với nhau mãi cho đến chiều, rồi cô ta yêu cầu 
sư ở lại đêm. Sư trả tiền cho bà chủ và cô gái trải chăn mản. Cô 
ta kéo tắm chăn lại và nói: “Hãy đến đây với em. Chăng ai biết 
đâu.” Mokudo đáp: “Cô tử tế mời tôi, nhưng tôi nên ngôi thiền 
tốt hơn. Nghề cô đang làm là ngủ với khách, còn việc hiện tại 
của tôi là ngồi thiền. Chúng ta hãy cứ như vậy đi.” 

(Phật Giáo và Tĩnh Dục) 


159. LỜI MỜI CỦA ĐIA NGỤC 


Thiền sư Nhất Hưu có lần chạm trán với một danh kỹ có 
biệt hiệu là “Địa Ngục”. Nhãn hiệu thương mại của sắc đẹp 
quyên rũ chết người này là những chiếc áo xa hoa lộng lẫy của 
nảng, trên ấy vẽ cảnh những kẻ tội lỗi rơi xuống Địa Ngục Dục 
Vọng, bị tra tấn dày vò. Khi Địa Ngục nghe Thiền sư Nhất 
Hưu đang ở trong thành phố, nàng gửi đến sư lời mời úp mở: 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 727 


“Một nhà ẩn tu như ngài nên sống trong núi sâu, đâu phải ở đây 
trong thế gian trôi nôi này. 

Nhất Hưu đáp lại băng bài thơ Thiền như sau: 

Bởi vì chẳng có thán, tâm 
Ta ở cả núi sâu và thể gian trồi nổi. 

Trước khi quyết định chấp nhận lời mời của nàng hay 
không, Nhất Hưu đã dò hỏi về cái Địa Ngục đặc biệt này và 
được cảnh cáo là coi chừng bị bỏng. Sư gửi một bức thư ngắn 
khác: “Địa Ngục còn đáng gờm hơn ta tưởng.” Nàng viết thư trả 
lời: “Không một nam nhân nào thoát khỏi móng vuốt của Địa 
Ngục.” 

Sư quyết định không nhận lời thách thức và không xuống 
cái Địa Ngục đặc biệt này. 

(Phát Giáo và Tĩnh Dục) 


160. ĐÀN BÀ LÀ KHO TÀNG 
CỦA PHẬT GIÁO 


Một hôm, Thiền sư Nhất Hưu hành cước qua một khu vực 
biệt lập, bất ngỜ thấy một người đản bà trần truồng chuẩn bị 
xuống sông tắm. Sư dừng lại, hướng về phía âm hộ của người 
đàn bà bái ba bái rồi tiếp tục đi. Những người đi đường chứng 
kiến cảnh ấy, chạy theo hỏi sư về hành động kỳ lạ này: “Một 
người đàn ông bình thường, nhất là một tu sĩ Phật giáo, sẽ liếc 
mắt đưa tình với người bàn bà khỏa thân đó. Tại sao sư lại cúi 
đầu bái trước âm hộ của bà ta?” Sư đáp một cách sắc bén: “Đàn 
bà là kho tàng của Phật giáo, là nguồn lưu xuất tất cả chúng 
sinh, kế cả Phật và Bồ-đề Đạt-ma.” 

(Phát Giáo và Tĩnh Dục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 732 


161. TÔI KHÔNG MUÔN NỮA, CẢM ƠN 


Tatsu-jo là vợ của một trong những đạo hữu của Thiền sư 
Nhất Hưu, một hôm đến chùa phản nàn về sự bất chính đáng 
nghi ngờ của chồng. 

Nhất Hưu mỉm cười nói: “Đùng lo.” Họ uống rượu nho 
với nhau, và Nhất Hưu bắt đầu năm tay bà. Tatsu-jo ngạc nhiên 
và nói bà phải đi. Nhất Hưu bảo bà ở lại đêm, bà tức giận ra về. 
Vừa khóc bả vừa kế cho chồng nghe những gì đã xảy ra, nhưng 
chông bà chỉ cười, nói: “Ó, Nhất Hưu thực là một ông Phật 
sông, bà có ngủ với ông ây cũng chẳng có gì sai cả. Cứ đi đi!” 
Tatsu-jo miễn cưỡng mặc quân áo đẹp, trang điểm lộng lẫy và 
trở lại chùa. 

Khi gõ cửa phòng, bà ta nói giọng nhỏ nhẹ, “Lúc chiều 
em chăng nên từ chối thây. Chồng em đã cho phép em đến đây. 
Bây giờ em đây nè!” Nhất Hưu tặc lưỡi, không mở cửa, nói: 

“Tôi không muôn nữa, cảm ơn. Lúc ấy tôi cảm thấy như vậy, 
bây giờ thì không. Xin hãy về nhà đi.” Tatsu-jo phẫn nộ vô 
cùng, nhưng chẳng làm gì được, vì vậy bà trở về nhà kê cho 
chồng nghe kết cuộc câu chuyện. Ông chồng vỗ tay nói: “Khi 
ông động, ông động, không a1 làm ông động được.” 

(Phát Giáo và Tĩnh Dục) 


162. NÊU ANH THẬT YÊU TÔI, HÃY ÔM TÔI ĐI 


Ở Nhật không có nhiều nữ Thiền sư, nhưng Eshun là một 
trong những người sắc bén nhất, kế cả nam lẫn nữ. Vì bà đã nôi 
danh cả nước là cô gái có sắc đẹp vô song, anh trai của bà, hoà 
thượng Ryoan, đã chùn bước khi bà yêu câu được thọ giới làm 
ni cô. Khi bà yêu cầu, Ryoan gạt đi, nói: “Chỗ của đàn bà là ở 
trong nhà. Em có thể tu học Phật giáo một cách hoàn hảo như 
là một nữ cư sĩ. Vả lại, em đẹp quá. Tăng chúng không phải 
bao giờ cũng có thê tự kìm chế họ được.” Vài ngày sau Eshun 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 732 


trở lại, lần này với đầu cạo trọc và cái mặt lệch lạc vì cô đã 
dùng than hông ‹ đốt da mặt. 

Thấy quyết tâm của cô, Ryoan bớt nghiêm khắc, nhưng 
ngay cả với cái mặt có sẹo và quân áo lụng thụng che dẫu thân 
hình, Eshun vẫn đẹp không chê được. Một ông tăng trẻ thầm 
yêu cô, nhét vào ông tay áo cô một lá thư tình. Eshun viết thư 
trả lời: “Tôi chấp nhận đề nghị của anh, nhưng vì chúng ta đã 
có lời thệ nguyện không gặp nhau bí mật. Tôi sẽ cho anh biết 
thời gian và địa điểm.” 

Lần kế khi tăng chúng tập hợp để nghe vị sư trụ trì thuyết 
pháp. Eshun bỗng nhiên xuất hiện trước chánh điện, không 
mảnh vải che thân. Cô đứng trước mặt ông tăng đa tỉnh, nói: 
“Nếu anh thật yêu tôi, hãy ôm tôi đi.” Ông tăng xấu hỗ, bỏ chạy 
khỏi chùa; trong khi vị trụ trì và tăng chúng còn lại mặt trơ như 
tượng gõ. 

(Phát Giáo và Tĩnh Dục) 


163. CÁI CỦA BỒN NI SÂU KHÔNG CÓ ĐÁY 


Vào một dịp khác, hòa thượng Ryoan quyết định phái 
Eshun làm đại biêu đi dự một cuộc hộp được tô chức tại ngôi 
chùa lớn Viên Giác ở Kiêm Thương. Một vài tăng nhân láo cá 
ở đó nghe được tin này liền bày ra qủi kế để trắc nghiệm cô ni 
này. Không bao lâu sau khi cô đến chùa Viên Giác, một ông 
tăng nhảy ra trước mặt cô, tự phô mình ra nói, “Cái của lão tăng 
đây dài ba trượng! Còn đó thế nào?” Không một chút do dự, 
Eshun mở vạt áo trước ra đáp: “Cái của bốn ni đây sâu không 
có đáy, và lướt qua cạnh ông tăng. 

(Phát Giáo và Tĩnh Dục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 134 


164. CÔNG ÁN CỦA SHOSAN 


Ở một ngôi chùa nọ có một nữ cư sĩ rất sắc bén tên lả 
Mujaku. VỊ Thiền sư ở đó gửi tất cả những tăng nhân đã tu lâu 
đến nữ cư sĩ nảy để dùng lửa thử vàng. Man-an, một trưởng lão 
có chỗ khác người, đến để đọ sức Thiên. Mujaku gọi Man-an 
vào phòng của bà. Khi Man-an bước vảo liền thấy bà đang năm 
trần truông ngay đó. Man-an chỉ ngay chỗ kín của bả, hỏi: 

- Cái gì đó? Có phải là cửa chính đưa vào trần gian 
không?” 

Majaku đáp: 

- Tất chư Phật ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai; tất cả sáu 
Tổ sư Thiên, tất cả chư đại đức thượng tọa đều do chỗ ây mà 
đến. 

Man-an hỏi: 

- Như lão tăng đây có thể trở lại chỗ đó được chăng? 
MuJaku đáp: 

- Bọn lừa đực, ở đây chắng có chỗ trở lại. 

Mujaku vừa nói vừa quay phắt lại phía Man-an, dang hai 
chân phô ra chớp nhoáng. Man-an mặt đỏ bừng, lúng túng, vội 
vã rút lui. 

Công án của Shosan: Ông làm thê nào để đáp câu hỏi, 
“Như lão tăng đây có thể trở lại chỗ đó được chăng?” 

(Phật Giáo và Tĩnh Dục) 


165. GÓC CỦA SANH TỬ 


Thiết Chu là một cư sĩ ngộ đạo thời Minh TrỊ, sau trở 
thành Thiền sư nỗi tiếng. Chữ viết kiểu nghệ thuật xuất sắc của 
ông được trưng bày trong các kỹ viện và các khu hành lạc. Có 
lần ông tiết lộ:”Ngay cả sau khi ngộ, vẫn đề tính dục căn bản 
vẫn cứ tôn tại. Mãi cho đến lúc năm bốn mươi chín tuổi (Thiết 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 725 


Chu mất lúc năm mươi hai tuôi) tôi mới vượt qua được đam mê 
tính dục.” 

Một người bạn gợi ý Thiết Chu rằng cư sĩ gìa rồi. Thiết 
Chu bảo: “Không phải. Đam mê tình dục mà ông muốn nói là 
sự ham muốn thê xác. Tôi đã vượt qua cái ấy lúc ba mươi 
mãẫytuôối. Nếu một người không thể thâm nhập bản tánh của 
đam mê tỉnh dục--gốc rễ của sinh tử và sức sông căn bản-- đến 
tận cội nguồn của nó, cái ngộ của người ấy không có giá trị.” 

Tính dục là công án tối thượng. 

(Phật Giáo và Tĩnh Dục) 


166. LÀM SAO DỨT BỎ ĐAM MÊ TÍNH DỤC 


Một trong những đệ tử có gia đình của Thiên sư Thiết 
Chu có lần nói với sư: 

-Muốn thực sự tu Thiên, cần phải dứt bỏ đam mê tính 

dục. 

Sư cười lớn, nói: 

- Cảnh giới anh đang nhắm đến thực là cao vời. Đam mê 
tính dục là cội rễ của toàn thể cuộc tồn sinh. Làm cách nào anh 
có thể dứt bỏ nó được? 

- Bằng cách lìa xa vợ tôi và tránh xa tất cả mọi người đàn 
bà khác; lúc ây mọi cám dỗ tính dục sẽ không nỗi dậy. 

- Vậy có hơi ích kỷ không? Vợ anh sẽ ra sao, một người 
bạn đường trung thành đã hai mươi năm? Đó hoàn toàn không 
phải là cách dứt bỏ đam mê tính dục -- đó chỉ là lẫn tránh nó 
thôi. 

- Vậy làm sao tôi có thể nhồ hết gốc rễ của đam mê tính 
dục? 

- Hãy lao mình vào thế giới đam mê tính dục, làm cạn hết 
mọi khả năng của nó, rồi anh sẽ thấy được giải thoát. Hãy yêu 
vợ anh và tìm giác ngộ ngay giữa dòng đời - đó là ý nghiã của 
Thiền. 

(Phát Giáo và Tĩnh Dục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 726 


167. NGƯỜI TU KHÔNG NÊN GẦN ĐÀN BÀ 


Trái ngược với quan điểm của Thiền sư Thiết Chu, 
Munan--một Thiền sư Nhật khác--viết: “Không một tăng nhân 
hay tu sĩ nào nên gân đàn bà. Dù cho không phạm giới luật thì 
ông ta cũng không thể ngăn được tâm mình không bị ảnh 
hưởng vì sự hiện của người đản bà. Vì vậy, gần gũi với một 
người đàn bà là khởi đầu tạo nghiệp hướng về cảnh giới súc 
sinh. Tôi lấy sự tránh xa đàn bà làm pháp môn tu tập của tôi bởi 
vì tôi ý thức được dư tập thú tính trong tôi.. 

(Phát Giáo và Tĩnh Dục) 


168. THẬT LÀ MỘT THỨ THÁCH GIAN NAN 


Thiền sư Mặc Lôi là trụ trì chuả Kiến Nhân ở Kyoto trong 
một thời gian dài. Sư so sánh tu Thiền với việc chui vào một 
trái bầu. Chỗ hở thì cực kỳ chật hẹp, nên hành giả phải tự kiểm 
soát mình thật chặt để chui qua. Vì vậy, sư ca ngợi Nantembo 
như là tắm gương sáng. Khi Nantembo ngôi thiên, hình ảnh 
của những người đàn bà đẹp hiện lên trong tâm làm ông hưng 
phấn. Nantembo nguyễn rủa sự hưng phấn, dùng sức mạnh 
tuyệt đối của ý chí đè bẹp những ảo ảnh cám dỗ đó. Chính 
Natembo đã kế lại câu chuyện sau đây: “Có lần tôi đang du 
hành trên một con thuyền, ở một hải cảng nọ những hành khách 
cùng đi với tôi gọi một nhóm kỹ nữ đến để mua vui. Họ cũng 
gọi cho tôi một cô, nhưng tôi chỉ trả tiền và bảo cô ta đi đi . Các 
khoan thuyền chật như nêm. Tôi không có sự chọn lựa nào cả 
mà chỉ có thê đặt mình xuống giữa sự cuồng lạc để ngồi thiền. 
Thật là một thử thách gian nan.” 

(Phát Giáo và Tĩnh Dục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 737 


169. ĐI CHƠI ĐÊM 


Tangen là đệ tử giỏi nhất của Thiền sư Tiên Nhai, nhưng 
có một tật xấu. Hầu như đêm nảo Tangen cũng leo tường chùa 
ra ngoài đến các khu hành lạc. Mặc dù Thiền sư Tiên Nhai rất 
hiểu bản chất con người, (có lần trong lúc trời đang mưa tầm tã, 
sư đã sai một chú tiểu đem dù đến kỹ viện cho Tangen) sư cảm 
thấy rằng sự quá độ như thế sẽ làm bại hoại người đệ tử của 
mình. Một đêm sư đời hòn đá làm chỗ kê chân để leo tường của 
Tangen và ngồi ngay vào chỗ đó tọa thiền. Ngay trước khi trời 
rạng đông, Tangen leo qua tường, trượt chân trên một cái gì âm 
ấm, chạy vào chùa lấy làm lạ, tự hỏi: “Mình đã dẫm lên cái gì 
ngoải đó?” Đến sáng, khi không thấyThiển sư Tiên Nhai xuất 
hiện trong giờ họp, Tangen hỏi lý do. Có người trả lời rằng, 
“Hoà thượng bị đau đầu dữ lắm.” Nhận thức được việc gì đã 
xảy ra, Tangen thể quyết tâm tu sửa phong cách của mình. 

(Phát Giáo và Tĩnh Dục) 


170. Ở HOÀN CẢNH NÀO CŨNG NGỘ ĐƯỢC 


Ohashi, nữ đệ tử của Thiền sư Bạch Ấn, đã có thê đạt ngộ 
ngay trong thời gian làm kỹ nữ. Là một thiếu nữ đáng yêu và 
có tài, Ohashi đã ký giao kèo làm kỹ nữ để trợ giúp gia đình khi 
người cha samurai của cô thất nghiệp vì ông chủ lãnh chúa qua 
đời. Tuyệt vọng vì số mệnh, Ohashi được một ông tăng khách 
làng chơi hiền triết tặng lời khuyên như vây: “Có thê đạt ngộ và 
an tâm trong bất cứ hoàn cảnh nảo, ngay cả ở đây trong chốn 
hoa tường liễu ngõ này. Hãy tìm Phật ở mọi nơi và cô có thê 
đạt được giải thoát.” Từ đó về sau, Ohashi cần mẫn ngồi thiền 
và quán xét chính cuộc sống như là công án tối hậu và cô đã 
đạt ngộ như vầy: 

Để trừ bỏ tánh sợ sắm của mình, một hôm Ohashi quyết 
tâm ngồi ở phía trước hiên nhà trong lúc có cơn bão mãnh liệt. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 733 


Một lăn sét xẹt qua ngay trước mặt, đánh cô bất tỉnh. Khi tỉnh 
lại, cô cảm thấy tựa hồ vũ trụ như là của mình. Thiền sư Bạch 
Ấn xác nhận cô đã ngộ, điều ấy chứng tỏ răng ngay cả một cô 
gái giang hồ cũng có thê thành Phật được. Cuối cùng Ohashi 
được một khách làng chơi quen thuộc giàu có chuộc ra và cô đã 
kết hôn với ông ta. Sau đó, được chông cho phép, cô trở thành 
một n1 cô. 

(Phát Giáo và Tĩnh Dục) 


171. ÔNG CÓ CÔ CON GÁI 
KHÁ SẮC SÁẢO ĐÂY 


Một trong những nữ đệ tử nhiêu màu sắc của Thiền sư 
Bạch Ấn là Satsu. Tuôi lập gia đình của các cô gái thường là 
khoản mười sáu, mười bảy, nhưng Safsu gặp phiền não trong 
việc thu hút các chàng trai theo đuôi bởi vì cô xấu xí. Cha mẹ 
cô đã dạy cô cầu nguyện Bỏ Tát Quan Âm để gặp được chàng 
trai thích hợp. Một hôm cha cô sững sốt vì thấy cô đang ngôi 
trên một cuốn kinh Quan Âm. Ông phẫn nộ hét lên: 

- Mi làm gì mà ngồi trên cuốn thánh thư đó ? 

Satsu tỉnh bơ đáp: 

-Việc gì thế ? Có gì khác nhau giữa cái mông và cuốn 
kinh? 

Không nói thêm tiếng nào, người cha liền đến Thiền sư Bạch 
Ân tham hỏi ý kiến. Sư mỉm cười nói: 
- Ông có cô con gái khắc sắc sảo đấy. Hãy đem bài kệ của 
tôi về cho cô ta làm công án: 
Trong bóng tối ban đêm 
Nếu nghe được tiếng con quạ không kêu, 
Tương lai võ sinh 
Và con có thể hiểu được tình cha thương yêu. 

Khi đọc bài kệ, hầu như Satsu không có ấn tượng øì, “Đó 

có gì hay đâu ? Bạch Ấn đâu có hay hơn con tí nào!” 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 739 


Satsu trở thành đệ tử của Bạch Ấn, nhưng cô ta thật là rắc 
rôi. Một lần trong lúc độc tham cô yêu cầu Bạch Ân giải thích 
chỗ khó. Ngay khi sư vừa bắt đầu nói, Satsu cắt ngang, “Cảm 
ơn thầy,” rồi bỏ đi, để sư ngồi há hốc mồm. 

Satsu phản đối các đảm hỏi cưới cô, nhưng khoản năm cô 
hăm ba tuổi, Bạch Ấn bảo, “Con hiểu rõ Thiền nhưng con cần 
phải đưa nó vảo thực hành. Đối với con tốt hơn hết là nên lấy 
chồng, hành động phủ hợp với luật âm dương tự nhiên. Tinh 
thần và thê xác, giác ngộ và hiện thực phải hoà hợp với thực tế 
cuộc sống hăng ngày.” 

Satsu theo lời thầy khuyên, lấy chồng. Sau này khi một 
trong những đứa cháu thương yêu chết, bà khóc nước mắt như 
suôi, một người hàng xóm vô tỉnh nói, “Tôi nghe bà đã ngộ và 
được Thiên sư Bạch Ấn ấn chứng, tại sao bà lại còn đa mang 
như vậy?” 

“Đồ ngu!” bà mắng trả. “Nước mắt của ta tưởng nhớ còn 
nhiều hơn cả trăm hòa thượng tụng niệm bi thương. Nước mắt 
nảy tưởng niệm tất cả những trẻ em đã chết. Đây chính là cảm 
xúc của ta trong giây phút này.” 

(Phật Giáo và Tĩnh Dục) 


172. ĐAM MÊ VÀ GIẢI THOÁT 


Môn “Vũ Điệu Thiên Tăng” của người Triều Tiên bắt 
nguôn từ câu chuyện tình như vây: 

Chini là kisaeng (kỹ nữ) đẹp nhất đương thời. Cô ta tự tin 
rắng không một nam nhân nào có thể cưỡng lại cô ta được, và 
khi cô ta nghe nói rằng có một Thiền tăng thánh thiện đã sống 
ba mươi năm trong núi sâu, cô ta bèn tìm cách cám dỗ ông 
tăng. Chini được chấp. nhận làm đệ tử, nhưng ông tăng, Chijok, 
luôn luôn đề phòng. Ông ta đã cưỡng lại được sự cám dỗ, cho 
đến một ngày hè trời mưa khi Chini nhảy ra sân và bắt đầu vũ 
dưới mưa. Sau khi nhảy múa đến lúc xuất thần, Chini đi vào 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 740 


am, cởi bỏ quần áo, ôm lấy Chijok bấy giờ đã hăng say, và hai 
người trở thảnh một. Chijok đã trở về với thế gian sau kinh 
nghiệm này, và người ta thường thấy Chijok nhảy múa hạnh 
phúc trên đường phố. Khi có người hỏi ba mươi năm ở núi 
thích thú thế nảo, Chijok đáp: “Tuyệt diệu!” Nếu có ai hỏi: “Tại 
sao ông trở lại thế gian?” Chijok trả lời: “Chini đã cứu tôi khỏi 
mục rã trong núi sâu.” Một điệu vũ đặt căn bản trên biểu diễn 
trữ tình của Chijok mang tên là “Đam Mê,” một điệu khác đặt 
căn bản trên những bước lãng mạn của Chini gọi là “Giải 
Thoát.” 
(Phật Giáo và Tĩnh Dục) 


173. THÊ HIỆN CÁI DỤNG CỦA PHẬT TÁNH 


Trong một bản văn được qui cho là của Bồ-đề-đạ-ma, Đại 
Tổ sư Thiên Tông, có chỗ nhắn mạnh rằng: “Cư sĩ cũng như 
tăng ni tất cả vốn là Phật, hễ ai thấy tánh thì thành Phật.” Một 
tu sĩ Phật giáo khô hạnh đã phản đối: “Cư sĩ vẫn còn vướng vảo 
tính dục, lảm sao họ thành Phật được?” Bô-đề-đạ-ma kháng 
biện rằng: “Một người khi thấy tánh thì sẽ nhận ra răng bản 
tánh của đam mê tính dục là không, và người đó không còn vui 
thích trong đó như là khoái lạc thể xác thuần tuý nữa. Tuy 
nhiên, dù cho người ta còn đắm mình trong tính dục, thì đó 
cũng là thể hiện cái dụng của Phật tánh, tự do không ràng 
buộc.” 

Người ta có thể hỏi tiếp rằng: “Nếu Phật có thể là cái “que 
cứt khô" như trong một công án lừng danh nọ [công án 'Càn Thỉ 
Quyết của Thiền sư Vân Môn trong Vô Môn Quan], tại sao 
người ta không thê 'cường dương' hay 'thịnh âm?” (Câu đáp 
khả hữu là: “Nếu ông có thể ôm trong vòng tay mình một nữ 
thần tình ái mà ông vẫn có thê thiền định được, thì điều đó áp 
dụng cho ông; nếu không, ông phải tu pháp môn tự kìm chế.” 

(Phát Giáo và Tĩnh Dục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 741 


174. BÀI HỌC TỪ BI 


Ở Nhật bản thời trung cô trong một ngôi chùa nọ có một 
vị lão sư, vì tư cách trong sạch phi thường và lòng từ bị vô hạn 
đã được vị trụ trì bỗ nhiệm coi sóc khoảng năm trăm tăng nhân. 
Kế bên chùa là một kỹ viện chứa geisha (kỹ nữ) nôi tiếng vì các 
cô gái đẹp... 

O-san, một trong những geisha thuộc kỹ viện gần chùa, 
cần một món tiền lớn để trả chi phí giải phâu y học nghiêm 
trọng cho người mẹ già của cô. Là một geisha đẹp và có tài, cô 
có nhiều khách quen. Cô đã đến từng người để vay, nhưng cô 
bị hết người này đến người khác từ chối, vì các món nợ của cô 
đối với họ đã cao. Cô đã quá tuyệt vọng khi một thương gia 
giảu có bước vào kỹ viện--một người được biết đến vì tính biển 
lận cũng nhiều như tính thích rượu sake. Hy vọng răng loại 
rượu thuốc này sẽ nới lỏng trái tim và sợi dây buộc miệng túi 
của ông ta, cô rót hết ly này rồi lại ly khác cho ông ta, chờ đúng 
lúc sẽ đưa lời cầu thỉnh. Đến khi ông bắt đầu choáng váng và 
hành động có tình cảm. 

“Tất cả những gì em cần là vay một món tiền,” cô khẩn 
khoản, sau khi kê cho ông ta nghe tình cảnh khó khăn của mẹ 
và phí khoản giải phầu tốn kém như thế nào. “Em sẽ trả, hãy 
tin em đi.” 

Ông ta im lặng hỏi lâu, làm như buồn ngủ. Rồi ông ta 
ngắng đầu lên nói: 

- Anh sẽ không cho em vay, anh sẽ cho em tiền —nhưng 
với một điêu kiện. 

- Em sẽ làm bất cứ điều gì anh bảo. 

- Có chăc không đó? 

- Chắc chứ. 

- Được rồi. Em biết cái ông lão sư ở chùa gần đây--một 
kẻ không uống rượu, không hút thuốc, không liên hệ với đàn 
bà--anh ghét lão ta và tính trung trực của lão. 

- Ông ta có quan hệ gì đến em đâu? 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 142 


- Này: Nếu em có thể quyến rũ được lão ta, anh sẽ cho em 
món tiền em cần cho mẹ em giải phầu. 
Mặt cô gái tối sầm lại: 

- Mọi người đều biết ông ta đạo đức thanh cao, cá tánh 
cương trực. Em không bao giờ có thể thành công đâu. Em 
không muốn, chuyện ấy chẳng phải . 

- Thế thì em sẽ không được tiền của anh đâu . 

O-san thống khô vì tình cảnh của mình. Cô đã thử tìm 
những chỗ khác, nhưng vô ích. Đây là cơ hội cuối cùng của cô. 
Phí khoản cao ghê gớm, nhưng cô suy nghĩ, “Không có cuộc 
giải phẫu này mẹ chắc sẽ chết. Mình hết đường chọn lựa. Mình 
phải chịu các điều khoản của ông ta.” 

Vì thế hôm sau cô tìm cách vào chùa. Cơn mưa phùn lạnh 
lẽo đang rơi thật phù hơp với kế hoạch cô vạch sẵn. — đầu kia 
của sân chùa cô tìm được cái am nhỏ của vị lão sư. Bấy giờ áo 
cô ướt mẹp, tóc cô rỗi bù. Cô gõ cửa và khi vị lão sư mở cửa, 
cô nói, “Xin hãy tha thứ tôi đang quấy rầy thầy. Tôi bị lạc 
đường và lạnh. Thầy có rộng lòng từ bi cho phép tôi vào tắm 
một chút cho ấm không?” 

“Vào đi,” vị lão sư nói chỉ phòng tắm cho cô. Sau khi tắm 
xong, cô trở lại trong chiếc ki-mô-nô cô hở. Cô tiến hành dùng 
đủ mánh lới của đàn bả cố cám dỗ vị lão sư--nhưng vô ích. 

Cuối cùng cô quị xuống khóc và kế rõ tất cả câu chuyện 
cay đắng cho lão sư nghe. “Hãy tin con đi,” cô nức nở, “Con 
không muốn làm chuyện nảy. Con biết thầy thanh danh không 
tỳ vết và phụ trách hàng trăm tăng chúng. Nhưng con đã tuyệt 
vọng. Xin hãy tha thứ cho con, con sẽ đi bây giờ.” Và cô ta bắt 
đầu đi. 

“Khoan,” sư bảo cô. “Vì cách duy nhất để cô có tiền cho 
mẹ cô giải phầu lả chúng ta phải ngủ với nhau, cô có thê ở lại 
đây suốt đêm.” 

Chỉ trong vải ngảy lả tiếng đôn lan ra khắp chùa rằng cô 
øeisha O-san xinh đẹp đã sống một đêm với vị lão sư trong 
phòng riêng của ông. Kinh ngạc, vị trụ trì cho gọi vị lão sư và 
muốn biết tin đồn có đúng không. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 143 


- Dạ, đúng vậy. 

- “Cái gì!” vị trụ trì không tin kêu lên. Một người như 
ông làm sao có thể làm chuyện như thế ? Ông không nhận thức 
được chuyện này ảnh hưởng đến những ông tăng trẻ tuổi dưới 
quyền ông sao? Ở đây ông hết dùng được rồi. Ông phải đi.” 

- Nếu đó là cảm nghĩ của hoà thượng, tôi sẽ đi. 

VỊ lão sư không nói gì thêm và ra đi. 

Khi tăng chúng biết vị lão sư bị bãi chức đuôi đi, họ đến 
gặp vị trụ trì đòi ông phục chức lại cho vị lão sư. VỊ trụ trì hỏi: 

-Tại sao ? Các ông có biết là ông ta đã làm gì không? 

- Dạ biết. 

- Không những hảnh vi của ông ta không tốt, tệ hơn nữa 
ông ta còn tỏ ra không hối cải. Tại sao ông ta được phép trở lại? 

Tăng chúng đáp: 

- Bởi vì lão sư đã dạy cho chúng tôi một bài học giá trỊ về 

lòng từ bi. 

Nếu hoà thượng không phục hồi ông ta, chúng tôi sẽ đi. 


Vì thế vị trụ trì bớt nghiêm khắc và triệu hôi vị lão sư. 
(Thiên: Đông Táy Họp Lưu) 


175. HOA SEN ĐÊM 


Philip Kapleau, một Thiền sư người Mỹ đã đến Nhật học 
Thiền mười ba năm và đã được Thiền sư Bạch Vân ấn khả, đã 
kể lại câu chuyện kinh nghiệm của chính mình như sau: 

Một hôm vào tháng hai, sau khi tôi đã ở tại chùa ba tháng, 
lão sư bảo tôi, “Ngày mai anh có thê cùng chúng tôi đi /hác bát 
[khất thực].” 

Đây là lần thác bát đầu tiên của tôi và tôi nhiệt tình hướng 
tới nó như là chiêu hướng mới trong sự tu luyện của tôi, dù cho 
nó có nghĩa là đi bộ mây giờ liền qua băng tuyết với đôi đép 
rơm và quân áo mỏng manh của tăng nhân. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 144 


- Ngày mai chúng ta sẽ thác bát ở đầu, lão sư? 

- Đến lảng bên cạnh. Sau khi thác bát chúng ta sẽ có một 
lễ truy niệm trong một khu vườn. 

- Vườn loại gì? 

- Vườn hoa sen đêm. 

- Nhưng... 

- Đừng hỏi nữa, Kapleau-san. Anh sẽ thấy, anh sẽ thấy. 

Ngày hôm sau một nhóm mười người chúng tôi đi thác 
bát, lão sư dẫn đầu. Khi chúng tôi tiễn gần khu nhà lụp xụp của 
ngôi làng, vẫn xướng chữ “Pháp, lão sư ra hiệu cho chúng tôi 
dừng lại trước một ngôi nhà tôi tản . Ông bấm chuông và chúng 
tôi chờ ở hành lang. Chắng bao lâu chúng tôi được một người 
đàn bà trông thô lỗ ra chào, dường như có vẻ ngạc nhiên khi 
thấy chúng tôi. Hiền nhiên, chúng tôi đã đến sớm hơn mong 
đợi, nhưng bà ta, giống như bất cứ một bà chủ nhà nào khác, 
không nhắc đến điều này mà chỉ xin lỗi vì cảnh tượng trong 
nhà. Lão sư cười và từ tốn nói, “Chúng tôi luôn luôn quá sớm 
hoặc quá trễ.” Bà ta bảo chúng tôi đi theo. Khi chúng tôi bước 
vào căn phòng lớn phía trước thì nhạc vả tiếng cười đùa của 
những người đàn bà chỉ mặc áo nửa thân mình và những người 
đàn ông say mèm trên sàn nhà dừng lại, tựa hỗ như cái máy 
cassette bỗng nhiên bị tắt. 

“Đây là nhà thổ!” tôi vụt nói, không kịp giữ lại. 

Hai người say tóc bù xù được đời qua phòng bên cạnh và 
hai cánh cửa đây đóng lại phiá sau họ . Bà chủ vội chạy đi và 
chắng bao lâu trởi lại với trà xanh và bánh ngọt . Chúng tôi ăn 
trong 1m lặng. Sau bữa án nhẹ nảy, chúng tôi ngồi quì gối chắp 
tay, xếp thành hảng theo kiểu người Nhật, cùng với bà chủ và 
các cô gái, trước bàn Phật của “gia đình.” Trên bản thờ, kế bên 
đức Phật, rõ ràng là một số hình ảnh những thân nhân đã qua 
đời của các thành viên trong “gia đình.” Với vẻ chăm chú của 
một nhà khoa học đang khảo sát một chủng loại hiếm có, lão sư 
thắp một cây nhang cắm lên bên cạnh thức ăn và làm lễ vật để 
cúng phật trên bàn thờ. Trở lại vị trí đầu hàng, lão sư cất giọng 
tụng vải câu đâu tiên trong Bát Nhã Tâm Kinh, sau đó mọi 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 145 


người cùng tụng. Tôi liếc nhìn những người đàn bà. Thời gian 
đã rời khỏi khuôn mặt của họ. Bỗng nhiên họ là những cô gái 
bé nhỏ theo dự giáo lễ đầu tiên. Với sự ngây thơ trong trăng, họ 
tụng: 

“Sắc tức là không, không tức là sắc...” 

Sau khoảng mười lăm hay hai mươi phút tụng, thì xong lễ 
truy niệm. 

Một lần nữa chúng tôi lại được đãi trà và bánh ngọt, lần 
này mọi người cười vui vẻ khi lão sư và các tăng nhân nói 
chuyện với bà chủ và các cô gái. Thay vì thức ăn như thường 
lệ, chúng tôi được tặng tiền, sau đó bà chủ cho xe đưa về chùa. 

Vài tuần sau đó, lão sư đến phòng tôi và vui vẻ hỏi: “Thế 
nào anh có thích cùng đi với tôi đến nhà các geisha không? Ba 
mươi phút nữa hãy đến phòng tôi nêu anh muốn.” 

Đây là lần đầu tiên lão sư xã giao mời tôi và dường như 
ông nhiệt tình muốn tôi cùng đi. Nhưng tại sao tới nhà geisha? 
Viếng nhả thổ là một phần của thác bát và gồm cả các tăng 
nhân ấy; sự mời này rõ ràng có một ý nghĩa khác. Có phải đây 
là một thứ trắc nghiệm Thiền? Tôi sẽ được trắc nghiệm như thế 
nào ? 

Tôi tự bảo, “Nếu mình đi, cùng lắm lả uống nhiều sake, 
bia và có lẽ cả rượu mạnh nữa. Rượu, tôi đã có kinh nghiệm 
đau đớn, thì thật là tệ đối với dạ dày cũng như sự tu tập của tôi. 
Tôi đã tự hứa với lão sư là tôi bỏ rượu. Chuyện lão sư mời là sự 
dụ dỗ tôi đầu tiên theo hướng ấy. Có lẽ đây là một trắc nghiệm. 

Tôi nhìn đồng hồ và đã gần hết ba mươi phút. Với cảm 
nghĩ lộn xộn, tôi thây mình bước về phía phòng lão sư. 

“Kapleau-san, tôi vui vì anh đi với tôi, ông nói khi tôi 
bước vào. “Chiều nay sẽ vui lắm.” 

Khi chúng tôi đến đó, vui vẻ chào nhau. Một cô geisha 
mặc y phục thanh nhã cùng đi với chúng tôi đến một cái bản 
tròn thấp đặt trong một căn phòng giải trí lớn. Liền có ba cô 
øeisha khác đến nhập bọn với chúng tôi. Một trong ba cô, trước 
tiên mang đến mấy chiếc khay đựng sake và bia. Những nỗ lực 
nông nhiệt vừa phải của tôi chỉ thành công chút ít. Sau khi cố 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 146 


ngăn mà không thành công cô geisha rót cho tôi rượu whisky 
Suntory do một người trong những ông khách muốn tặng cho 
người Mỹ. bởi vì người Mỹ thích whisky trơn, tôi nhìn lão sư 
im lặng câu cứu. Ông gặc đầu về phía sau cười rống lên, rồi 
một lần nữa quay về phía các cô geisha, đang bu quanh ông 
như một đám ong bên đóa hoa thơm, thưởng thức mật ngọt 
những lời bình phẩm khôn ngoan của ông. 

Trong góc phòng, một chiếc cat-set đang vang lên những 
điệu nhạc nhảy Mỹ, rõ ràng là sự chào đón đầy tình cảm đối với 
một người khách nước ngoài. Để chảo mừng đúng mực sự hiện 
diện của tôi, cô geisha đề nghị, thay vì biểu diễn các điệu vũ 
truyền thống Nhật bản, tất cả chúng tôi nhảy kiểu Tây phương. 
Lập tức chúng tôi lao vào nhảy lộn xộn các điệu foxtrot, waltz, 
tango và rhumba . Để kết chặt mối quan hệ Mỹ-Nhật chúng tôi 
chơi các bản “Swanee River”, “The Beer Barrel Polka,” theo sau 
là điệu nhớ nhà Kø7o no fsuk¡ (Trăng trên Lâu Đài) và “Silent 
Night.” Những bản nhạc Mỹ do tôi hát trước bằng tiếng Anh và 
rồi, thật đáng ngạc nhiên, lão sư và các geisha hát theo bằng 
tiếng Nhật. 

Đêm về khuya, sàn nhảy trở nên đông đúc, và giữa các 

bài hát chúng tôi nhanh chóng trở thành quen với một nhóm ba 
thương gia người Nhật và cô geIsha đi với họ. Một người rõ 
ràng là bạn của lão sư, đặc biệt thích tôi. 
Anh ta cảng lúc tỏ ra thân thiện và ồn ào hơn cho đến khi, 
giống như một con chó con bự có móng dính bùn, trở nên phiền 
toái. Khi ca hát và chè chén lên đến tột đỉnh, anh ta hơi thủ 
đoạn đưa tôi vào một căn phòng riêng cách hắn phòng chính. 
Căn phòng trống trơn ngoại trừ một chiếc giường. Anh ta định 
làm gì? 

Trước khi tôi có thê nghĩ ra ý anh ta muốn gì, một thiếu 
nữ trông thô, tô vẽ nặng nề khe khẽ bước vào, mỉm cười mời 
mọc tôi--không phải là øeisha mả Tð ràng là một thành viên 
chuyên nghiệp của cái thế giới cũ kỹ nhất. Cô ta bắt đầu cởi 
quân áo. Ông “bạn” tôi nhảo ra khỏi phòng, còn lại một mình 
tÔI VỚI CÔ gái. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 147 


Đây có phải là trắc nghiệm theo vở tuông thứ lớp của lão 
sư không? tôi lây làm lạ, “Tại sao ông không dụ tôi bằng một 
cô geisha đẹp mà lại là một cô gái điểm xâu xí? Đấy là trắc 
nghiệm thật rồi.” Khi những ý niệm này chạy qua tâm trí tôi, 
bỗng nhiên cô gái đây tôi lên giường vả bắt đầu kéo quân áo 
tôi. Tôi đây cô ra. Cô rụt lại, trông đau đớn và lúng túng. Tôi 
nhìn chăm chăm cô qua đôi mắt ngà rượu của tôi. Tôi cảm thây 
giống như một Thiền tăng trong công án người leo cây cao, 
răng căn cảnh, tay chân không chỗ bám. Nếu mở miệng trả lời 
câu hỏi nghiêm trọng của người ở dưới đất, thì ông ta sẽ té 
xuống tan thân mất mạng. Nhưng nếu không trả lời thì phụ 
lòng người hỏi. Tôi tự bảo, “Nếu mình rơi vào tay cô ta, thì 
mình cũng rơi vảo tay--cái bây--của lão sư. Nhưng nếu rút lui 
là mình lần tránh trắc nghiệm của ông ta.” 

Tôi phải làm gì? 

Nhưng vì sự tu luyện Thiền của tôi đã phát sinh trong tôi 
niềm tin nhỏ bé, theo lời dạy trong kinh Pháp Hoa, răng một 
người gặp khô nạn mà thảnh kính niệm danh hiệu Bồ Tát Quan 
Thế Âm thì sẽ được cứu. Nhưng bây giờ tôi thấy mình đã cầu 
đức Quan Âm cứu độ khỏi tai ương. Ngài ắt cảm biết lời kêu 
cứu của tôi là một trường hợp trắc nghiệm, nên liền đáp ứng. 
Sự cứu độ đến bằng sự hiện thân của ba ông tăng lực lưỡng từ 
chùa đến, trầm tĩnh nhưng nhanh nhẹn bước vào phòng, vẹt cô 
gái sang một bên, năm lây tôi. Một người giữ đầu và vai tôi, hai 
người kia nắm lây chân tôi, mỗi người một chân. Giống như 
những người khiên quan tài, họ nâng bồng. tôi một cách trân 
trọng qua phòng giải trí đến lỗi ra cửa và xuống cầu thang. Lão 
sư của tôi, có một đám geisha vui vẻ vây quanh, cười đến nỗi 
nước mắt chảy tràn xuống mặt. 

Bên ngoài, một đám đông tụ tập đứng xem, vẻ mặt thụ 
động tựa hỗ như đây là cảnh diễn ra hằng ngảy. Các tăng nhân, 
tin tưởng thành công, mang đến cho tôi một chiếc xe đạp. Tôi 
im lặng đạp xe về chùa. 

Trở về phòng, tôi xếp loại những câu hỏi lộn xộn trong 
tâm tôi. Làm sao mây ông tăng đó biết dược tình cảnh khó khăn 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 748 


của tôi? Có phải kế hoạch của lão sư đã bị trò khôi hài vụng về 
của người thương gia say rượu đó làm hỏng, bắt buộc ông phải 
gửi mệnh lệnh cấp cứu tới mây ông tăng, hay người thương gia 
đã đóng vai trò được giao phó? Có thể nào mây ông tăng đó, 
có khả năng thần giao cách cảm, đã nhận được những tín hiệu 
phiền não của tôi? Hay là vị trụ trì, biết được cái giờ thứ mười 
một trong trò chơi khăm của lão sư, đã phái mẫy ông tăng đó 
đến cứu tôi? Cuối cùng có lễ sự cứu nạn có tính cách lăng nhục 
tôi khỏi sự vò siết là kết quả cô ý của một tấn kịch? 

Câu hỏi sau đây gậm nhắm tôi nhiều hơn bất cứ câu nảo 
khác: VỊ trụ trì đã đóng vai trò gì, nếu có, trong vở kịch Thiền 
này? Mặc dù tuôi đã tám mươi, ông ta vã còn rất hoạt động và 
rất có trách nhiệm. Hay lão sư, người đã biết vị trụ trì thích cá 
nhân tôi, dám đem tôi đến nhả geisha mà không cho vị trụ trì 
biết và ưng thuận? Hình như không phải vậy. Và tại sao vị trụ 
trì, người không bao giờ đụng đến rượu trừ một vải hớp nhỏ 
sake trong ngày lễ ở chùa, chập thuận cho tôi viễng nhà eIsha, 
nơi mà ông biết có rất nhiều rượu và trò vui, trừ phi là để trắc 
nghiệm tôi. 

Sau khi nghe câu chuyện, có người hỏi: 

- Tại sao lão sư [Philip Kapleau] lúc ấy không ngủ với cô 
ta? 

- Bởi vì lúc đó tôi chưa học được đạo lý nền tảng. 

Rồi một người khác hỏi: 

-Dù cho lão sư đã biết rằng đoàn kết thì sống, chia Tế thì 
chết, lão sư có thể thật sự trở thành một với cô gái điểm ấy chỉ 
băng cách ngủ với cô ta ? 

- Nếu tâm linh tôi lúc đó đã phát triển cao hơn thì có thê 
tôi đã có những quan hệ với cô ta, không lợi dụng hay dè biểu 
cô ta, mà đã trở thành một với cô ta và vượt qua hành động tình 
dục. Nhưng vì là một người mới bắt đầu học Thiền, tôi đã vấp 
phải lỗi lầm chết người, tách rời mình bằng cách phán định--tức 
là khinh bỉ-- cô ta. Kết quả, tôi đã có chấp, không phải vào bản 
tánh chân thật, cao quí mà vào bản chất không thật, thô lậu của 
cô ta. Bằng cách từ chối sự tiến tới trước của cô ta, tôi đã phủ 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 749 


nhận tính trong sạch, cao cả của một con người mà bất chợt là 
một cô gái giang hồ, và khi làm như vậy tôi đã làm ô uế cả hai 
chúng tôi. 

Đối với tôi, cô ta không có gì khác hơn một cô gái điểm 
xấu xí. Đối với lão sư, cô ta là một đóa sen đêm. Trong Phật 
giáo, hoa sen tượng trưng cho Chân Tâm, chỉ vì nó mọc lên từ 
bùn và nở ra đóa hoa yêu kiều, Chân Tâm của chúng ta cũng 
vậy, không bị vô minh và phiền não khuấy động làm ô nhiễm, 
tiết lộ sự thanh tịnh, cái đẹp trong giác ngộ. 

(Thiên: Đông Tây Hợp Lưu) 


176. ĐÔI KHI CON NGHĨ KINH NGHIỆM 
TÌNH DỤC CÒN THỰC HƠN KIÊN TÁNH 


Lão sư [Kapleau] thân mến, từ khi gặp thầy đến nay đã 
lâu nên con nghĩ nên viết thư cho thây. Bất chợt con cho rằng 
dù con là một trong những đệ tử của thầy trong một thời gian, 
thực ra thầy không biết gì nhiều về con, vậy hãy cho con nói về 
con một chút. 

Con sinh ở Chicago vào năm 1944, có một người anh lớn 
hơn con một tuổi nhưng chẳng bao giờ gần gũi nhau. Con đã 
tốt nghiệp ở một trường đại học với bằng cử nhân giáo dục, và 
hiện tại con là một giáo viên tiểu học. 

Con cảm thấy rằng con chịu nhiều đau khô trong đời sống 
và chính những đau khổ này dẫn con đến với Thiền. Con đã có 
nhiều khái niệm sai lầm về ngộ và đã đi tìm ngộ như là một 
phương tiện để vơi bớt nỗi đau đớn này. 

Con chỉ tham công án Vô [Mu của Triệu Châu] trong hai 
tháng thì được tỉnh ngộ. Trong sáu tháng đầu con nhập định, và 
trong khóa nhiếp tâm bốn ngày con đã đạt đến tột đỉnh. Từ đó 
con bắt đầu dần dần nhận ra rằng cái tỉnh ngộ nông cạn ấy 
không phải là câu trả lời cho sự đau khổ của cuộc đời. 

Con sẽ luôn luôn tọa thiền, nhưng con phải biết cái gì 
năm bên kia mà một người thâm ngộ kinh nghiệm. Con nhận ra 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 720 


rằng tham công án lả có giá trị, nhưng con cũng thấy rằng một 
người không tham công án cũng được tự do y như người tham 
công án. 

Con vẫn còn nhiều dục VỌnØ, nhiều hy vọng và tỉnh cảm. 
Lời bình của thầy về công án “Đâu sào tiến bước” rất hữu ích 
đối với con, vì trong đó thầy nhắc đến một người ngộ cao 
không có dục vọng, hy vọng, tham vọng, vì người ây hoàn thỏa 
mãn với đời sông của mình, dù tốt hay xấu, vẫn nhận lấy niềm 
vui hay nỗi khô của cuộc đời với lòng an nhiên và bình thản. 
Lúc ấy con nhận thấy rằng nếu con chỉ chấp nhận cuộc đời y 
như nó như vậy và ngừng chứa chấp mọi hy vọng , dục vọng, 
vân vân. . . đời con sè trở nên yên tĩnh hơn. Sau bài thuyết pháp 
[teisho: đề xướng] Ấy, một cách có ý thức, con áp dụng quan 
niệm này trong đời sông hàng ngày của con. Việc ây giông như 
là con giải đáp một công án. Nó giúp con nhiều đến độ con 
ngạc nhiên thấy rằng. mình có thê khiến nó hữu hiệu băng cách 
suy nghĩ có ý thức về nó. Trước đây con nghĩ rằng tham công 
án liên tiếp là vô ích bởi vì một người, một cách có ý thức, phải 
suy nghĩ về các công án và những bài học của chúng để rút lấy 
lợi ích từ đó là hoàn toàn không tự nhiên. Và bây giờ con thây 
rằng điều này chăng tự nhiên gì cả. 

Con muôn ngộ bởi vì con muốn biết ý nghĩa cuộc đời. 
Con phải thú nhận rằng con vẫn chưa biết. Đôi khi cuộc sống 
này dường như vô tận. Mặc dù con đã được tự do ở một mức 
nào đó đối với thân con, con không chịu đựng được ý nghĩ 
mình trở nên già. 

Một kinh nghiệm duy nhất đã ảnh hưởng con sâu xa như 
kiến tánh, đó là kinh nghiệm tình dục đầu tiên, năm con hai 
mươi tuổi. Đôi khi con trở nên lẫn lộn bởi vì con bắt đầu suy 
nghĩ rằng kinh nghiệm tình dục đối với con còn thực và quan 
trọng hơn là kinh nghiệm kiến tánh. Con biết rằng cuối cùng 
con sẽ khám phá ra rằng điều này không đúng, nhưng ham 
muốn xác thịt vẫn bám chặt con đến nỗi con không thể không 
so sánh kinh nghiệm tình dục vả ngộ và nghĩ rằng kinh nghiệm 
tình dục còn vén mở sự thật vĩ đại hơn là ngộ. Thầy phải nghĩ 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 757 


rằng con đang mất niềm tin nơi pháp và con sẽ lạc mất trong sự 
theo đuôi khoái lạc trần gian. Con hiện đang đây những câu hỏi 
cần phải được trả lời, dù cho con biết răng theo thời gian con sẽ 
tìm ra câu đáp. 

Làm sao con có thê nói lên được lòng biết ơn của con? Dù 
nói gì cũng không hết những gì con cảm thấy. Con biết răng 
thầy không đòi hỏi gì nơi các đệ tử ngoại trừ sự giác ngộ viên 
mãn và con sẽ tiếp tục ngồi hàng ngày suốt đời con. 

Lão sư, xin hãy tự chăm sóc lấy mình trong những tháng 
đông dài này. 


Thâm tạ ân Thây, 
Joan 


Sau đây là thư đáp của Lão sư Philip Kapleau: 


Joan thân mến, cảm ơn con đã viết thư . Thầy luôn luôn 
vui khi được nghe tin từ các môn sinh của thầy, nhất là những 
người sống xa thành phó, ít có cơ hội đến Trung Tâm [Zen 
Center in Rochester, New York]. 

Joan, con nói về đau khổ. Ngày xưa có một người đàn bà 
hầu như hóa điên, sầu não vì đứa con sơ sinh mới chết, đã đến 
với đức Phật. Đặt đứa bé dưới chân Ngài, bà cầu xin Ngài hoàn 
trả sự sông lại cho đứa bé. Sau khi kiên nhẫn lăng nghe, đức 
Phật bảo bà xuống phố mang về một hạt cải từ một ngôi nhả 
nào trong đó không có sự chết xảy ra. Người đàn bà ấy đi hết 
nhà nọ sang nhà kia, khắp cả thành phố mà không có nhà nào 
không có sự chết đến viếng. Nhận ra răng cái chết đến với tất 
cả mọi người, cuối cùng bà ta chấp nhận số mệnh của con bà. 

Có ai không đau khổ? Có phải rằng chính đau khổ và ước 
vọng khắc phục nó đưa con người đến với Thiền và các truyền 
thống tâm linh khác? 

Mặc dù các môn đệ của thầy nghe thây lặp lại nhiều lần 
rằng một cái ngộ cạn chỉ là cái thoáng thây chân tánh của sự 
vật, tuy nhiên họ thấy khó chấp nhận điều này. Kinh nghiệm 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 722 


kiến tánh đầu tiên có thê so sánh với ánh sáng của một cây nến 
trong một cái động mênh mông ngầm dưới. đất, toàn thê bóng 
tối không còn thắng thế, nhưng sự sáng tỏ vẫn còn mong manh. 
Làm ngộ phát triển sâu cũng giống như càng lúc càng thắp 
thêm nhiều cây nến, nhờ đó chiếu sáng cái động từng ch tiết. 

Cảnh giới hiện tại của con không phải không giống cảnh 
ĐIớI của con mèo con vừa mới mở mắt trước thế giới; không 
còn chìm trong bóng tối nhưng chưa tự bảo vệ được. Tựa như 
con mèo con vẫn còn cần mẹ, con vẫn còn cần tiếp xúc với 
thầy. Nhưng ít nhất bây giờ con đã biết nhờ kinh nghiệm kiến 
tánh của con, ngộ không quét ai vào cực lạc vĩnh viễn và sự tu 
tập của con có thê không có ngộ nhận thông thường nảy. Nên 
thừa nhận răng ngộ, dù cho có khiêm tốn, đang giải phóng con 
trên bước đường căn bản. Con có nhớ ngày trước con, thật là e 
thẹn và rụt rè, bỗng nhiên con đến trước thây như một chiến sĩ. 
Quả thật có những loại ma cảnh cũng có thể phóng thích những 
kho năng lực không kim chế được, nhưng những gì xảy đến với 
con chẳng phải là ma cảnh. Con có nhớ con đã đáp các câu hỏi 
trắc nghiệm của thầy nhanh và chắc biết bao? Con nói răng 
trạng thái định lực cao độ đã kéo dài sáu tháng--một thời gian 
phi thường. Những øì con nói cho thấy rằng con đã có sự kiến 
tánh sâu hơn là con nhận thức, và nguyện vọng của con cũng 
sâu, vả chăng, vì con không thỏa mãn với cái đả thông tiên khởi 
này. 

Hãy khẳng quyết răng phía trước con đang có cái ngộ 
rộng và rõ ràng mà bây giờ con khó tưởng tượng được. Tuy 
nhiên, điều nảy con có thể tự mình làm được, nếu con luôn luôn 
can đảm và quyết tâm. Ở một vải khía cạnh, thư của con lảm 
thầy nhớ đến Yaeko trong quyên 8a 7z Thiển. Con có nhớ cô 
ta đã miêu tả niềm vui và sự kích động của cô ta như là một 
Otrạng thái điênỢ không? Sự giácngộ càng lúc càng sâu hơn 
mà cô ta tiếp tục kinh nghiệm là cái ngộ con cũng có thể đạt 
được. 

Nhiều dục vọng và hy vọng vẫn còn, như con nói, chỉ lả 
những ảo tưởng mà thôi. Ngày nào đó con sẽ nhận ra điều này. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 753 


Trong khi sự thực là một vị Phật giác ngộ tối thượng và viên 
mãn thì tự do tự tại với tất cả dục vọng, chúng ta những người 
kém hơn còn phải chiến đấu với dục vọng. Nhưng hãy nhớ răng 
có những dục vọng ở mức thấp và những dục vọng có giá trị. 
Dục vọng ấy biến chuyển đời sống vả cá tính con người, dục 
vọng ây làm thức tỉnh trọn vẹn để trợ giúp làm nhẹ bớt sự 
thông khổ của con người - đây là những dục vọng ở mức cao 
nhất. Các bậc tôn sư của thầy thường nói rằng cái phân biệt một 
vị bồ tát và một đức Phật là một vị bồ tát còn vướng mặc vảo 
dục vọng từ bi giải thoát tất cả chúng sanh khỏi đau khô. Mặt 
khác, một đức Phật không còn nghĩ đến giải thoát hay không 
giải thoát; ngài trợ giúp mọi chúng sinh một cách tự nhiên như 
ngài thở. 

Con nói rằng tình cảm vẫn bám lẫy con. Tại sao không 
bám? Con không cần xin lỗi vì chúng. Con không nghe thầy 
nói rằng trong lúc tọa thiền đều đặn hóa giải những khái niệm 
trừu tượng như hy vọng, tiếc nuối và kỳ vọng trên con đường 
nó đi, trong tu tập Thiên không có nỗ lực đẻ ép tình cảm chứ? 
Khi một Thiền sư khóc công khai tại đám tang người đệ tử ưu 
ái của sư, một ông tăng trẻ nhân cơ hội hỏi: “Con nghe nói hòa 
thượng đã vượt qua những cái ấy tôi, phải không?” Sư đáp: 

“Nếu ta không khóc khi người đệ tử gần gũi nhất của ta qua đời 
thì khi nào?” Tình cảm chân thành là đúng thực; hy vọng và 
dục vọng là đầu độc cái thực bằng lý tưởng. 

Những lời con phê bình vê bài thuyết pháp của thây ' Đầu 
sào tiến bước” cho thấy con đã hiểu lầm điểm trọng yếu. Về 
điểm người giác ngộ không có hy vọng, dục vọng hay tham 
vọng, ấy chắng phải là con người ông ta hoàn toàn thỏa mãn 
viới cuộc đời, dù xấu hay tốt. Thỏa mãn, bất mãn--suy nghĩ 
bằng các hạn từ này là tự đặt mình vào cái bàn kẹp lý trí. Chỉ 
thuận theo dòng nghiệp của Phật tánh và cuộc sống thì sẽ thuận 
với và thông qua con. Hãy quán xét sâu xa điều này. 

Người ngộ không chống cũng không phá những gì nằm 
phía trước mình. Mọi sự tùy thuộc vào hoàn cảnh và thời gian. 
Khi cần hành động thì ông hành động. Khi hành động của một 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 154 


người có tính cách quyết định, và có người đáp ứng mà không 
lưu lại gì, thì tựa hồ như người ấy không có hành động gì cả. 

Con nói, “Đôi khi cuộc sống này dường như vô tận. Dù 
cho con đã được tự do đối với thân con ở một mức nào đó, con 
không thể chịu đựng được với ý nghĩ mình trở nên giả.” Cuốc 
sông này đường như vô tận chỉ vì con đề ra một cứu cánh, một 
mục tiêu. Con phải tự giải tỏa mình ra khỏi sự ràng buộc của 
thời gian. Chính con là thời gian--thần con, tâm con và những 
sự vật chung quanh con. Hãy phóng mình vào dòng sông thời 
gian và bơi, đừng đứng trên bờ sông nhìn dòng nước chảy. Ý 
nghĩ trở nên già phát khởi từ thiên kiến yêu mình với thân. Con 
đã học được gì từ sự tu Thiền mà con nói bằng những hạn từ 
nhị nguyên “già” và “trẻ”? 

Nói theo ước lệ, tuôi thầy là sáu mươi lăm. Thây không 
nghĩ là mình già. Chỉ có kẻ nghĩ mình trẻ mới nói, “Ông ta là 
một ông giả,” và khi phán định như thế người ấy phải đứng tách 
rời tôi. Băng cách đó người ấy không bao giờ có thể biết được 
tuổi thật của trái tim tôi. Nhưng nếu chúng ta nồng ấm ôm 
nhau, ngay lúc hợp nhất vô tâm ấy đâu lả người giả, đâu là 
người trẻ? Còn ai nói, “Ông ta già, tôi trẻ.” 

Con viết rằng kinh nghiệm duy nhất ảnh hưởng con sâu 
xa như kiến tánh là kinh nghiệm tình dục đầu tiên của con. 
Phải, tình dục. Giác ngộ của Thiên đã được miêu tả như là sự 
sung sướng ngây ngất trong lúc giao hợp của vũ trụ. Song 
người ta chỉ có thể so sánh ngộ với sự sung sướng ngây ngất 
của thê xác trong lúc giao hợp theo nghĩa hẹp. Đề kinh nghiệm 
sự hợp nhất và niềm vui bay bồng với người mình yêu trong cái 
ôm tình dục là tâm hồn rung động, hắn vậy, nhưng nó vẫn còn 
giới hạn và giảm thiêu bởi một người đặc biệt. Mặt khác, tình 
yêu phô bác hay tình yêu vũ trụ lả sự tuôn tràn tự nhiên hướng 
về mọi vật, vĩ đại hay nhỏ bé, và được bôi tiếp nhiên liệu không 
phải bằng tình yêu tính dục mả băng ÿ thức trực tiếp về tính 
không thê phân chia của toàn bộ cuộc sông. Khi một người yêu 
theo kiểu nảy thì không có sự ràng buộc hay mong đợi một cái 
gì đó đáp lại. Tình yêu như biển cả đó người ta không thê nhận 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 755 


ra được bằng cách đứng tách rời, cô đơn với người mình yêu, 
mả bằng cách buông xả cái ta của mình và khi làm như vậy là 
ôm lẫy tất cả mọi cái ta. Trong sự tu tập của con ở điểm này thì 
kinh nghiệm tình dục đối với con rõ ràng có thể thực hơn là 
kiến tánh, bởi vì, kiến tánh tự bản chất không công hiến một cái 
gì để bám lây. Nó là cái Không” của ngộ bay lướt trên bề mặt 
của tất cả những nỗ lực cố neo nó xuống như một kinh nghiệm 
khác, dù là phi thường. Như con biết, ngộ không phải là một 
kinh nghiệm, không phải là một thứ gì xảy ra đứng đối lập với 
những cái khác. Kinh nghiệm tình dục, mặc dù thực theo nghĩa 
người ta cảm thấy nó một cách mãnh liệt, cũng qua nhanh như 
mọi kinh nghiệm khác. Khi gặp một người con cảm thấy hiểu 
và hấp dẫn nhau mạnh mẽ, thì rất dễ bị cơn sóng tình cảm theo 
sau lừa gạt, lẫn lộn nó với chỗ đến và là nhà của con. Nếu con 
dừng lại hưởng thú vui tình dục và nghệ thuật âm nhạc, thì sự 
tiễn tới giác ngộ viên mãn của con sẽ bị trở ngại, và cái tốt hơn 
can thiệp vào cái tốt nhất. 

Chính tâm phân biệt nuôi dưỡng ý niệm cặn bã như là 

“muốn biết ý nghĩa cuộc đời.” Nếu con thực sự thâm nhập cái 
gì con đang làm thì có chỗ cho sự suy tư về ý nghĩa của nó 
không? Huyền bí của cuộc đời sẽ được tiết lộ qua sông với nó, 
không phải qua suy tư về nó. 

Vui thay khi thấy con nhận ra tầm quan trọng của ngồi 
thiền sau khi đã thấy tánh và đang tiếp tục ngôi đều đặn. Vì như 
Thiền sư Đạo Nguyên nói, “Tu không có bắt đầu, ngộ không có 
chấm dứt; ngộ không có bắt đầu, tu không có chấm dứt.” 

Cho đến khi con có gì khác để hỏi, thì câu trả lời, như con 
nói, sẽ đến. 

Với một cái ôm, 
P.K. 


(Thiên: Đông Tây Hợp Lưu) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 726 


177. KHÔNG LÀ GÌ ? 


Có người hỏi lão sư Kapleau: 
- Chữ “Không” của Phật giáo có nghiã là gì? Tôi biết sách 
nói: Nó là cái trông không, sunyata, và là tất cả . Nhưng, 
“Sắc tức là không, không tức là sắc,” có nghiã là gì? 

Lão sư Kapleau đáp: 
-Giả sử anh là thợ kim hoàn muốn làm một tượng Phật 
nhỏ bằng bạc, khi bạc tan chảy, nó có khả năng tự hiện 
thành bất cứ vật gì--đó là không, tánh không. Khi anh đồ 
bạc đang chảy vào một cái khuôn và nó đông cứng lại--đó 
là sắc. Nhưng bây giờ hãy giả sử rằng, sau khi làm xong 
tượng Phật, anh không hài lòng và muốn làm một cái gì 
khác với kim loại đó. Vì vậy anh nung tan tượng Phật ra, 
bạc trở lại thành vô sắc. Trong yêu tính, không không 
khác với sắc. Đừng quên, tất cả những gì tôi vừa nói chỉ 
là một mẫu khái niệm, không phải vật thực. Vậy nói tôi 
nghe, làm sao anh bám vào không như là một sự kiện cụ 
thể ? Hãy đến đây chỉ tôi xem! 

Người hỏi đến gân lão sư: 
- Cách này [chụp vào hư không]! 

Lão sư: 
- Không, cách này! [chỉ]. 

Người hỏi: 
- Ủi cha! 

Lão sư: 
- Rốt ráo, không chỉ là sắc, phải không? 

(Thiên: Đông Tây Hợp Lưu) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 127 


178. ĐỌC VỀ NGỘ CŨNG NHƯ 
GÃI NGỨA NGOÀI GIÀY 


Có người hỏi lão sư Kapleau: 
- Có lẽ tôi đang chường cô ra [chịu nguy hiểm], nhưng dù 
sao tôi cũng phải hỏi điều này. Thường sau khi đọc về 
ngộ, dường như tôi hiểu rõ nó là cái gì, và nhiều lần nhất 
định tôi đã cảm thấy tính hợp nhất của toàn bộ cuộc sống. 
Nhưng giữa cách hiểu này với giác ngộ trong Thiền có gì 
khác nhau? 
Lão sư: 

- Đọc về ngộ cũng giống như đọc các món ăn trong lúc 
anh đang đói. Cái đó có no bụng anh không? Hiển nhiên 
là không. Chỉ khi nào anh nêm, nhai, nuốt món ăn và cảm 
thấy thỏa mãn, thì có thể so sánh với ngộ hay giác ngộ. 
Nhưng ngay cả khi thức ăn đã vào bụng nó cũng sẽ không 
nuôi dưỡng anh cho đến khi nó thực sự tiêu hóa và đồng 
hóa. Cũng vậy, cho đến khi nào anh phối hợp trọn vẹn 
vào đời sông hàng ngày những gì anh nhận thức được, thì 
cái hiểu của anh không có tác dụng gì--nó sẽ không biến 
đối đời anh. Giống như bước cuối cùng trong dinh dưỡng 
là thải bỏ, rốt cuộc người ta phải loại bỏ cho chính mình ý 
niệm, “Tôi giác ngộ.” Chỉ khi ãyanh mới có thê “bước đi 
thong dong giữa đất trời.” 

Bây giờ giả sử bàn chân anh bị ngứa. Nó cảm thấy 
thoải mái hơn khi anh gãi bàn chân trần hay khi anh gãi 
nó qua chiếc giày? 

Người hỏi: 
- Đương nhiên là khi gãi bản chân trần. 
Lão sư: 
- Đọc về ngộ cũng giống như gãi ngứa qua chiếc giày. 
(Thiên: Đông Tây Hợp Lưu) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 728 


179. ĐỌC HAY KHÔNG ĐỌC? 


Có người hỏi lão sư Kapleau: 

- Có hai điểm liên quan đến việc đọc làm tôi bối rối. Lão 
sư nói rằng muôn ngộ, người ta cần phải bỏ suy nghĩ bằng 
những hạn từ như ta và người, ngừng chơi đùa với khái 
niệm, và lão sư ám chỉ rằng nên bỏ đọc, vì nó nuôi dưỡng 
khái niệm và ý nghĩ tản mác. Tôi đã đọc và biết rằng thời 
xưa ở Trung quốc và Nhật bản có nhiều Thiền tăng học 
giả, hiển nhiên họ đã đọc rất nhiều. 

Điểm thứ nhì có tính cách cá nhân. Tôi đang học để 
trở thành một y sĩ chữa bệnh tâm thân, tôi không có 
quyền lựa chọn mà phải đọc rất nhiều, không chỉ trong 
lãnh vực riêng của tôi mà cả những lãnh vực liên hệ. 

Lão sư: 
- Anh phải đọc “những lãnh vực liên hệ” gì? 

Người hỏi: 
- Chăng hạn, muốn hiểu các vẫn đề của những người ở 
các nước khác, nếu quen với cách họ diễn đạt hay suy 
nghĩ sẽ giúp ích. Việc đó liên hệ đến đọc. Nhưng nếu đọc 
có hại cho việc tọa thiền của tôi và tôi bỏ đọc tất cả các 
thứ, kế cả các nhật báo kỹ thuật, làm sao tôi phát triển và 
có thê giúp đỡ bệnh nhân tốt hơn? 

Lão sư: 
- Những gì tôi muốn nói là phải bỏ cái đọc không phân 
biệt, không phải toàn bộ việc đọc. Những sinh viên như 
anh và các nhà chuyên môn cần đọc và nghiên cứu; nên 
xem những hoạt động này như là một phần của tọa thiền. 
Ngồi đều đặn, băng cách tăng thêm sức mạnh chú tâm, 
làm tâm vả tình cảm yên tĩnh, sẽ khiến cho anh có thê 
nghiên cứu tốt hơn cũng như giữ lại được những gì anh đã 
học. Nhiều thành viên của Trung tâm chúng tôi là sinh 
viên, giáo sư và những nhà chuyên môn. 

Người hỏi: 
- Lão sư định nghĩa đọc không phân biệt như thế nào? 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 729 


Lão sư: 

- Đọc không phân biệt là đọc không điều độ các báo, tạp 
chí, tiểu thuyết và những vấn đề không thiết yếu hay 
không liên hệ gì với việc làm hay nghiên cứu của anh. 
Hãy chú ý chữ “không điều độ.” Anh đã từng nhìn những 
người ở trạm xe buýt, ở phi trường hay trên máy bay 
chưa? Rất thường khi, nếu là họ một mình ở đó, ngay khi 
họ vừa ngôi xuống là có báo, tạp chí hay sách đến liên. 
Rất ít người có thê thiền định hay chỉ ngôi im lặng. Đọc 
tiêu thụ năng lực, trong khi tọa thiền bảo tồn và qui tụ nó. 
Nếu trong khi tọa thiền anh có thể đặt trọng tâm của anh ở 
chỗ ngay dưới rỗn độ một bàn tay [đan điền], là anh thiết 
lập được cái giếng năng lực ở đó, nó sẽ nuôi dưỡng toàn 
thể con người anh. Anh có thê so sánh quá trình này với 
quá trình của một cái máy phát điện tiếp điện năng cho 
một cục pIn. 

Thây tôi thường bảo các môn sinh rằng cảng ít đọc 
sách về triết học hay về Thiền họ càng ngộ nhanh hơn. 
Tại sao như vậy? Bởi vì ông biết rằng cái đọc này đặc biệt 
làm tâm bề tắt vì những khái niệm và quan niệm dính 
chặt. Lão sư Nguyên Điền (Harada), là một cựu giáo sư 
đại học, có lần nói rằng kính nghiệm ngộ độc nhất của Tổ 
sư thứ sáu [Huệ Năng] khi nghe một ông tăng hành cước 
tụng kinh Kim Cang có thê cho là Tổ không biết chữ - 
nghĩa là sự thực tâm của Tổ không có những suy lý giải 
đãi do đọc và nghiên cứu nuôi dưỡng. 

Sa di trong các Thiên viện được khuyến khích chỉ 
đọc hành trạng của các sư và tô, họ cũng nhớ thuộc lòng 
một số kinh, mục đích lả để tụng. Khi có sự thân cận với 
một bậc thây họ có thê trực tiếp nghe đạo lý từ vị thầy ấy, 
họ không cân đọc những trang sách ¡n vô sinh khí. Thiền 
nhấn mạnh, “Nghe Đạo, tin vả tu.” Nghe Đạo, vì Đạo 
được một người đã kinh nghiệm nó nói ra, nó âm ba một 
năng lực mà ngôn ngữ viết dù hùng biện nhất cũng không 
sánh được. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 760 


Hãy cảnh giác sự đọc quá độ bất cứ loại nảo, giống 
như những liều thuốc quá độ, làm tâm nặng gánh và thui 
chột khả năng suy nghĩ sáng tạo của nó. Đọc không phân 
biệt cũng có thể nuôi dưỡng lòng tham những sự kiện vô 
ích và tâm kiêu hãnh vì sở hữu chúng, những phẩm chất 
không dẫn đến tiễn bộ tâm linh. Trí tuệ chơn chánh, cuối 
cùng, bao gồm khả năng đọc những kinh sách không văn 
tự. Triết gia Đức Nietzshe viết răng khi mắt ông trở nên tệ 
quá đến nỗi ông không thê đọc được nữa, cuối cùng ông 
bắt đầu đọc chính mình. 

Đọc và tọa thiền không bồ túc cho nhau. Kéo dải sự 
đọc, nhất là các sự kiện và lý thuyết lảm óc mệt và thân 
suy nhược, làm tê liệt lòng ham muốn tọa thiền. Mặt 
khác, sau khi tọa thiền, tâm sẽ cảm thây sạch sẽ và minh 
mẫn đến độ anh không muốn nó bị che mờ bởi đọc bất cứ 
Cái ØÌ. 

Người thứ hai hỏi: 
- Nhưng tôi nghĩ rằng đọc lời các sư nói sẽ hứng khởi và 
đọc đạo lý Phật giáo cũng bồ ích. 

Lão sư: 
- Nếu anh làm việc gần gũi với một bậc thầy, anh có thể 
từ chính sự thiền tọa mà suy ra đạo lý. Tâm càng tự do 
với các sự kiện và lý thuyết, 
nó càng thanh tịnh đón nhận lời dạy và càng tiễn bộ 
nhanh hơn. Tuy nhiên sau khi ngộ, đọc kinh và lời các sư 
nói có thể rất hữu ích. Những gì vừa nói áp dụng cho 
những người gần gũi với một vị đạo sư. Nếu không có 
đạo sư kế bên, thì tốt nhất là đọc những gì tăng thêm sức 
mạnh cho niềm tin và xác tín. Đừng rơi vảo thói quen đọc 
mọi sách mới viết về Thiền hay Yoga, hoặc bất cứ truyền 
thống nào anh thích thú. Dù có thầy hay không, anh cũng 
cần khám phá cái nệm ngôi thiền và biết làm cách nảo tự 
mình giữ kỷ luật. Một khi anh tin quyết rằng cần kỷ luật 
tinh thần vả tu luyện, hãy tìm một vị thầy và bước lên 
đường Đạo. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 767 


Người thứ ba hỏi: 
- Khi muốn sông cuộc đời đạo hạnh, loại sách nào đọc tốt 

nhất? 

Lão sư: 
- Nhà bình luận Emerson nói, “Cuốn sách đó hay, nó đưa 
tôi vào tâm thái làm việc.” Nếu anh muốn nhận ra Chân 
tánh mình--không phải chỉ suy lý về nó--thì cuỗn sách đó 
hay, nó có chiếc vòng chân lý sâu khám phá qua kinh 
nghiệm cá nhân. Cuốn sách hay kích động trái tim, đốt 
lửa trí tưởng tượng và đưa đến quyết tâm không để bất cứ 
cái gì cản trở trên đường đến giác ngộ viên mãn. Tóm lại, 
nó phải lôi anh ra khỏi chế êm, đặt anh lên cái nệm ngồi 
thiền. 

Người thứ tư hỏi: 
- Lão sư có sách gì đặc biệt giới thiệu? 

Lão sư: 
Tôi có bảng liệt kê những cuốn sách mà chính tôi tìm thấy 
hứng khởi và sự chỉ dạy'. Một vài nhan đề đã bị bỏ vì 
sách không còn in nữa. Đừng nghĩ răng anh cần phải đọc 
một trong những sách giới thiệu này, hay bất cứ cuốn nào 
trong những quyền đó. Ngay cả những cuốn anh đọc, tùy 
theo nguyện vọng vả mức phát triển tâm linh, một vài 
cuốn chỉ nếm ở đầu lưỡi cũng đủ, những cuốn khác chỉ 
cần trệu trạo, một vài cuỗn phải nhấm sâu và nuốt lây một 
cách thích thú như một người đã nhiêu ngảy không ăn. 
Mỗi cuỗn trong những sách này, hãy để tôi nhấn mạnh, 
mang một nhãn hiệu, “Cảnh cáo: Có thể tạo thành thói 
quen. Nguy hiểm khi uống quá liều lượng.” 

(Thiên: Đông Tây Hợp Lưu) 





: Bảng liệt kê các sách đại loại như: Tự Truyện của Tì hiển sw Hư Vân, Đại thừa Khởi Tín 
luận của Mã Minh Đại sư, Bích Nham Lục của Thiên sư Viên Noộ, Ti hiển Luận cuả Suzuki, 
Vô Môn Quan cuả Thiên sư Huệ khai, Lâm TẾ Lục của Thiên sư Nghĩa Huyền, v.v..— đây 
chỉ sơ lược. Muốn đây đủ xin đọc: “Zen, Merging oƒ East and Wes”t ,pp.277-88. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 762 


180. NÊU TÔI NÓI THIÊN, ĐÂY 
CHẲNG PHẢI THIÊN TÔI NÓI 


[Xuất hiện trước một nhóm các nhà tâm phân học.] 
Giám đóc viện [sau vài lời giới thiệu]: 
- Bây giờ, lão sư Kapleau sẽ nói với chúng ta Thiền là gì. 
[Hai môn sinh tháp tùng lão sư đặt hai tắm nệm với bồ 
đoàn trên sàn nhà. Lão sư tự ngôi lên một cái. Một môn 
sinh lễ bái trước lão sư rồi ngôi trên bồ đoàn kia cách lão 
sư độ một thước.] 
Môn sinh hỏi: 
- Thiên là gì? 
[Lão sư lây ra một trái chuối chín, lột vỏ và bắt đầu ăn.] 
Môn sinh lại hỏi: 
- Chỉ có thế thôi ä? Lão sư không thê chỉ con thêm cái gì 
khác sao? 
Lão sư bảo: 
- Làm ơn xích lại gần hơn. 
[Môn sinh xích lại gần hơn. Lão sư bảo, “Hãy cắn một 
miếng.” Môn sinh ăn hết trái chuối, lễ bái rồi lui ra.] 
Môn sinh thứ hai [nói với khán thính giả]: 
- Quí vị có hiểu không? 
[Không aI trả lời. | 
Quí vị vừa chứng kiến một cuộc biểu diễn Thiền ở mức 
đầu tiên. Có vị nào hỏi gì không? 
[Im lặng một lúc lâu] 
Có người hỏi: 
- Thưa lão sư, tôi không thỏa mãn với sự biểu diễn của 
ngải. Lão sư đã cho chúng tôi thấy một điều mà tôi không 
chắc rằng tôi hiểu. Hiến nhiên, lão sư có thê nói cho 
chúng tôi biết Thiền là gì. 
Lão sư: 
- Có rôi: “Cá lội trên không, chim bay dưới biến.” 
Người hỏi: 
- Tôi hiểu cái ấy khá hơn. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 763 


[Cười] 
Người thứ hai hỏi: 
- Có câu nảo chi tiết hơn không? 
Lão sư: 
- Nếu tôi nói Thiền, ây chắng phải Thiền tôi nói. 
(Thiên: Đông Tây Hợp Lưu) 


181. TẠI SAO CÁC THIÊN SƯ TRẢ LỜI 
BĂNG GIỌNG KHÓ ƯA? 


Có người hỏi lão sư Kapleau: 

- Tại sao các Thiền sư không buôn giải thích cho người 

hỏi những vấn đề cho thấy thực sự làm phiền họ? Thay 

vào đó các sư trả lời bằng giọng khinh xuất hay gắt gỏng 
khó ưa? 

Lão sư: 
- Nếu anh đang đói mà tôi chỉ cho anh tờ thực đơn, anh có 
thỏa mãn không? 

Người hỏi: 
- Dĩ nhiên là không. Sao lão sư hỏi vậy? 

Lão sư: 

- Mọi giải thích dù chỉ tiết và vi tế đến đâu đều là nhìn từ 
một khía cạnh nhỏ mà ở đó có những chiêu hướng vô hạn. Đó tôi lại 
thêm cho anh một cái đầu vào cái đầu anh đã có sẵn. 

Người hỏi: 
- Thấy chưa, đấy đúng lả những gì tôi muốn nói lả khó 
ưa. 
Lão sư: 
- Chắc là anh đang đùa. 
Người hỏi: 
- Không, tôi nghiêm chỉnh mà. 
Lão sư: 

- Có lần một đệ tử hỏi thây, “Phật là gì?” Sư đáp, “Ông là 

ai?" Anh cho đó là câu trả lời khó ưa? 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 764 


Người hỏi: 
- Hắn tồi. 
Lão sư: 
- Giả sử tôi bảo anh rằng người đệ tử đã ngộ trong vấn 


đáp này. Anh vẫn còn tìm thấy lỗi nơi câu trả lời? 


Người hỏi: 
- Phải. Không những chỉ lời nói mà còn cả giọng điệu của 
lão sư nữa--tôi cho là nó phản ảnh giọng điệu của Thiền 
sư--khiến nó thành câu trả lời khó ưa. Thiền sư có thể 
diễn đạt ý của ông ta bằng cách khác dễ thương hơn nếu 
ông ta muốn tỏ ra lịch sự. 

Lão sư [vung tay lên cười]: 
- Thiền chăng phải cho anh, anh bạn ơi! 

(Thiên: Đông Tây Hợp Lưu) 


182. CÁI GÌ THỰC SỰ CÓ 


Có người hỏi lão sư Kapleau: 
- Nếu tôi không hiểu lầm, tôi nghĩ lão sư đã dẫn lời Phật 
khi nói rằng không có gì hiện hữu. 

Lão sư: 
- Anh không năm được trọn vẹn. Tôi đã dẫn lời Phật khi 
nói răng sự vật chăng phải có cũng chắng phải không. Đó 
hoàn toàn khác với điều anh vừa nói. 

Người hỏi: 
- Được rồi, tôi chịu sửa sai. Nhưng nếu sự vật chẳng phải 
có cũng chắng phải không, vậy cái gì là thực, cái gì thực 
sự có? 

Lão sư: 
- Xin hãy bước lên đây. 
[Người hỏi bước lên sản. Lão sư nghiêng qua thì thầm 
vào tai anh ta . Cả hai cười và bắt tay nhau] 
Chỉ cái đó là thực sự có. 

(Thiên: Đông Tây Hợp Lưu) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 765 


183. THÊ NÀO LÀ PHẬT TÂM? 


Một hôm, có ông tăng hỏi Thiên sư Đạo Hạnh (tịch năm 
1115): 
- ĐI, đứng, nằm, ngồi đều là Phật tâm, thế nảo là Phật 
tâm? 
Sư nói kệ đáp: 
Có thì có tự mảy may, 
Không thì đến cả thế gian này cũng không. 
Vĩ như bóng nguyệt lòng sông, 
Ai hay không có, có không là gì. 


Sư lại tiếp: 
Nhật nguyệt tự đâu non, 
Người người tự mất châu. 
Kẻ giàu sẵn ngựa mạnh, 
Bộ hành chẳng ngồi xe . 
(Thiên Sư việt Nam) 


184. KHÔNG CÓ THIÊN SƯ 


Có người hỏi lão sư Kapleau: 
- Câu hỏi này không có ý thô lỗ, nhưng lão sư có thể cho 
chúng tôi biết một vị sư hay Thiền sư có những phẩm 
chất như thể nào? 

Lão sư: 
- Tôi không phải là Thiền sư, càng chăng phải là một vị 
sư, nên tôi không biết. 

Người hỏi: 
- Nếu chăng phải dạy thì lão sư đang làm gì bây giờ? 

Lão sư: 
- Thực ra người ta có thê dạy gì cho ai không? Nghĩ như 
vậy có thê xem là lừa gạt đó. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 766 


Người hỏi: 
- Lão sư đang làm việc ấy có vẻ hay lắm. 
Lão sư: 
- Trong sách Vô Môn Quan có câu kệ nói rằng: 
Chưa bước chân đi đã đến rồi, 
Môi chưa hé động mà lời đã xong. 
Hiểu không? 
Người hỏi: 
- Không. Câu đó có nghĩa là gì? 
Lão sư: 
- Nếu không có gì ở bên ngoài ta, có chỗ nào để đi, có gì 
để hiểu? 
Người hỏi: 
- Nhưng không phải lão sư dạy các đệ tử của mình tại 
trung tâm ở Rochester sao ? 
Lão sư: 
- Tôi chỉ chia xẻ những gì tôi nghiêm túc làm cho chính 
mình. 
Người hỏi: 
- Còn các vỊ thầy của lão sư thì sao? Trong cuỗn Öa Trụ 
Thiên, lão sư nói răng lão sư coi ba Thiên sư là ba vị thầy 
của mình. Họ không dạy gì cho lão sư sao? Lão sư đã ở 
lại với họ, tôi nghĩ là mười ba năm. Lão sư ắt phải cảm 
thấy mình học được cái gì đó mới ở lâu như vậy. 
Lão sư: 
- Nếu tôi có học được điều gì nơi họ thì đó chính là 
không có gì để học. Như vậy tôi đâu có học, tôi không 
học. Tôi chăng được, tôi đã mất--một lô những hỗn loạn 
tâm trí, những quan niệm hư ngụy. 
Người hỏi: 
- Tôi vẫn không hiểu tại sao lão sư bảo mình chẳng phải 
là thầy. 
Lão sư: 
- Câu chuyện sau đây có thê giúp anh hiểu. Một Thiền sư 
danh tiếng có lần nói với các đệ tử, “Tất cả các ông toàn 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 167 


là lũ ăn hèm; nếu cứ đi quanh quân như thế này, bao giờ 
mới đến đó? Các ông không biết cả nước Tàu này chăng 
có Thiền sư?” 
Một ông tăng hỏi, “Sao hòa thượng nói chăng có 
Thiền sư trong khi có cả ngàn tăng nhân ở vô số chùa?” 
“Tôi chẳng nói không có Thiền, chỉ là không có sư.” 
Người hỏi: 
- Đó có phải là một công án? 
Lão sư: 
- Phải, của anh đó! 
(Thiên: Đông Tây Hợp Lưu) 


185. THIÊN ĐỊNH SIÊU VIỆT: 
AI SIÊU VIỆT CÁI GÌ? 


Có người hỏi lão sư Kapleau: 
- Lão sư nghĩ thế nào về Thiền Định Siêu Việt 
[Transcendental Meditation |? 

Lão sư: 
- Anh có tập Thiền Định Siêu Việt không? 

Người hỏi: 
- Tôi quan tâm đến nó. 

Lão sư: 
- Cho đến giờ, nó như thế là được--duy có điều nó chắng 
đi được xa lăm. 

Người hỏi: 
- Có thê đi đến ngộ bằng Thiền Định Siêu Việt không? 
[Lão sư mỉm cười| 

Người thứ hai nói: 
- Tôi đọc trong tạp chí Khoa học [Sclence, January 1976] 
nói rằng một nhóm các nhà tâm lý học của viện Đại học 
Washington ở Seattle đã làm thí ngiệm với năm thiền giả, 
bốn trong số năm người đó là những người dạy Thiển 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 768 


Định Siêu Việt, và họ thây rằng trong khoảng nửa thời 
gian thiên định các thiền giả đều ngủ cả, chăng phải thiền 
định. 

Người thứ ba [hướng về người thư nhỉ] : 
- Một thí nghiệm đơn độc có thể kết luận được sao? 
Những thí nghiệm khác cho thấy giá trị của Thiên Định 
Siêu Việt. Dù sao anh ngủ gục trong lúc thiền định là vì 
cơ thê anh cần ngủ. 

Lão sư: 
- Điều đó hoàn toản đúng. Nhưng tại sao nó cần ngủ? 

Người thứ ba: 
- Bởi vì mệt mỏi. 

Lão sư: 
- Tại sao anh trở nên mệt mỏi và buồn ngủ? Thường là vì 
mắt nhắm và không ngồi trong tư thế ổn định, thăng 
đứng, không thở đúng cách, không sử dụng tâm đúng. 
Ngồi đúng cách, thiên định làm ta tươi trẻ lại, không làm 
ta kiệt sức. Tâm trở nên bén như dao cạo, với cảm giác 
trực thức cao độ. Thân nặng nề, mềm nhão làm tâm đù 
đờ, buồn ngủ. Nói tôi nghe, anh đã thực hành Thiền Định 
Siêu Việt bao lâu rồi? 

Người thứ ba: 
- Khoảng một năm. 

Lão sư: 
- Vậy thì anh có thể trả lời câu hỏi này: Trong Thiền Định 
Siêu Việt, ai siêu việt cái gì? 
[Không trả lời] 

(Thiên: Đông Tây Hợp Lưu) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 769 


186. MÁY ĐIEU KHIEN TÂM SINH LÝ: 
THIÊN ĐIỆN TỬ ? 


Có người hỏi lão sư Kapleau: 

- Lão sư có biết loại máy điều khiến tâm sinh lý 
không [Blofeedback machines[? Tôi nghe người ta gọi nó 
là “Thiền điện tử.” Loại máy ấy tác dụng như thế nào? 

Lão sư: 
- Khái niệm về máy điều khiến tâm sinh lý, theo những 
người bảo trợ nó, là dạy người ta ý thức về các kiểu sóng 
não của mình bằng cách quan sát chúng trên sơ đồ hoặc 
nghe chúng được chuyền dịch thành âm thanh, băng cách 
này, biết làm sao phát ra các nhịp sóng alpha theo ý 
muốn, được bảo lả có tính chất thư thái và an tĩnh. Nhưng 
các làn sóng alpha có gì đặc biệt? Chúng ta biết răng các 
làn sóng alpha sản sinh trong bất cứ hoản cảnh thông 
thường nào: nghe nhạc gợi cảm hoặc bất cứ sinh hoạt nào 
khác bám lẫy anh. Nhưng Thiền còn hơn sự sản sinh ra 
các làn sóng alpha nhiều. Nếu anh trở nên nghiêm chỉnh 
dẫn thân vào Thiên, anh sẽ kinh nghiệm một sự chuyển 
hóa và thanh tây toàn triệt toàn bộ con người anh. 

Người hỏi: 
- Trong giờ giải lao tôi có nói chuyện với một môn sinh 
của lão sư về máy điều khiên tâm sinh lý. Anh ấy nói lão 
sư đã có kinh nghiệm lý thú với loại máy này. Lão sư có 
vui lòng cho chúng nghe không? 

Lão sư [ngần ngừ]: 
- Chuyện xảy ra khá lâu rồi. 

Người hỏi: 
- Chúng tôi không thể nghe được sao? 

Lão sư: 
- Được tôi, chuyện ây xảy ra tại một hội nghị quốc gia 
của Hội Tâm Lý Học Nhân Đạo ở Florida, tôi được mời 
tô chức một cuộc hội thảo về Thiền. Một trong những 
môn sinh của tôi, một nhà tâm lý bệnh học, nói rằng anh 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 770 


ta có người bạn thân là một kỹ sư rất thích tôi trắc nghiệm 
chiếc máy điều khiên tâm sinh lý do anh bạn thiết kế vừa 
mới đưa ra thị trường. Vì thế chúng tôi đến một căn 
phòng riêng, ở đó đã có khoản mười hay mười lăm người 
đang chờ xem trắc nghiệm. Thiết bị nhỏ cỡ vừa bản tay và 
bán, tôi nghĩ chừng hai trăm đô la. 

Họ đeo chiếc đai da, có găn những điện cực, quanh 
đầu tôi và gắn vào người tôi. Rồi họ đeo thêm ống nghe 
vào tai tôi. Tôi liên nghe tiếng, “bíp, bíp,” ban đầu thình 
linh, sau đó thấp đều. Tôi đi vào một trạng giống như 
nhập định, rồi kế đó tôi nghe giọng cảm thán, “Tại sao, 
ông ta đã ra khỏi máy! Trước đây chưa bao giờ xảy ra 
như vậy.” Sau khi tháo gỡ tôi ra, anh kỹ sư và những 
người phụ tá tỏ vẻ buồn bã, nói: “Hãy trở lại với bản vẽ 
vậy!" 

Tôi do dự kế chuyện này bởi vì nghe có vẻ khoa 
trương, nhưng những gì xảy ra với tôi chẳng có gì phi 
thường--nó có thê xảy ra với bất cứ một hành giả thiền 
định nào có kinh nghiệm, và thực tế đã xảy Với một người 
khác đã trắc nghiệm tôi. 

Người hỏi: 
- Lão sư có cảm thấy thư thái không? 

Lão sư: 
- Hắn rồi, nhưng sau khi ngồi hai vải ba chục phút, ai 
chẳng cảm thấy như vậy? Với tọa thiền anh có thể đạt 
được thư thái và còn hơn xa nữa--mà chăng phải tốn hai 
trăm đô la cho cái máy đồ chơi. Đỗ chơi dành cho con nít 
chẳng phải cho người lớn! 

Người thứ hai nói: 
- Tôi đọc ở đâu đó nói răng sự phản xạ làn sóng não chỉ 
trong vài tuân hay một tháng sẽ mang lại kết quả tương 
tương đòi hỏi nhiêu năm nỗ lực trong Thiên. 

Lão sư [cười]: 
- Chắc là anh đùa chứ gì! Quả quyết răng sự thức tỉnh 
tâm linh và chuyển hóa nhân cách tất cả được hoản tất -- 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 7177 


nói văn tăt--một cách đơn giản lả chỉ cần mang cái máy 
ấy vào thì thật là ngây thơ đến buồn cười. Dù cho mang 
vào một lúc có thể làm cho người ta dễ đi vào thư thái, 
cũng khó mà đem lại được yên tĩnh sâu xa hay an tâm lâu 
dài; nó không trả lời được những vấn đề nền tảng của tồn 
sinh; nó không chuyển hóa được cuộc sống CO" người; sự 
giác ngộ trong Thiền làm được tất cả. 

Cùng một cách thức ấy, một nhà tâm lý học đã 
chứng minh một cái máy điều khiến tâm sinh lý cỡ lớn 
chủ ý dùng cho những bệnh nhân được điều trị ở bệnh 
viện hoặc bệnh năm liệt giường, giúp giảm huyết áp cao 
hoặc các chứng bệnh khác. Dường như đó là cách dùng 
có giá trị của máy điêu khiến tâm sinh lý. 

Có người gửi cho tôi một bài báo viết về các loại 
máy điều khiển tâm sinh lý dẫn lời bác sĩ Frederick 
Gibbs, thuộc viện Đại học Y khoa IllinoIs, nói rằng cái 
“cao” của máy điều khiến tâm sinh lý bằng sóng alpha là 
sự “thủ dâm trí não”--thực là một diễn đạt thích đáng. 
Một người đều đặn mang cái máy để được thư thái sẽ mất 
khả năng hành động băng các nguồn năng lực sâu nhất 
của mình và thay vì làm chủ cái máy lại trở thành tên nô 
lệ của nó. Đây không phải lả Thiền. Thiền phát triển sư tự 
do, không phải phát triển sự tuỳ thuộc thần kinh loạn. 

(Thiên: Đông Tây Hợp Lưu) 


187. TÔI CÓ THẺ VỪA TU THIÊN 
VỪA LÀ MỘT TÍN ĐỎ DO THÁI GIÁO 
HAY KY-TÔ GIÁO TỐT KHÔNG? 


Có người hỏi lão sư kapkeau: 
- Tôi là một tín đỗ Do thái giáo và tôi hãnh diện điều đó. 
Tôi có thê vừa tu Thiền vừa là tín đồ Do thái giáo tốt 
không? 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 172 


Lão sư: 
- Trước khi làm tín đồ Do Thái giáo, anh là gì? 

Người hỏi: 
- Tôi không biết. 

Lão sư: 
- Hãy tìm xem! Rồi anh sẽ thấy cái tính Do Thái trong 
tâm trí anh không còn cao tột nữa . 

Người hỏi: 
- Tìm bằng cách nào? 

Lão sư: 
- Hãy tự hỏi ngày đêm với khát vọng muốn biết vả tin 
quyết răng mình có thể biết. Hãy học sống theo cách con 
cá bơi, con chim bay - không biết có ta. Hãy tỉnh táo và 
nhạy bén. Cái gì tay phải tìm được thì tay trái cũng dự 
vào. Tránh những phán quyết không cần thiết. Hãy khiêm 
tốn và không võ đoán; chỉ đưa ý kiến khi nảo có người 
hỏi. Hãy quên điều tốt mình làm và sám hối điều xấu. 
Phải luôn luôn liên hệ kết quả với nguyên nhân gây ra nó. 

Người hỏi: 
- Là một tín đồ Do Thái, tôi thê làm tất cả những điều ấy 
không? 

Lão sư: 
-Nếu anh làm được thì tốt. Nếu không... 

Có người khác hỏi: 
- Tôi có thê vừa tu Thiền vừa là một tín đồ Ky-tô giáo tốt 
không? 

Lão sư: 
- Nếu chỉ tu Thiền thì anh có thể, còn nếu tu Thiền Phật 
giáo thì không. 
Người hỏi: 
- Tại sao không? 

Lão sư: 
- Tu Thiền Phật giáo có nghĩa là vượt qua cái ta của anh, 
vượt qua cái ta có nghĩa là quên cái ta. Khi điều đó xảy ra, 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 77? 


anh chăng phải là tín đồ Ky-tô giáo tốt cũng chăng một 
Phật tử Thiền tốt. 
Người hỏi: 
- Vậy tôi là cái gì? 
Lão sư: 
- Phải, vậy anh là cái gì? 
(Thiên: Đông Tây Hợp Lưu) 


188. THÊ NÀO LÀ NGỘ? 


Có người hỏi lão sư Kapleau: 
- Ngộ là gì? 
Lão sư: 
- Khi có người hỏi một Thiền sư, “Thế nào Phật pháp?” 
Sư đáp, “Tôi không hiểu Phật pháp.” Còn tôi, tôi không 
hiểu ngộ. 
Người hỏi: 
- Nếu lão sư không hiểu, ai hiểu? 
Lão sư: 
-Sao anh không hỏi người nảo nói, “Tôi ngộ rồi?” 
(Thiên: Đông Tây Hợp Lưu) 


189. LÃO SƯ ĐÃ NGỘ CHƯA? 


Có người hỏi lão sư Kapleau: 

- Lão sư đã ngộ chưa? 
Lão sư: 

- Nếu tôi nói, “Tôi ngộ rồi,” trong các anh có người biết sẽ 
buồn nôn mà bỏ đi. Nếu tôi nói, “Tôi chưa ngộ,” trong các anh 
có người hiểu lầm sẽ thất vọng bỏ đi. 

Vậy... 
(Thiên: Đông Tây Hợp Lưu) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 774 


190. NGỘ GIÔNG CÁI GÌ? 


Vào thời nhà Nguyễn, Đăng Long Hầu biên thơ sai người 
đem tới hòa thượng Thạch Liêm ở chùa Thiên Mụ (Huế), hỏi: 
“Thiền đạo là giống gì? Giác ngộ là lý làm sao?” 

Sau đây là đoạn trích từ bức thư sư viết trả lời: 

Đến như nói một chữ “ngộ” (biết, giác ngộ). Ví dụ: Như 
người kia có việc sinh tử tương quan đến người khác, hẹn nhau 
đến chỗ nào đó, thương lượng, mới có thể ôn thỏa được. Đương 
lúc mới mờ mờ sáng, ngủ dậy rửa mặt chải đầu, lấy bít tất 
mang vào, trong lúc bối rỗi cấp bách, mang bít tất vào một chân 
rồi, còn một chiếc nữa chưa thấy; bèn tìm khắp trong tủ Tương, 
lục soát hết các gian buồng, dưới giường trên vách, không chỗ 
nào không tìm, tìm đâu cũng chăng thấy: tức quá ngôi lại suy 
nghĩ. Nghĩ mãi nghĩ hoài, moi óc nghĩ đến chỗ sâu sắc, vân 
nghĩ chắng ra. Bỗng cúi đầu ngó xuống, thấy hai chiếc tất mang 
vào một chân! Bèn lột ra mang qua chân khác và vô cùng 
khoan khoái. Mới biết chiếc tất ngay ở chân mỉnh, biết (ngộ) 
thì cũng dễ dàng như thế. Cho nên người ta bảo rằng: 

Giày sắt bước mòn tìm chẳng thấy, 
Tìm ra chẳng phí chút công phu . 
(Thiên Sư Việt Nam) 


191. THÊ NÀO LÀ NGÃ MẠN? 


Tế tướng Quách Tử Nghi đời nhà Đường là một chính 
khách lỗi lạc cũng là một vị tướng tài ba. Sự thành công của 
ông trên cả hai phương diện chính trị và quân sự khiến cho ông 
được cả nước ngưỡng mộ như một anh hùng thời đại. Nhưng 
danh vọng, quyên lực, giàu sang và thành công đã không xao 
lãng được lòng ưa thích và sùng mộ của vị tế tướng đối với 
Phật pháp. Tự coi mình như là một Phật tử bình dị, khiêm tốn 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 172 


và nhiệt thành, ông thường viếng vị Thiền sư ưu ái của mình để 
tham học. 

Ông và VỊ Thiền sư dường như rất hợp nhau. Sự kiện ô ông 
giữ chức tế tướng và địa vị xã hội cao thời xưa ở Trung quôc, 
dường như không có ảnh hưởng gì đến sự kết giao của họ. Hiển 
nhiên không có dấu vết lễ phép đáng kế nảo vê phía Thiền sư 
hay sự trịch thượng rởm nảo vê phân quan tê tướng hiện diện 
trong mối quan hệ của họ, đường như đây là một quan hệ thuần 
túy trong đạo giữa một bậc tôn sư và một đệ tử thuần thành. 

Tuy nhiên, một hôm Quách Tử Nghi đến viếng Thiền sư 
như thường lệ vả hỏi một câu như vây: “Bạch hòa thượng, Phật 
giáo giải thích ngã mạn như thế nào?” Thiền sư mặt bỗng biến 
xanh, bằng một phong thái đầy cao ngạo và khinh khi, nói với 
quan tế tướng: “Này thăng ngu, ngươi nói cái gì?” Sự khinh thị 
thách thức này đã xúc phạm đau đớn phạm tình cảm của vị tẾ 
tướng đến độ mặt ông ta bắt đầu tỏ vẻ giận dữ. Lúc ấy Thiền sư 
mỉm cười, nói: “Thưa ngài, đấy chính là ngã mạn.” 

(Thiên Đạo Tu Tập) 


192. TÁM GIÓ THÔI CHẲNG ĐỘNG 


Tô Đông Pha, thi hào lừng danh thời nhà Tống, là một 
Phật tử nhiệt thành. Ông có người bạn rất thân tên là Phật Ấn, 
là một Thiền sư sáng ngời trí tuệ. 

Chùa của Phật Ấn ở bờ phía tây sông Dương tử, còn nhà 
của Tô Đông Pha thì ở bờ phía đông. Một hôm Tô Đông Pha 
đến thăm Phật Ấn, thấy sư đi văng, bèn ngôi ở thư phòng đợi 
Phật Ấn về. Ngôi lâu chán nản, cuôi cùng, ông nghuệch ngoạc 
lên một tờ giấy tìm được trên bàn. Những chữ sau chót viết như 
vây: “Tô Đông Pha, người Phật tử vĩ đại, dù có tám gió thế gian 
hợp lại cũng không làm động được.” Sau khi chờ thêm một 
chặp nữa, Tô Đông Pha thắm mệt ra về. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 176 


Khi Phật Ấn trở về, thấy chữ của Tô Đông Pha trên bàn, 
sư thêm một dòng như sau: “Nhảm nhí! Những gì ông nói 
không băng một cái rắm!” và gửi đến cho Tô Đông Pha. 

Khi Tô Đông Pha đọc lời phê bình xắc xược này, ông 
phẫn nộ vô cùng, lập tức lấy thuyền sang sông, vội vã trở lại 
chùa. Chụp lấy tay Phật Ấn, Tô Đông Pha hét to: “Thầy có 
quyền gì nhục mạ tôi như vậy? Tôi không phải là một Phật tử 
nhiệt thành chỉ vì Phật pháp sao? Thây biết tôi bao lâu rồi mà 
không thấy điều đó, thầy có mù không?” Phật Ấn im lặng nhìn 
Tô Đông Pha vài giây, rồi mỉm cười, chậm rãi nói: “Tô Đông 
Pha, nhà Phật tử vĩ đại tuyên bố rằng dù có tám gió thế gian 
hợp lại cũng không làm lay động chút nào, bây giờ chỉ có một 
phát rắm cũng làm cho ông ta bay từ bờ này sang bờ kia sông 
Dương tử!” 

(Thiên Đạo Tu Tập) 


193. BÀ LÃO HAY KHÓC 


Ngày xưa có một bà lão được người ta gọi là “bà lão hay 
khóc, bởi vì lúc nào bà cũng khóc. Trời mưa bà cũng khóc, 
trời năng bà cũng khóc. 

Có người hỏi: 

- Này bà lão, tại sao lúc nào bà cũng khóc? 

Bà lão đáp: 

- Bởi vì tôi có hai đứa con gái... Một đứa lây anh bán 
giày, một đứa lây anh bán dù. Những ngày trời năng, tôi nghĩ 
việc bán dù của của đứa con gái lớn tôi mới ế âm làm sao, nên 
tôi khóc. Những ngàytrời mưa, tôi nghĩ không ai đến mua giày 
của đứa con gái nhỏ tôi, nên tôi khóc. 

Người kia bảo: 

- Nhưng tại sao bà không nghĩ con gái lớn của bà bán dù 
đắt hàng biết mây vào những ngày mưa dầm, và con gái nhỏ 
của bà bán giày chạy như tôm tươi vào những ngày nắng ráo? 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 177 


Bả lão tỉnh ra, kêu: “À há!” Rồi từ đó về sau, bà lão hay 
khóc không còn khóc nữa. Thay vào đó, bà luôn luôn vui vẻ 
mỉm cười bất kế trời năng hay mưa. 

(Chơn Không Gâm Théi) 


194. TÔI ĐÃ DIỆT HÉT TẬT XÂU RỒI 


Một hôm, khi Thiền sư Đại Huệ Tông Cảo đang ngôi 
thiền trong núi, một vị giám quân hồi hưu đến nói với sư về ý 
định đi tu của ông: 

- Bạch thầy, khi nào tôi diệt hết các tật xấu của tôi, tôi sẽ 
trở lại làm đệ tử của thầy. 

- Tốt. 

Mấy hôm sau ông ta trở lại nói với sư: 

- Bạch thầy, tôi đã diệt hết các tật xấu của tôi rồi. 

- Sao ông thức dậy sớm thế? Vợ ông ở nhà đang ngủ với 
người đàn ông khác đó. 

- Hừ, tên đầu trọc! Sao ngươi dám. .. ?l 

- Tôi nghĩ răng ông đi tu bây giờ hơi sớm đấy. Tốt hơn 
ông nên chạy về nhả tập tự kìm chế mình thêm nữa. 

(Chơn Không Gâm ThéI) 


195. CON NHỆN VÀ THIÊN TĂNG 


Ngày xưa có một ông tăng mỗi khi ngồi thiên thì thấy có 
một con nhện không lồ đến quấy rây, khiến ông không thê thiền 
định được. Ông đến trình thầy: 

- Bạch thầy, mỗi khi con ngồi thiền con nhện khống lồ ấy 
cứ xuất hiện, dù con làm gì cũng không thể đuôi nó đi được. 

Sư bảo: 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 772 


- Hừ, lần sau khi anh đi ngôi thiền, hãy mang theo cây bút 
lông, nếu con nhện ây xuất hiện nữa, hãy vẽ lên bụng nó một 
vòng tròn; rồi anh sẽ biết nó thuộc loại ma nào. 

Vì vậy, ông tăng nghe lời thầy khuyên, ngay khi ông tăng 
vẽ xong vòng tròn trên bụng con nhện, con nhện liền biến mất 
và ông tăng có thể an tâm tiếp tục toạ thiên. 

Khi ông tăng xả tư thế thiền định, điều đầu tiên ông thấy 
là một cái vòng tròn bự màu đen ngay trên cái bụng của ông. 

(Chơn Không Gâm Thét) 


196. GLÀU VÀ NGHÈO 


Một hôm một anh nông dân khám phá ra một pho tượng 
vô giá trên sườn núi trong một khu rừng. Đó là pho tượng của 
một trong mười tám vị la hán. 

- Chao ôi, một la hán bằng vàng! 

- Có lẽ cả trăm lạng vàng ròng. 

- Ha-ha, đủ để ăn cả đời không hết. 

Gia đình và bè bạn của người nông dân, tất cả đều kích 
động vì vật tìm được. Nhưng người nông dân cảm thấy phiền 
muộn và chỉ ngồi quanh với cái nhìn tư lự trên khuôn mặt. .. 

- Bây giờ anh giảu rồi, còn lo gì nữa? 

- Lo cái gì? 

- Tôi nghĩ không ra mười bảy tượng la hán kia ở đầu! 

(Chơn Không Gâm Thét) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 772 


197. NÚI TU DI CHỨA TRONG HỘT CẢI 


Thời nhà Đường ở Trung quốc có một cư sĩ tên là Lý Bột, 
rất thích đọc sách. Bởi vì ông đã đọc hơn mười ngàn quyền 
sách nên người ta gọi ông là Lý Vạn Quyền. 

Một hôm, ông đến tham kiến Thiền sư Qui Tông Trí 
Thường, hỏi: 

-Trong Kinh Duy Ma Cật có đoạn nói: “Một hột cải chứa 
trọn trong núi Tu DI, và núi Tu Di chứa trọn trong một hạt cải.” 
Phần đầu tin được, phần sau vô lý chăng? Làm sao một ngọn 
núi lớn như thế có thê chứa trọn trong một hạt cải nhỏ tí như 
vậy? 

Qui Tông hỏi: 

- Ông được gọi là Lý Vạn Quyền phải không? Làm sao 
mười ngàn quyên sách có thể chứa trọn trong cái sọ nhỏ xíu của 
ông? 

(Chơn Không Gâm ThéI) 


198. TRÚC CAO, TRÚC THẤP 


Một hôm Thanh Bình Linh Tuân hỏi Thúy VI Vô Học: 

- Đại ý Phật pháp là gì? 

Thúy VI bảo: 

- Đợi đến lúc không có ai, tôi sẽ nói cho ông biết. 

Khi mọi người đi hết, Linh Tuân nhắc: 

- Bây giờ là lúc không có ai hết. 

Thúy VI bảo: 

- Hãy theo tôi. 

Thúy Vi dẫn Linh Tuân đến một khóm trúc ngoải vườn 
chùa, chỉ Linh Tuân xem, và nói: 

- Trúc cao thì cao, trúc thấp thì thấp. 

Ngay đó, Linh Tuân ngộ được Đạo Thiên. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 780 


Một ông tăng khác hỏi Qui Tông Đạo Thuyên khi sư đang 
quan sát các khối đá trong núi Cửu Phong, chỗ sư ở: 

- Ở đây có Phật pháp không? 

Sư đáp: 

- Có, 

Ông tăng chưa hiêu bèn hỏi nữa, Đạo Thuyên đáp: 

- Đá lớn thì lớn, đá nhỏ thì nhỏ. 

(Chơn Không Gâm Thét) 


199. TÔI CHẲNG CÓ GÌ GIẦU ÔNG 


Một hôm nhà nho Hoàng Sơn Cốc tham kiến Hồi Đường 
Tô Tâm, hỏi: 

- Thế nào là đại ý Phật pháp? 

Hồi Đường đáp: 

- Không Tử nói rằng, “Ta không có gì dấu các anh.” 
Thiền cũng vậy, chăng có gì dấu ông. Ông hiểu không? 

Sơn Cốc nói: 

- Dạ không. 

Vì thế Hối Đường bảo: 

- Hãy theo tôi ra phía sau núi này ... 

Khi đến bên một khóm hoa quế, mùi hương thơm ngát, 
Hồi Đường hỏi: 

- Ông có nghe mùi hoa quê thơm không? 

Sơn Cốc đáp: 

- Dạ có. 

Hồi Đường nói: 

- Đây, tôi cũng chăng có gì dấu ông. 

(Chơn Không Gầm Thét) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 787 


200. KHÔNG TA KHÔNG NGƯỜI 


Một hôm Vân Nham đến tham kiến Thiền sư Bách 
Trượng, gặp lúc Bách Trượng đang lao động, bèn hỏi: 

- Hăng ngảy hòa thượng đồ mô hôi lao nhọc như thế này 
là vì ai? 

Bách Trượng đáp: 

- Có người cần vậy. 

Vân Nham lại hỏi: 

- Sao không bảo y tự làm lây? 

Bách Trượng đáp: 

-_ Y chắng tự mình làm được. 

(Chơn Không Gâm Thét) 


201. VÌ CÓ TÔI Ở ĐÂY 


Một hôm khi Vân Nham đang pha trà, thì sư huynh là 
Đạo Ngô bước vảo thấy, liền hỏi: 

- Trà cho ai đó ? 

Vân Nham đáp: 

- Có người cần uống. 

Đạo Ngô hỏi tiếp: 

- Người đó không biết tự làm lẫy sao? 

Vân Nham đáp: 

- Chỉ vì có tôi ở đây. 

(Chơn Không Gầm Thét) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 782 


202. TIỀNG MƯA RƠI 


Thiền sư Cảnh Thanh hỏi một đệ tử: 
- Tiếng gì bên ngoài đó? 
Đệ tử đáp: 
- Tiếng mưa rơi. 
Cảnh Thanh nói: 
- Chúng sinh điên đảo, buông mình theo vật. 
Đệ tử hỏi: 
- Con nên hiểu thế nào? 
Cảnh Thanh đáp: 
- Ta là tiếng mưa rơi. 
(Chơn Không Gâm Théi) 


203. TRỞ VỀ TAY KHÔNG 


Lúc còn trẻ Thiền sư thạch Đầu Hy Thiên là đệ tử của 
Lục Tổ Huệ Năng. Sau khi Huệ Năng nhập diệt, Thạch Đầu 
tiếp tục hành hương. .. 

Sư đến tham kiến Đại sư Hành Tư ở Thanh Nguyên. 
Hành Tư hỏi: 

- Ông từ đâu đến? 

Thạch Đầu đáp: 

- Từ Tào Khê đến. 

Hành Tư hỏi tiếp: 

- Ở Tào Khê ông được gì? 

Thạch Đầu đáp: 

- Trước khi đến Tào Khê, chẳng thiếu thứ gì. 

Hành Tư lại hỏi: 

- Vậy, tại sao đến? 

Thạch Đầu đáp: 

- Nếu không đến Tào Khê, làm sao biết mình chăng từng 
thiếu? 

(Chơn Không Gầm Thét) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 783 


204. ĐI TRONG MƯA 


Một ông thây hỏi đám đệ tử: 

- Hai người đang đi trong mưa, có một người không bị 
ướt. Có anh nào biết tại sao không? 

- Bởi vì người ấy mặc áo mưa. 

- Bởi vì mưa rải rác nên anh ta không bị ướt. 

- Bởi vì một người đi trên đường phố và người kia đi 
trong chỗ có nhà cao che phủ. 

Các đệ tử tranh nhau trả lời. 

Ông thầy kết thúc: 

- Tất cả các anh đều tập trung vào một người không bị 
ướt, vì thế dĩ nhiên không ai khám phá ra sự thật. Nghe đây, khi 
tôi nói, “một người không bị ướt,” không phải là cả hai đều bị 
ướt sao? 

(Chơn Không Gâm Thét) 


205. CÓ VÀ KHÔNG 


Có một tú tài tên là Trương Chuyết hỏi Thiền sư Trí Tạng 
ở Tây Đường: 

- Có thiên đường và địa ngục không? 

Trí Tạng đáp: 

- Có. 

Trương Chuyết phản đối: 

- Cái đó không đúng. Tôi thường tham học với hòa 
thượng Cảnh Sơn, hòa thượng Cảnh Sơn luôn luôn nói chắng 
có. 

Trí Tạng hỏi: 

- Ông có vợ con không? 

Trương Chuyết đáp: 

- Tôi có một vợ hai con. 

Trí Tạng lại hỏi: 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 784 


- Hoà thượng Cảnh Sơn có vợ con không? 

Trương Chuyết đáp: 

- Hoà thượng Cảnh Sơn là một nhà sư, làm sao có vợ con 
được?! 

Trí Tạng nói: 

- Này, đợi khi nào ông giống như hòa thượng Cảnh Sơn, 
không có gia đình rồi hãy nói không. 

(Chơn Không Gâm Théi) 


206. THEO DÒNG MÀ ĐI 


Sau khi ngộ Đạo nơi Đại sư Mã Tổ, Thiền sư Pháp 
Thường về trụ ở núi Đại Mai. Một hôm có một ông tăng hành 
cước lạc đường trong núi Đại Mai, chợt gặp sư. Ông tăng hỏi: 

- Ngài ở núi này được bao lâu rồi? 

Pháp Thường đáp: 

- Tôi chỉ thấy núi xanh lại vàng. 

Ông tăng lại hỏi: 

- Ngài có thê chỉ giúp tôi đường nảo ra khỏi núi chăng? 

Pháp Thường đáp: 

- Hãy theo dòng mà đi. 

(Chơn Không Gâm Thét) 


207. TỚI LUI ĐỀU KHÓ 


Thiền sư Pháp Vân một hôm nói với các đệ tử: 

- Giả sử anh đang ở trong tình thế nếu tiến tới, anh sẽ mất 
Đạo; nếu lùi lại, anh sẽ mất đời; và nêu chắng tới cũng chẳng 
lùi, anh sẽ giống như hòn đá ngu si. Vậy anh sẽ làm gì? 

Một đệ tử hỏi: 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 785 


- Có cách nào chúng ta có thê đừng trông giống thăng ngu 
không? 

Sư đáp: 

- Hãy bỏ cả khước từ và vướng mắc, và hành động theo 
tiềm năng. 

Một đệ tử hỏi: 

- Nhưng nếu hành động, liệu chúng ta có thể thoát được 
mất cả đạo lẫn đời không? 

Sư đáp: 

- Tới lui cùng một lúc. 

(Chơn Không Gâm Thét) 


20§. KHÔNG BẰNG THẰNG HỀ 


Bạch Vân Thủ Đoan là đệ tử của Dương Kỳ Phương Hội. 
Thủ Đoan là người rất cần mẫn nhưng thiếu óc khôi hài. 
Có lần Dương Kỳ hỏi sư: 
- Bồn sư của ông trước kia là ai ? 
Thủ Đoan đáp: 
- Tra Lăng Úc. 
Dương Kỳ nói: 
- Tôi nghe nói răng Thiền sư Úc đã ngộ lúc ông ta trượt 
chân té từ trên cầu xuống nước. Ông ta còn làm bải kệ nữa. 
Thủ Đoan đáp: 
- Dạ đúng. Con vẫn còn nhớ bài kệ ấy. 
Ta có hỏn ngọc sảng, 
Lâu rồi bụi phủ mờ. 
Bây giờ bụi đã hết, 


Sáng chiếu khắp núi sông. 


Dương Kỳ bỗng cười lên ha,hả... và bỏ đi. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 786 


Thủ Đoan không hiệu được tại sao thây cười và mât ngủ 


cả đêm. 


Sáng sớm hôm sau, Thủ Đoan hỏi thầy: 
- Bạch hòa thượng, tại sao hòa thượng lại cười bài kệ của 


thầy Úc dữ vậy? 


Dương Kỷ hỏi: l 
- Ông có thấy mấy người Sơn Đông làm xiếc ngày hôm 


qua không? 


Thủ Đoan đáp: 

- Dạ có. 

Dương Kỳ nói: 

- Có một điểm ông không bằng mấy người làm xiếc ấy. 
Thủ Đoan hỏi: 

- Điểm gì thế, bạch hòa thượng? 

- Bọn làm xiếc đó thích người ta cười, còn ông sợ người 


fa CƯỜI. 


nói: 


Ngay lời ấy, Thủ Đoan ngộ đạo. 
(Chơn Không Gám Thét) 


209. CÁI GÌ CHĂNG PHẢÁI PHẬT PHÁP?2 
Một ông tăng đến từ giả Thiên sư Điều Sào đi hành cước, 


- Cảm ơn hòa thượng tất cả mọi điều. Bây giờ con đi. 
Điều Sào hỏi: 

- Ông sẽ đi đâu? 

Đệ tử đáp: 

- Khắp các nơi để học Phật pháp. 

Điều Sảo bảo: 

- Nói đến Phật pháp tôi cũng có chút ít đây. 

Đệ tử hỏi: 

- Ở đâu vậy? 

Điều Sào liền rút một sợi chỉ từ ống tay áo ra nói: 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 787 


- Đây chắng phải là Phật pháp sao? 
(Chơn Không Gám Thét) 


210. BẮT HƯ KHÔNG 


Thạch Củng Huệ Tạng hỏi sư đệ là Tây Đường Trí Tạng: 
- Chú bắt được hư không chăng? 
Trí Tạng đáp: 
- Hăn rồi. 
Thạch Củng bảo: 
- Hãy thử xem. 
- Được. 
Nói xong, Trí Tạng đưa tay chụp lấy hư không. 
Thạch Củng phê bình: 
- Thế sao? Chú chăng được chi hết. 
Trí Tạng hỏi: 
- Sư huynh bắt được chăng? 
Thạch Củng liền năm mũi Trí Tạng kéo mạnh. Trí Tạng 
kêu: 
- UI cha! Đau quá! Đau quá! 
(Chơn Không Gâm Thét) 


211. ĐƯỜNG ĐỀN NIẾT BÀN 


Một ông tăng hỏi hòa thượng Càn Phong: 
- Chư bậc Đại Tự Tại mười phương đều do một đường 
thăng đến Niết bản. Dám hỏi con đường ấy bắt đầu từ 
đâu? 
Càn Phong lẫy gậy vạch một đường trên mặt đất, nói: 
- Ngay đây. 

(Chơn Không Gầm Thét) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 788 


212. LẠNH KHI LẠNH, NÓNG KHI NÓNG 


Một ông tăng hỏi Thiền sư Động Sơn Lương Giới: 
- Khi mùa hè hay mùa đông đến, chúng ta nên đi đâu để 
tránh? 
Động Sơn bảo: 
- Sao ông không đến nơi nào không có mùa hè và mùa 
đông mà ở? 
Ông tăng hỏi: 
- Có chỗ nào không có nóng và lạnh chăng? 
Động Sơn đáp: 
- Khi nóng đến thì nóng: khi lạnh đến thì lạnh. 
(Chơn Không Gâm ThéI) 


213. NƠI KHÔNG SANH TỬ 


Thiền sư Minh Lương ở núi Phù Lãng nghe hòa thượng 
Chuyết Công từ Trung Hoa sang, bèn tìm để tham vắn. 
Sư hỏi: 
- Khi sinh tử đến làm thế nảo trốn tránh? 
Chuyết Công đáp: 
- Chọn nơi không sanh tử trốn tránh. 
- Thế nào lả nơi không sanh tử? 
- Ở trong sanh tử nhận lấy mới được. 
Nghe nói thế, sư vẫn chưa ngộ. 
Chuyết Công bảo: 
- Hãy lui đi, đợi chiều sẽ đến. 
Sư giữ đúng hẹn, chiều lại phòng phương trượng. 
Chuyết Công bảo: 
- Đợi sáng mai chúng sẽ vì ngươi chứng minh chứng. 
Sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền sụp xuông lạy. Sư được 
Chuyết Công hứa khả và truyền tâm ấn cho. 

(ThiênSư Việt Nam) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 7389 


214. AI BIẾT CÔ 


Một ni cô hỏi Thiền sư Long Đàm: 
- Con phải tu như thế nào để kiếp sau con có thể biến 
thành một ông 
tăng được? 
Long Đàm hỏi: 
- Cô làm ni bao lâu rồi? 
NI cô nói: 
- Câu hỏi của con là, bao giờ con mới trở thành một ông 
tăng? 
Long Đàm hỏi: 
- Bây giờ cô là gì? 
NI cô đáp: 
- Ai chăng biết bây giờ con là ni cô. 
Long Đàm hỏi: 
- Ai biết cô? 
(Chơn Không Gâm Thét) 


215. BA CÂN GAI 


Một ông tăng hỏi Động Sơn Thủ Sơ: 

- Thế nào là Phật? 

Thủ Sơ đáp: 

- Ba cân gaI. 

Sau ông tăng đến hỏi hoà thượng Trí Môn: 

- Con hỏi hoà thượng Động Sơn: “Thế nào là Phật?” Hòa 
thượng Động Sơn trả lời: “Ba cân gai.” Câu ấy ý nói gì? 
Trí Môn đáp: 

- Hoa từng nhóm, gắm từng khóm. 

Ông tăng nói: 

- Con vẫn chưa hiểu. 

Trí Môn thêm: 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 790 


- Trúc phương nam chừ cây phương bắc. 
Ông tăng lại nói: 
- Con cảng nghe càng không hiểu. 
Ông tăng trở về Động Sơn, thuật lại. Thủ Sơ nói: 
- Ngôn ngữ chỉ là khí cụ để diễn đạt sự vật, chớ bám lời 
hại ý, chuốc lấy lầm lạc, mê mờ. Chăng hạn, nếu lấy đá 
chọi chó, chó sẽ đuổi theo đá; nhưng nếu lây đá ném sư 
tử, sư tử sẽ đuôi theo người ném. Khi tham ngữ cú Thiền 
các ông nên giống như sư tử, đừng giống như chó. 

(Chơn Không Gầm Thét) 


216. TUYẾT RƠI MẢNH MẢNH 


Một hôm Bảng cư sĩ đến thăm Thiên sư Dược Sơn. Khi 
cư sĩ sắp ra về, Dược Sơn bảo hai Thiên khách tiễn cư sĩ: 
- Xin chỉ đường cho cư sĩ. 
Hai thiền khách đáp: 
- Dạ, hắn vậy. 
Khi ra đến cửa chùa thấy tuyết đang rơi, Bảng cư sĩ nói: 
- Chả, tuyết đẹp mảnh mảnh chăng rơi chỗ khác. 
Một Thiên khách hỏi: 
- Rơi tại chỗ nào? 
Bàng cư sĩ nói: 
- Kia xem các ông, mắt thấy như mù, miệng nói như câm, 
tự gọi mình là Thiên tăng chăng? 
(Chơn Không Gâm Thét) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 79ƒ 


217. CÂU ĐÁ TRIỆU CHÂU 


Gần viện Quan Âm của Thiên sư Triệu Châu có một chiếc 
câu nỗi tiếng, người ta gọi đó là cầu đá Triệu Châu. 

Một hôm có người hỏi Triệu Châu: 

- Tiếng đồn cầu đá Triệu Châu, đến nơi hóa ra chỉ là một 
chiếc câu khỉ. Đâu là cầu đá Triệu Châu? 

Triệu Châu nói: 

- Ông chỉ thây cầu khi mà không thấy cầu đá. 

Người kia hỏi tiếp: 

- Đúng vậy. Thế nào là cầu đá Triệu Châu? 

Triệu Châu đáp: 

- Đưa lừa qua, đưa ngựa qua, cùng tất cả những kẻ mê 

lầm trên thế gian. 

(Chơn Không Gâm Théi) 


218. RỬA CHÉN ĐI 


Một ông tăng mới vừa vào viện Quan Âm, nhân lúc gặp 
phương trượng của viện là Thiền sư Triệu Châu, liền hỏi: 

- Bạch hòa thượng, con mới nhập viện, xin hoà thượng từ 
bị chỉ dạy cho. 

Triệu Châu hỏi: 

- Ông ăn sáng chưa? 

Ông tăng đáp: 

- Dạ tôi. 

Triệu Châu bảo: 

- Rửa chén đi! 

Ngay câu đó, ông tăng liền ngộ. 

(Triệu Châu Ngữ Lục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 792 


219. TRIỆU CHÂU HỎI ĐƯỜNG 


Một ông tăng đang đi trên đường gặp một bà lão, liền hỏi: 

- Tôi đang tìm đường đến Triệu Châu, bà có thể chỉ cho 
không? 

Bà lão đáp: 

- Cứ đi thăng, đừng quẹo đông, đừng quẹo tây. 

Khi gặp Triệu Châu, ông tăng liền nói: 

- Trên đường đến đây, con có gặp một bà lão có vẻ hiểu 
Thiền lắm. 

Triệu Châu nói: 

- Đề tôi đi thử cho. 

Nói xong, Triệu Châu đến gặp bà lão, hỏi: 

- Tôi đang tìm đường đến Triệu Châu, bà có thể chỉ cho 
không? 

Bà lão nói: 

- Cứ đi thăng, đừng quẹo đông, đừng quẹo tây. 

Triệu Châu trở về viện nói với ông tăng: 

- Bà lão chăng biết gì cả. Chăng phải Triệu Châu đứng 
ngay trước mặt bà ấy sao? 

(Chơn Không Gâm Théi) 


220. ĐIÊM CÁI TÂM NÀO 


Thiền sư Tuyên Giám (780-865) họ Chu, quê ở Kiếm 
Nam, tỉnh Tứ xuyên. Sư xuất gia khi tuổi còn rất trẻ, nghiên 
cứu sâu rộng giáo điển. Sư học thuộc lòng kinh Kim Cang, vì 
vậy người ta gọi sư là Chu Kim Cang. 

Sau đó, sư biết ở phương nam có địch thủ Thiền tông 
được rất đông người theo. Lửa giận bốc lên, sư nhằm phương 
nam thăng tiến để đọ sức giáo lý với họ. Sau này sư dựng chùa 
ở Đức Sơn thuộc tỉnh Hồ nam, nên người ta gọi sư là Đức Sơn. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 797 


Bọn ma phương nam! Sao chúng dám nói Thiền là chỉ 
thăng tâm người, thấy tánh thành Phật. Ta sẽ nghiền nát ngòi 
bút của bọn phản đạo này. Vì vậy, sư gói bộ 7anh Long Sớ 
%ao, luận giải kinh Kim Cang, rời Tứ xuyên nhắm Hồ nam tiễn 
bước. 

Trên đường đi, sư gặp một bà lão bán đồ giải khát, vì đói 
bụng, sư nói: 

- Xin lỗi, tôi muốn mua hai cái bánh bao để điểm tâm. 

Bà lão thấy sư mang sách, liền hỏi: 

- Thầy mang sách gì vậy? 

Sư đáp: 

- Đây là bộ Thanh Long Sớ Sao. 

- Sở ấy giảng kinh gì? 

- Kinh Kim Cang. 

- Này, tôi hỏi thây một câu, nếu thầy đáp được, tôi sẽ biếu 
bánh bao không lẫy tiền, chịu không? 

-Được. Hỏi đi! 

- Trong kinh Kim Cang nói: “Tâm quá khứ không thê giữ 
được, tâm hiện tại không thể năm được, tâm vị lai không thê 
bắt được. Vậy chớ thầy muốn điểm cái tâm nào?” 

- Ừm. .. tôi không thê nói được. 

- Xin lỗi nhé. Tôi ước chừng thầy phải đi chỗ khác điểm 
tâm vậy. 

(Chơn Không Gâm Thét) 


221. ANH CÓ PHẢI LÀ PHẬT TỬ KHÔNG? 


Janwillen Van De Wettering, một người Hòa lan đến 
Nhật học Thiền vào những năm 1950, kê lại câu chuyện sau: 

Một hôm tôi kiếm Han-san và thấy anh ta ngoải vườn 
đang chất dưa leo lên chiếc xe cút kít. 

Tôi hỏi, “Anh có phải là Phật tử không?” 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 794 


Han-san có vẻ là một thanh niên thôn quê giản dị, nhưng 
nắm bắt sự việc nhanh nhẹn. 

“Tôi?” anh ta hỏi một cách ngây thơ. “Tôi học Phật giáo 
Thiền tông...” 

Tôi nóng nảy nói, “Vâng, tôi biết. Nhưng anh có phải là 
Phật tử không?” 

Han-san nói, “Ông biết răng tôi không hiện hữu, tôi lúc 
nảo cũng thay đôi. Mỗi phút tôi mỗi khác. Tôi hiện hữu theo 
cách mây hiện hữu. Một đám mây cũng là một Phật tử. Ông gọi 
tôi là Han-san và giả tưởng răng tôi ngày hôm qua là những gì 
tôi sẽ là ngày hôm nay. Nhưng đó là chuyện của ông. Sự thực 
chắng có Han-san nào cả. Làm sao một Han-san không thực có 
thể là một Phật tử được?” 

Tôi nói, “Đừng có rắc rối như vậy. Tôi chỉ hỏi anh có 
phải là một thành viên của giáo hội Phật giáo hay không.” 

Han-san hỏi, “Một đám mây có phải là một thành viên của 
bầu trời?” 

(Chùa Chiên Trên Đất Mỹ) 


222. VÌ TÔI LÀ Y SĨ 


Có một y sĩ phục vụ trong quân đội, việc của ông ta là đi 
theo lính ra trận và chăm sóc lính khi họ bị thương trên chiến 
trường. . 

Nhưng hầu như lần nào sau khi y sĩ chữa được vết thương 
cho một người lính là y lập tức trở lại chiến trường, rồi cuối 
cùng bị giết chết. .. 

Sau khi điều đó tái diễn nhiều lần, người y sĩ cuối cùng đã 
ngã qul... 

Ông ta suy tư: “Nếu số phận của họ là như vậy, tại sao ta 
phải cứu họ? Nếu thuốc men của ta có ý nghĩa, thì tại sao họ trở 
lại đánh nhau để rồi bị giết.” 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 795 


Không hiểu được làm y sĩ trong quân đội có ý nghĩa gì, 
ông ta cảm thấy cực kỳ bối rối và không thê tiếp tục làm việc 
nữa... 

Vì vậy, ông ta vào núi tìm một Thiên sư nhờ giúp đỡ. 

Sau khi học với Thiền sư mấy tháng, cuỗi cùng hiểu được 
vấn đề, ông ta xuống núi và tiếp tục hành nghè. 

Từ đó về sau, khi có gì phiền phức vì nghi ngờ, ông ta chỉ 
nóI: 

- Vì tôi là y sĩ! 

(Chơn Không Gâm Thét) 


223. KHÔNG CÂU KHÔNG MONG 


Một hôm Thiền sư Làm Tế Nghĩa Huyễn đến viễng tháp 
thờ Bồ-đề-đạt-ma, Thiền Tổ thứ nhất ở Trung quốc. 

Ông từ giữ tháp hỏi: 

- Thây lễ bái ai trước, Bồ-đề-đạt-ma hay Phật? 

Lâm Tế đáp: 

- Tôi lễ bái chắng phải Bồ-đề-đạt-ma cũng chăng phải 
Phật. 

Ông từ giữ tháp lại hỏi: 

- Họ đã làm gì thầy? 

Lâm Tế phất tay áo, xoay mình bỏ đi. 

(Chơn Không Gâm Thét) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 796 


224. SÔNG Ư? CHẾT Ư? 


Tiệm Nguyên và thầy là Đạo Ngô cùng đến điều tang tại 


nhà một người chết. 


Ngô: 


Tiệm Nguyên bước tới vỗ quan tài người chết, hỏi Đạo 


- Y sống hay là chết? 

Đạo Ngô đáp: 

- Sống ư? Ta không nói. Chết ư? Ta không nói. 

Tiệm Nguyên hỏi: 

- Tại sao hòa thượng không nói? 

Đạo Ngô đáp: 

- Không nói là không nói. 

Tiệm Nguyên đe dọa: 

- Hoà thượng không nói, con quật ngã hòa thượng liền. 
Đạo Ngô nói: 

- Muốn đánh cứ đánh. Không nói là không nói. 

Tiệm Nguyên nói: 

- Thầy gì mà lạ thế, không chịu nói cho học trò!........ 
Sau đó ít lâu, Đạo Ngô qua đời. Tiệm Nguyên đến một 


Thiền sư khác tên là Thạch Sương và hỏi cùng một câu ấy. 


Thạch Sương đáp: 

- Sống ư? Ta không nói. Chết ư? Ta không nói. 

Ngay đây Tiệm Nguyên hoát nhiên ngộ được. 

Ngày hôm sau, Tiệm Nguyên vác cây cuốc đi qua đi lại 


trong pháp đường. 


Thạch Sương hỏi: 

- Ông làm gì vậy? 

Tiệm Nguyên đáp: 

- Tìm linh cốt tiên sư. 

Thạch Sương hỏi: 

-_ Nước lũ linh láng, sóng dậy ngập trời. Linh cốt tiên sư 
ở đâu mà tìm? 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 797 


Tiệm Nguyên đáp: 
- Là lúc tận lực vậy. 
(Chơn Không Gám Théf) 


225. CHÍ MẶT TRĂNG 


Một hôm, một ni cô tên Vô Tận Tạng hỏi Huệ Năng, 
Thiền Tổ thứ sáu ở Trung quốc: 

- Tôi đã học kinh Niết bản nhiều năm, nhưng có vài đoạn 
vẫn chưa hiểu thấu đáo. Sư có thê giải thích giùm không? 

Huệ Năng đáp: 

- Tiếc là tôi không đọc được. Nhưng nếu cô đọc vải đoạn 
cho tôi nghe, tôi sẽ giúp cô hiểu được. 

Ni cô ngạc nhiên hỏi: 

- Chữ còn chưa biết làm sao biết nghĩa? 

Huệ Năng đáp: 

- Chữ và đạo không quan hệ nhau. Có thê so sánh đạo với 
mặt trăng, và chữ với ngón tay. Tôi có thể dùng ngón tay để chỉ 
mặt trăng vả cô không cần ngón tay của tôi đề thấy mặt trăng, 
phải không? 

(Chơn Không Gâm Thét) 


226. KHÍ TRONG CHUÔNG 


Một hôm Ngưỡng Sơn hỏi Thiền sư Hồng Ân: 

- Thấy tánh lả thế nào? 

Hồng Ấn cho một ví dụ: 

- Giống như một cái chuông có sáu cửa, bên trong có nhốt 
một con khi. Nếu phía đông có người kêu “khẹt khẹt”, bên trong 
khỉ cũng đáp lại “khẹt khẹt.” Tiếng kêu sẽ do sáu cửa ra vảo 
ứng nhau. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 798 


Ngưỡng Sơn hỏi lại: 
- Nếu như bên trong khỉ ngủ thì sao? 
Hông Ân liền bước xuống giường thiên, một tay nắm gậy 
một tay nắm Ngưỡng Sơn, vừa múa vừa nói lớn: 
- Khi ơi, khi ơi, ta cùng ngươi đang đôi diện nhau đây. 
(Thung Dung Lục) 


227. VÔ TÂM 


Một hôm, một ông tăng hỏi Thượng sĩ Tuệ Trung ( 1230- 
1291): 

- Bạch Thượng sĩ, tôi vì sanh tử là việc lớn, vô thường 
nhanh chóng, song chưa biết thân nảy từ đâu sanh ra, chết sẽ đi 
về đâu ? 

Tuệ Trung đáp: 

Giữa trời phỏng có đôi vành chuyển, 
Bể cả ngại gì bọt nước xao. 

Ông tăng lại hỏi: 

- Thế nào là đạo? 

TuệTrung đáp: 

Đạo không có trong câu hỏi, 
Câu hỏi không có trong đạo. 

- Hàng đạt đức ngày xưa nói: “Không tâm tức là đạo." 
Đúng chăng? 

Tuệ Trung đáp: 

Không tâm chắng phải đạo, 
Không đạo cũng không tâm. 

Nếu họ nói “Không tâm là đạo,” thì tất cả cây cỏ đều lả 
đạo cả sao? Băng ngược lại nói “Không tâm chăng phải đạo,” 
thì cần gì nói có không? Lăng nghe ta nói kệ đây: 

Vốn không tâm không đạo, 
Có đạo chăng không tâm. 
Tâm đạo vốn hư tịch, 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 799 


Chổ nào đâu đuổi tâm? 
Ong tăng chợt nhận ra ý chỉ, xá lạy luI ra. 
(Thiên Sư Việt Nam) 


22§. ĐỨA TRẺ BA TUỎÔI CŨNG BIẾT 


Bạch Cư Dị là một nhả thơ nồi tiếng đời nhà Đường. Ông 
được bô nhiệm giữ chức thái thú một vùng. Trong vùng ông 
quản lý có một Thiền sư được mọi người gọi lả Điều Sào, có 
nghĩa là cái tô chim, vì sư hay tọa thiên trên cành cây. Một hôm 
Bạch Cư Dị đến viếng Sư, nÓI: 

- Chỗ thầy ngồi trên ấy thật là nguy hiểm. 

Sư đáp: 

- Chỗ của thái thú còn nguy hiểm hơn nhiều. 

Bạch Cư DỊ nói: 

- Chỗ của tôi là trấn giang sơn, đâu có gì nguy hiểm. 

Sư nói: 

- Lửa nước qua lại, thức tánh không ngừng, sao không 
nguy hiểm? 

Bạch Cư DỊ lại hỏi: 

- Phật giáo dạy điều gì? 

Sư đọc bải kệ bốn câu nỗi tiếng nảy: 

Điều xấu phải tránh, 
Điễu tốt nên làm. 
Giữ lòng trong sạch, 
Là lời Phát dạy. 

Song thái thú họ Bạch phản đối: 

- Cái đó đứa trẻ ba tuôi cũng biết. 

- Nhưng ông lão tắm mươi cũng khó làm được. 

Thiền sư ngồi trên cây kết luận. 

(Chơn Không Gâm Thét) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 200 


229. TÔI CHÍ ĐỨNG ĐÂY THÔI 


Các Thiền sư thường sống trên núi, nên thỉnh thoảng 
người đi đường chợt thấy có người đứng thong dong trên đỉnh 
cao chót vót. Họ không hiểu người kia đứng đó làm gì, và 
muốn biết lý do. 

Một người hỏi: 

- Người đứng trên đỉnh núi cao kia làm gì vậy? 

Một người khác nói: 

- Không hiểu, mình lên đó hỏi y xem. 

Sau khi hì hục leo đến nơi, họ thấy đó là một nhà sư. Một 
người hỏi: 

- Thầy đứng đây chờ bạn phải không? 

Sư đáp: 

- Không. 

Một người khác hỏi: 

- Vậy, chắc thầy đến đây để thở không khí trong lành, 
phải không? 

Sư đáp: 

- Không. 

Người thứ ba hỏi: 

- Thế thì thầy đứng đây làm gì? 

Sư đáp: 

- Tôi chỉ đứng đây thôi. 

(Chơn Không Gâm Thét) 


230. TRÊN ĐỈĨNH CÔ PHONG 


Thiền sư Không Lộ, tịch năm II19, là truyền nhân đời 
thứ chín dòng Vô Ngôn Thông. 

Sư phong cách thoát tục, ăn mặc thế nào xong thì thôi, 
không vướng mắc vật chất thường tình, chỉ tinh chuyên thiền 
định, trải bao năm tu tập, ăn cây mặc cỏ, quên cả thân mình. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 207 


Sau khi đắc đạo, sư có thể bay lên không, hoặc đi trên mặt 
nước. Những pháp thuật thân bí của sư không đo lường được. 
Tác phẩm của sư còn lưu lại gồm có bài kệ Ngôn Hoài và 
bài thơ Ngư Nhàn. Sau đây là bài kệ Ngôn Hoài: 
Trạch đắc long xà địa khả cư, 
Dã tình chung nhật lạc vô dư. 
Hữu thời trực thượng cô phong đỉnh, 
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư. 
Nghĩa là: 
Đất rông rắn an cư ta chọn, 
Mối tình quê vui hưởng trọn ngày. 
Đâu núi thắm có lần lên thăng, 
Lạnh trời xanh một tiếng hú dài. 
(Thiên Sư Việt Nam) 


231. ĐAN HÀ ĐỐT TƯỢNG CÓ Ý GÌ? 


Sau khi đọc câu chuyện Thiền sư Đan Hà Thiên Nhiên 
đốt tượng Phật bằng gỗ trong một ngôi chùa nọ để sưởi ấm khi 
bất ngờ gặp thời tiết mùa đông quá lạnh, đệ tử hỏi thây: 

- Thiền sư Đan Hà đốt tượng Phật là có ý gì? 

Sư liền đọc đoạn đầu câu nói sau đây của một Thiền sư 
khác: 

Lạnh đến lò than bên lửa sưởi, 

Đệ tử cắt ngang: 

- Thế là Đan Hà không làm bậy, phải không? 

Sư liền đọc đoạn còn lại: 

Nóng ra bờ trúc cạnh khe ngồi. 
(Chơn Không Gâm Thét) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 202 


232. CƯỜI VỚI ĐẤT TRỜI 


Duy Nghiêm là một trong những Thiền sư vĩ đại thời nhà 
Đường. Sau khi đắc Pháp nơi Đại sư Thạch Đầu Hy Thiên, sư 
đến trụ ở Dược Sơn nên người ta gọi sư là Dược Sơn. 

Một buổi chiều, khi sư dạo núi, bỗng nhiên mây mù biến 
tan biến, mặt trăng hiện ra, sáng ngời. Thây vậy, sư chợt cười 
lên một tiếng sảng khoái. 

Tiếng cười vang xa mây dặm quanh vùng. 

Sáng hôm sau dân làng nói với nhau: 

- Đêm hôm qua tôi bỗng nghe một tiếng cười lớn lắm, 
nhưng không biết từ đâu. 

- Ứ, tôi cũng nghe. 

Chợt có một ông tăng từ trên chùa xuống, đi ngang qua 
nghe chuyện, liên nói: 

- Đó là tiếng cười của hoà thượng đi dạo trên núi. 

(Chơn Không Gâm Thét) 


233. HƯƠNG NGHIÊM LEO CÂY 


Thiền sư Hương Nghiêm Trí Nhàn nói với tăng chúng: 

“Có người leo lên cây, dùng răng cắn cành cây, tay không 
chỗ bám, chân không chỗ bịn, mình buông thõng. Chợt có 
người đứng bên dưới hỏi: Thế nảo là đại ý Phật pháp? Nếu 
người trên cây không trả lời thì ni lòng người hỏi, còn nếu y 
trả lời thì sẽ té xuống gãy cô. 

Hãy nói tôi nghe, biệt sao y thoát tỉnh cảnh khó khăn 
này?” 

Khi đó có một ông tăng bước ra, nói: 

“Con không hỏi y phải làm gì khi ở trên cây, mà chỉ 
muốn biết trước khi leo lên cây thì y thế nảo?” 

Hương Nghiêm cười sảng khoái. 

(Chơn Không Gầm Thét) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 20? 


234. Ý KINH VÀ Ý TỎ 


Có một ông tăng hỏi Thiền sư Giám Ba Lăng: 
- Ý Tổ và ý kinh có gì khác nhau? 
Sư đáp: 
- Gà lạnh lên cây, vịt lạnh xuống nước. 
(Chơn Không GâmThét) 


235. NHÌN MÀ KHÔNG THẦY 


Một hôm, khi Thiên sư Nam Tuyền Phố Nguyện đang lao 
động trên rẫy, một ông tăng hành cước đến gần hỏi: 

- Xin lỗi, thầy có thể nói cho biết ngôi chùa nổi tiếng 
Nam Tuyền ở chỗ nào không? 

Nam Tuyên nói: 

- Tôi đã trả ba đồng để mua cái lưỡi liễm này. 

Ông tăng nói: 

- Tôi không hỏi cái liềm, tôi chỉ muốn biết đường đến 
chùa thôi. 

Nam Tuyên nói: 

- Nó dùng được lăm, bởi vì nó rất bén. 

(Chơn Không Gâm Thét) 


236. TÂM BÌNH THƯỜNG 


Nhân có một Luật sư đến hỏi: 

- Phải tu đạo như thế nào? 

Thiền sư đáp bằng câu nói của Lâm Tế: 
- Khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ. 

Luật sư liền nói: 

- Đa số người ta đều làm vậy mài 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 204 


Thiền sư giải thích: 

- Không, không, không phải vậy. Đa số khi ăn, người ta 
không chịu ăn mà còn nghĩ đến món này món nọ; khi ngủ, họ 
không chịu ngủ mả nghĩ đến điều này điều nọ. 

(Chơn Không Gâm Thét) 


237. CẬU BÉ BÍNH ĐINH ĐÉN XIN LỬA 


Huyễn Tắc hỏi Thiên sư Thanh Lâm: 

- Thế nào là Phật? 

Thanh Lâm đáp: 

- Cậu bé Bính Đinh đến xin lửa. 

Huyễn Tắc nghe thế liền nghĩ: “Ha-ha! Ta được rồi! Cuối 
cùng ta đã hiểu.” Sau đó Huyền Tắc đến Thanh Lương làm 
giám viện cho Thiền sư Pháp Nhãn. 

Một hôm Pháp Nhãn hỏi Huyền Tắc: 

- Giám viện ở Thanh Lâm học được gì? 

Huyền Tắc đáp: 

- Một hôm con hỏi hòa thượng Thanh Lâm thế nào là 
Phật, hòa thượng đáp: “Cậu bé Bính Đinh đến xin lửa.” Con 
liên hiểu. 

Pháp Nhãn nói: 

- Lời ấy hay lắm. Giám viện hiều thế nào? 

Huyễn Tắc đáp: 

- Cậu bé Bính Đĩnh là thần lửa mà đi xin lửa. Giống như 
con là Phật mà đi cầu Phật. 

Pháp Nhãn nói: 

- Lâu nay tôi nghĩ ông hiểu, nhưng bây giờ tôi biết ông 
không hiểu. 

Huyền Tắc kêu lên: 

- Cái gì?! Như vậy mà không đúng ư! Sao lại sai được?! 

Pháp Nhãn quay lưng bỏ đi. Huyền Tắc gọi: 

- Khoan, khoan. .. Thế nào là Phật? 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 205 


Pháp Nhãn nói: 
- Cậu bé Bính Đinh đến xin lửa. 
Ngay đó, Huyền Tắc liền ngộ. 
(Chơn Không Gầm Thét) 


23§. HƯ KHÔNG CÓ ĐỀ MẮT NHÌN 
HOÀNG THƯỢNG CHĂNG? 


Quốc sư Nam Dương Huệ Trung (677-775) quê ở Chư 
ky, Việt châu, nay là Triết giang. Sư họ Nhiễm, là một trong 
năm đệ tử vĩ đại nhất của Lục Tô Huệ Năng. 


Sau khi nhận tâm ân nơi Huệ Năng, sư đến núi Bạch 
Nhai ở Nam Dương và sống ở đó hơn bốn mươi năm, chưa 
từng bước chân xuông khỏi núi. 

Vào năm 761, hoàng đề Túc Tông mời sư dến kinh đô để 
nhận chức Quốc sư. 

Một hôm khi gặp hoàng đề, mặc dù nhà vua đã hỏi nhiều 
lần, nhưng thủy chung Huệ Trung vẫn không nhìn vua. 

Vua có ý giận nói: 

- Trẫm là Thiên tử, hoàng đề của Đại Đường, sao nhả sư 
dám không để mắt nhìn trẫm! 

Sư hỏi: 

- Hoàng thượng có thấy hư không trước mặt chăng? 

Vua đáp: 

- Có. 

Sư hỏi tiếp: 

- Vậy hư không có đề mắt nhìn hoàng thượng chăng? 

(Trí Tuệ Thiên Sư) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 206 


239. ÔNG BIẾT BẮN KHÔNG? 


Thạch Củng Huệ Tạng vôn là một thợ săn, và loại người 
mà ông ta ít muốn gặp nhất là tăng nhân. 

Một hôm khi đang rượt bắn một con nai, ông ta chạy tông 
vào Đại sư Mã Tổ. 

Mã Tô hỏi: 

- Ông làm nghề gì? 

Thạch Củng đáp: 

- Tôi là thợ săn. 

- Ông biết băn không? 

- Dĩ nhiên, tôi biết. 

- Một mũi ông bắn được mấy con? 

- Một mũi bắn một con. 

- Ha, ha, ha... Vậy là ông không biết bắn rồi. 

- Thầy biết băn chăng? 

- Dĩ nhiên, tôi biết. 

- Một mũi thầy băn được mây con? 

- Một mũi tôi bắn được cả bầy. 

- Tất cả đều là vật sống, sao thầy nỡ bắn cả bầy? 

- Ông đã biết mê lầm, sao không tự bắn đi? 

- Nếu bảo tôi tự bắn, thật không biết bắt đầu tại chỗ nào. 

- Ông đã nhiều kiếp mê lầm, từ nay hoàn toàn dứt sạch. 

Nghe câu này, Thạch Củng buông bỏ cung tên, cạo tóc 
nhập chúng, vả bái Mã Tổ làm thây. 

(Trí Tuệ Thiên Sư) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 207 


240. BAY MÁT SAO ĐƯỢC? 


Một hôm, khi Đại sư Mã Tổ và đồ đệ là Bách Trượng 
cùng đi dạo, cả hai thấy một bây vịt trời bay qua trên đầu họ. 

Mã Tổ hỏi: 

- Cái gì thế? 

Bách Trượng đáp: 

- VỊ{ trời. 

Mã Tô hỏi: 

- Bay đi đầu vậy? 

Bách Trượng đáp: 

- Bay mất rồi. 

Mã Tổ bèn quay lại năm mũi Bách Trượng kéo mạnh. 
Bách Trượng đau quá kêu oái, oái. Mã Tổ nói: 

- Chính là ở đây. Bay mất sao được? 

(Tri Tuệ Thiển Sư) 


241. PHẬT MẶT TRỜI, PHẬT MẶT TRĂNG 


Kinh nói rằng Phật Mặt Trời sống một ngản tám trăm 
năm, và Phật Mặt Trăng chỉ sống có một ngày một đêm. 

Có một lần Đại sư Mã Tô bị bịnh nặng và lâu, viện chủ 
đến thăm, hỏi: 

- Hòa thượng cảm thấy thế nào? 

Mã Tổ đáp: 

- Phật Mặt Trời, Phật Mặt Trăng. 

Sống khi mình có thê sống: là phúc đức, và chết khi mình 
có thể chết cũng lả phúc đức. Đối với một người hiểu lẽ sống, 
thì dù sống một trăm năm hay chỉ một đêm đều có giá trị như 
nhau. 

(Tri Tuệ Thiên Sư) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 208 


242. QUI CỦ THIÊN ĐƯỜNG CỦA BÁCH TRƯỢNG 


Sau khi Đại sư Mã Tổ tịch, Thiền sư Bách Trượng thừa 
truyền chánh pháp. 

Rồi sư thiết lập Bách Tì rượng Thanh Qui, hay là qui củ 
Thiền đường, và nó đã trở thành nền móng cho điều lệ tu viện 
cũng như cho Phật giáo Thiên tông nói chung... 

Bách Trượng Thanh Qui qui định chỉ tiết điều lệ đời sống 
hăng ngàycủa vị trụ trì và tất cả những người trong tự viện dưới 
ông. 

Điều lệ đòi hỏi vị tăng tương lai nguyện giữ năm giới 
chính: 

-Không sát sanh; 
- Không trộm cướp; 
- Không tà dâm; 
- Không nói dối; 
- Không say sưa. 
Và các điều sau: 
- Không ngủ trên cái giường cao hay rộng quá; 
- Không xem hay tham dự các tuông trên sân khâu; 
- Không tự tôn; 
- Không cất giữ tiên bạc hoặc các vật quí; 
- Không ăn các món bậy và không ăn ngoài g1ờ qui 
định; 

Chỉ khi nào giữ được các giới điều trên, người tăng nhân 
tương lai mới được cạo tóc và trở thành tăng nhân thực thụ. 

Bách Trượng cũng thiết lập hệ thống làm việc, không 
những cho người tăng nhân trung bình làm việc ngoải đồng, mà 
cho cả vị trụ trì nữa. 

Ở Ấn độ, tăng nhân bị cắm làm nông và, do đó, tùy thuộc 
vào sự cúng dường của các thí chủ trung thành. 

Với hệ thống thanh qui, Bách Trượng nhằm loại bỏ cách 
sông xin ăn và ký sinh trùng nảy. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 209 


Tại sao một tăng nhân khỏe mạnh lại sống như một loại 
ký sinh trùng, hút máu sống của những người dân thường? 
Vì vậy sư đòi hỏi tất cả tăng chúng dùng thời giờ khai 
khẩn đất đai để trồng trọt và canh tác thực phẩm cho chính họ. 
(Trí Tuệ Thiên Sư) 


243. MA NGÔN NGỮ 


Ngưỡng Sơn là học trò của Qui Sơn. Một hôm Qui Sơn 
nÓI: 

- Này con, phải nhanh lên mà ngộ đi. Chớ bám vào ngôn 
ngữ văn tự. 

Ngưỡng Sơn đáp: 

- Ngay cả tin con còn chẳng muốn nữa kìa. 


Qui Sơn hỏi: 

- Con không muốn vì con tin hay con không muốn vì con 
chăng tin? 

Ngưỡng Sơn hỏi lại: 

- Ngoài mình ra còn cái gì khác có thê tin được? 

Qui Sơn đáp: 

- Nếu vậy, con chỉ là đệ tử của Tiểu thừa. 

Ngưỡng Sơn nói: 

- Ngay cả Phật con còn chẳng muốn gặp. 

Qui Sơn lại hỏi: 

- Trong tất cả kinh điển, có bao nhiêu là lời của Phật, bao 
nhiêu là lời của ma? 

Ngưỡng Sơn đáp: 

- Tất cả là ma hết. 

Qui Sơn khen: 

- Giỏi lãm! Giỏi lắm! từ nay không có gì quấy rầy con 
được nữa . 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 270 


Cuỗi cùng, Ngưỡng Sơn kế thừa y bát của Qui Sơn vả 
truyên Thiên theo phong cách của sư. 
(Trí Tuệ Thiên Sw) 


244. TRIỆU CHÂU ĐỘI DÉP RƠM 


Tăng chúng hai nhà đông tây của chùa Nam Tuyên tranh 
nhau một con mèo... 

- Nó là của nhà phía đông chúng tôi. 

- Nó là con mèo nhà phía tây chúng tôi. 

Nam Tuyên nghe ôn ào, bèn ra bắt con mèo giơ lên bảo: 

- Ai nói được thì mèo sẽ sống. Không ai nói được, tôi sẽ 
giết con mèo tại đây. 

Tất cả đều im lặng. Vì thế, Nam Tuyền chém con mèo 
làm hai mảnh. 

Đến chiều, Triệu Châu về, Nam Tuyền thuật lại chuyện 
hồi sáng... 

Sau khi nghe xong, Triệu Châu không nói một lời, chỉ cởi 
đôi dép rơm đội lên đầu, đi ra. 

Nam Tuyên nói: 

- Hỗi sáng, nếu có ông ở nhà đã cứu được con mèo. 

(Tri Tuệ Thiển Sư) 


245. BỊLỪA ĐÁ 


Sau khi ngộ đạo, Triệu Châu dạo bước khắp nơi, viếng 
nhiều Thiền sư thời ấy. 

Một hôm sư đến thăm Vân Cư Đạo Ưng. Vân Cư hỏi: 

- Đại lão hán, đại lão hán, sao không tìm một chỗ trụ đi 
cho rồi? 

Triệu Châu nói: 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 277 


- Trụ ở đâu bây giờ? 

Vân Cư đáp: 

- Sau núi kia có ngôi chùa hoang, hòa thượng đến đó là 
phải. 

Sau Triệu Châu đến viếng sư Tu Du. Tu Du hỏi: 

- Đại lão nhân, đại lão nhân, sao không tìm một chỗ trụ đi 
cho rồi? 

Triệu Châu lại nói: 

- Trụ ở đâu bây giờ? 

Tu Du nói: 

- Ơ kìa, cái lão nảy còn không biết trụ ở đâu nữa mới lạ 
chứ! 

Triệu Châu nói: 

- Ba mươi năm đùa với ngựa không sao, bữa nay lại bỊ lừa 
đá. 

Cuối cùng, cho đến năm tám mươi tuôi, sư mới định cư ở 
viện Quan Âm, phía đông ngoại ô thành Triệu Châu. .. 

Trong thời gian trụ trì viện Quan Âm, sư dùng trí tuệ sâu 
xa và óc khôi hài nhàn nhã hướng dẫn đệ tử trên con đường đến 
chơn ngã. 

Sư thường nói: “Nếu đứa trẻ bảy tuổi hơn ta, ta học nó. 
Nếu ông lão trăm tuôi không băng ta, ta dạy ông lão.” 

(Tri Tuệ Thiên Sư) 


246. CỚ SAO LẠI CÓ BỤI 


Một hôm, khi Triệu Châu đang quét sân chùa thì có người 
hỏi: 

- Chốn giả lam thanh tịnh cớ sao lại có bụi? 

Triệu Châu đáp: 

- Từ ngoải đến. 

Một hôm khác, cũng trong lúc Triệu Châu đang đang quét 
sân chùa thì một ông tăng hỏi: 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 272 


- Hoà thượng là thiện tri thức cũng có bụi nữa sao? 
Triệu Châu đáp: 
- Kia, lại một hạt bụi nữa. 

(Triệu Châu Ngữ Lục) 


247. CHÖ CÓ PHẬT CHỚ ĐỨNG LẠI 


Khi một ông tăng từ giả Triệu Châu để đi tham vấn các 
nơi, sư hỏi: 

- Ông đi đâu? 

Ông tăng đáp: 

- Khắp các nơi để học Phật pháp. 
Sư dựng cây phất tử lên nói: 

- Chỗ có Phật chớ đứng lại, chỗ không Phật chạy lẹ 
qua! Chớ lầm đem Phật pháp cho người cách ba ngàn 
dặm. 

(Triệu Châu Ngữ Lục) 


24§. KHÔNG MÁT TAI MŨI LƯỠI 


Thiền sư Động Sơn Lương Giới (807-869) họ Du, quê ở 
Hội kê, tỉnh Triết giang. Sư xuất gia lúc còn bé. Sau khi ngộ, sư 
trở thành trụ trì Động Sơn ở Giang tây vào năm 860. Sư cùng 
với đệ tử là Tào Sơn sáng lập phái Tào Động. 

Lúc còn trẻ, sư tụng Bát Nhã Tâm Kinh với thầy đến câu: 
“Không sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức. 
..„ Không mắt, tai, mũi, lưỡi, hay thân... Không thấy, nghe, 
ngửi, nếm...” sư liền lấy tay sờ mặt và hỏi thầy: 

- Rõ ràng con có mắt, tai, mũi, lưỡi... sao kinh nói chắng 
có? 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 273 


Thầy trả lời: 

- Ta nghĩ ngươi nên tìm thầy khác, ta chẳng thê dạy ngươi 
được. 

Vì thế Động Sơn đi đến nhiều nơi, học với nhiêu đại sư. 

Trước tiên sư đến tham kiến Thiền sư Nam Tuyền và ở lại 
đó một thời gian... 

Rồi sư đến Qui Sơn Linh Hựu và hỏi: 

- Thực ra có vô tình thuyết pháp hay không? Nếu có, tại 
sao con không nghe ? 

Qui Sơn đáp: 

- Miệng do cha mẹ cho, tôi chắng dám nói với ông. 

Động Sơn hỏi: 

- Vậy thì con nên hỏi a1? 

Qui Sơn đáp: 

- Sao không đến Đảm Thành ở Vân Nham? 

Cầm lá thư giới thiệu của Qui Sơn, sư đến tham kiến Vân 
Nham. 

Khi đến Vân Nham, sư hỏi: 

- Khi vô tình thuyết pháp thì ai nghe được? 

Vân Nham đáp: 

- Vô tình nghe được. 

Sư hỏi: 

- Hoà thượng nghe được không? 

Vân Nham đáp: 

- Nếu nghe được, ta sẽ biến thành pháp thân, rồi ông 
chắng thể nghe ta thuyết pháp. 

Sư hỏi: 

- Tại sao không? 

Vân Nham đưa phất tử ra hỏi: 

- Ông nghe chăng? 

Sư đáp: 

- Dạ không. 

Vân Nham bảo: 

- Chính khi tôi thuyết pháp ông còn chăng nghe được, khi 
vô tình thuyết pháp làm sao ông nghe được? 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 274 


Sư hỏi: 
- Kinh nảo nói vô tình thuyết pháp? 
Vân Nham hỏi lại: 
- Không phải kinh A-di-đà nói, “Sông, chim, cây, rừng tất 
cả đều niệm pháp” sao ? 
Ngay đây, Động Sơn tỉnh ngộ, nói: 
Kỳ lạ thay! Kỳ) lạ thay! 
Vô tình thuyết pháp chẳng nghĩ bàn, 
Nếu lấy tai nghe, thật khó hiểu, 
Nếu dùng mắt thấy, liên nhận ra. 
(Trí Tuệ Thiên Sư) 


249. NƯỚC CON AN ÔN 


Khi Sa di Cao đến tham vẫn Thiền sư Dược Sơn, Dược 
Sơn hỏi: 

- Ông từ đâu đến? 

Cao đáp: 

- Con từ Nam Nhạc đến. 

- Đã đi lại những đâu? 

- ĐI Gia lăng thọ giới. 

- Thọ giới mong làm gì? 

- Mong khỏi sanh tử. 

- Có một người không thọ giới cũng khỏi sanh tử, ông 
biết không? 

- Thể thì giới luật dùng làm gì? 

- Còn môm mép lắm. 

Cao lễ bái lui ra. 


Khi Đạo Ngô đến đứng hầu, Dược Sơn bảo: 

- Vừa rồi có một sa di mới đến có chút khí khái. 
Đạo Ngô nói: 

- Chưa nên tin hắn, cần phải khám phá mới được. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 275 


Đến chiều, Dược Sơn lên tòa ĐỌI: 

- Sa di mới đến ở đâu? 

Cao bước ra khỏi chúng tăng, đứng 1m. 

Dược Sơn hỏi: 

- Tôi nghe nói Trường an rất náo loạn, ông có biết không? 

Cao thưa: 

- Nước con an Ôn. 

- Ông do xem kinh được hay do tham vẫn được? 

- Chăng do xem kinh hay tham vấn mà dược. 

- Có người chắng xem kinh, chăng tham vấn, tại sao 
chăng được? 

- Chăắng phải không họ được, chỉ vì không chịu thừa 
nhận. 

Dược Sơn ngó Đạo Ngô, Vân Nham, hỏi: 

- Tin tôi chưa? 


Một hôm, Cao đến từ giả Dược Sơn, Dược Sơn bảo: 

- Sanh tử là việc lớn sao chắng thọ giới đi? 

Cao đáp: 

- Biết thì những việc ấy liền thôi, lại bảo thọ giới làm gì? 
Dược Sơn bèn thôi. 


Hôm khác, đến giờ ăn trưa, Dược Sơn đích thân đánh 
trông, Cao ôm bát múa đi vào phòng ăn. 

Dược Sơn bỏ dùi trông xuống, hỏi: 

- Đấy là hòa thứ mấy? 

Cao đáp: 

- Hòa thứ hai. 

- Còn hòa thứ nhất đâu? 

Cao đến thùng cơm lãnh một phân rồi đi ra. 

(Trung Hoa Thiên Đức) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 276 


250. KHÔNG CHỖ NÀO KHÔNG ĐÉN 


Khi Thiền sư Bảo Triệt ở núi Ma Cốc đang dùng quạt phe 
phầy quạt mình thì một ông tăng hỏi: 

- Tánh của gió là thường tại và không có chỗ nào là 
không đến. Sao hoả thượng còn dùng quạt làm gì? 

Sư đáp: 

- Ông chỉ biết tánh gió thường tại mà chưa biết đạo lý của 
“không chỗ nào không đến.” 

Ông tăng hỏi: 

- Thế nào là đạo lý của không chỗ nào không đến?” 

Sư phe phẩy quạt mình. Ông tăng bái tạ thật sâu. 

(Chánh Pháp Nhãn Tạng) 


251. LÀ NGƯỜI HAY LÀ PHẬT? 


Hòa thượng Từ Phong Hải Quýnh (1728-1811) là truyền 
nhân đời thứ ba phái Liên Tông thuộc dòng Thiền Lâm Tế Việt 
Nam. 

Năm 16 tuổi, sư đến chùa Liên Tông đảnh lễ Thiền sư 
Tính Dược xin thế độ. Tính Dược bảo: 

- Ngươi thân như mọi rợ đầu kham lãnh đại pháp? 

Sư đáp: 

- Thân tuy mọi rợ mà tâm đồng Phật Tổ. 

Tính Dược bảo: 

- Ta hỏi một câu ngươi đáp được thì độ cho, bằng không 
đáp được, cho một tiền đi tìm thiện tri thức khác. 

Sư đáp: 

- Thỉnh hòa thượng hỏi. 

Tính Dược hỏi: 

-Ngươi là người hay là Phật? Là thật hay là giả? 

Sư đáp: 

- Người Phật vốn không, huồng hỗ là có thật giả. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 277 


Tính Dược khen: 
- Hay lãm! Ngươi liêu đạo vậy. . 
(Thiên Sư Việt Nam) 


252. ĐÀY MÁT NÚI XANH 


Khi Thiền sư Pháp Nhãn ra mặt với đời, hội chúng có 
năm trăm người. Lúc ấy Phật Pháp đại hưng thịnh, Quốc sư 
Đức Thiều đã ở với Sơ Sơn một thời gian lâu, tự cho là đã đạt 
yếu chỉ của Sơ Sơn. Vì vậy Đức Thiều mới thu thập tất cả bút 
tích và di ảnh của Sơ Sơn, dẫn tăng chúng đi hảnh cước. Đến 
chỗ của Pháp Nhãn, bản thân Đức Thiều không vào thất mà chỉ 
bảo đệ tử theo những người khác vào thất của Pháp Nhãn. 

Một hôm, Pháp Nhãn lên tòa, có một ông tăng hỏi: 

- Thế nào là một giọt nước Tào khê? 

Pháp Nhãn đáp: 

- Là một giọt nước Tào khê. 

Ông tăng mờ mịt, thối lui. Lúc đó Đức Thiều có mặt 
trong hội chúng, nghe được, bỗng nhiên đại ngộ. 

Sau nảy, sư xuất hiện với tư cách là một trong những 
người thừa kế Pháp Nhãn. Đức Thiều trình bải kệ sau đây: 


Thông huyện đỉnh núi, 
Chăng phải nhân gian, 
Ngoài tâm không vát, 
Đầy mắt núi xanh. 


Pháp Nhãn ấn chứng cho và nói: “Chỉ một bài kệ này 
cũng đủ thừa kê tông môn ta. Ngày sau, vua chúa sẽ tôn vinh 


ông. Ta chăng bằng ông.” 


(Bích Nham Lục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 2/8 


253. TÂM LÒNG TRONG SẠCH 


Một nhóm người ăn mảy khốn khô vì bịnh cùi đến hội 
chúng của Bàn Khuê, một Thiền sư có tắm lòng đại độ. Bàn 
Khuê chấp nhận họ vào hội chúng, và khi điểm hóa họ, sư còn 
tự tay tắm rửa và cạo đầu cho họ nữa. 

Khi sự việc diễn ra, có một ông lịch sự có mặt ở đó, vị đại 
diện của một người có thế lực tin tưởngThiền sư Bàn Khuê, đã 
lập một ngôi chùa trong tỉnh để Bàn Khuê huấn luyện đệ tử và 
nói pháp cho mọi người nghe . 

Tức giận vì thây Thiền sư cạo đầu cho bọn đê tiện, người 
lịch sự kia vội vàng đi múc một thau nước cho Bàn Khuê rửa 
tay. Nhưng sư từ chối, nói: “Sự kinh tởm của ông còn dơ bân 
hơn những vết thương lở loét của họ.” 

(Giai Thoại Thiên) 


254. THIÊN VÀ THUẬT TRỊ NƯỚC 


Một lãnh chúa thường tham kiến Thiên sư Thiên Quế 
Truyền Tông (1648-1735), hỏi về yếu chỉ Phật pháp. Khi sư bị 
bệnh lần cuôi, vị lãnh chúa phái một sứ giả đến thăm hỏi. Thiên 
Quế gửi sứ giả một lá thư ngắn mang về cho lãnh chúa: 


'TẾ gia và trị quốc cũng là ta đạo. Hãy thận trọng áp 
dụng những chính sách nhân từ, nhờ đó sẽ có sự tín cậy và hỏa 
hợp giữa người cai trị và kẻ bị trị. Đây là khuyên cuối cùng của 
tôi. ” 

(Giai Thoại Thiên) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 279 


255. GIẦY ĐI CÂU 


Trong đám tăng chúng của Thiền sư Bạch Án có một 
cuồng tăng, cho răng mình đã ngộ và đồng nhất với Phật. Y xé 
kinh làm giấy đi cầu. Các tăng nhân khác đã cảnh cáo ông ta về 
chuyện này, nhưng ông tăng điên này không quan tâm, kiêu 
căng vặn lại: “Dùng kinh Phật lau đít Phật có gì là sai?” 

Lúc ấy có người thuật lại chuyện nảy với Bạch Ấn, sư hỏi 
ông ta: “Người ta nói ông dùng kinh Phật làm giấy đi cầu, có 
phải không?” 

Ông tăng điên đáp: “Phải. Tôi chính là Phật. Dùng kinh 
Phật lau đít Phật có gì là sai ?” 

Bạch Ấn nói: “Ông sai rồi. Vì chính là đít Phật, sao Ông 
lại dùng giấy cũ có chữ viết trên đó? Ông nên dùng giấy trắng 
sạch lau mới phải chứ.” 

Ông tăng điên xấu hồ và xin lỗi. 

(Giai Thoại Thiên) 


256. TĨNH NGỘ 


Thiền sư Setsugen nói với đệ tử là Jijo, “Nếu ông chuyên 
tâm tọa thiền bảy ngày bảy đêm không gián đoạn mà không 
ngộ, thì cứ cắt đầu tôi lấy sọ làm đồ chứa phân.' 

Sau đó không bao lâu, Jijo bị bệnh kiết ly, liền lây một cái 
thủng nhỏ mang đến một chỗ biệt lập chăng ai đến. Jijo ngồi 
trên thùng chú tâm thiền định. 

Jịịo ngôi trên thùng bảy ngày liền, đến một đêm bỗng 
nhiên cảm thấy cả trời đất giỗng như cảnh tuyết dưới ánh trăng 
sáng ngời và toàn thể vũ trụ trở nên quá nhỏ hẹp, không thê 
chứa được minh. 

Jijo nhập vào trạng thái này trong thời gian khả lâu cho 
đến khi nghe một âm thanh làm giật mình thức tỉnh. Toản thân 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 220 


Jijo toát mồ hôi, cơn bệnh cũng biến mất. Jijo làm một bài kệ 
kỷ niệm: 

Cái gì đây mà lung linh, sáng tỏ? 

Mất tiêu liễn trong nháy mắt lâm qua. 

Cạnh cấu tiểu, chiếc mái dâm ngời sáng; 


Rốt Cuộc rồi, Hỗ vốn là ta. 
(Giai Thoại Thiên) 


257. GAN RUỘT 


Một lãnh chúa còn trẻ và thích võ thuật, học Thiền với 
Thiền sư Bản Khuê. Một hôm, ông ta quyết định thử “gan ruột” 
của sư bằng cách dùng cây thương tập kích thình lình khi sư 
đang tĩnh tọa. 

Thiền sư bình tĩnh làm lệch cú đánh bằng xâu chuỗi. Rồi 
sư bảo vị lãnh chúa: “Võ thuật của ông còn non nóớt, tâm ông đã 
động trước.” 

(Giai Thoại Thiên) 


25§. CHỚ LO LẮNG 


Thiền sư Vô Học Tổ Nguyên là một trong những người 
sáng lập Thiền ở Nhật Bản. Sinh ở Trung Quốc, sư đã ngộ lần 
đầu tiên năm mười hai tuổi khi nghe bài kệ sau đây, lúc sư củng 
cha đến viễng một ngôi chùa ở miền quê : 

Bóng tre quét thêm, 
Không động máy bụi; 
Ảnh trăng soi nước, 
Không lưu vết tích. 

Khi đoàn quân Mông Cô của Thành Cát Tư Hãn, tràn vào 
phía nam Trung Quốc năm 1275, Vô Học đã chạy tránh ngọn 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 227 


lửa chiến tranh; nhưng đến lúc tỉnh sư ân náu bị giày xéo vào 
năm sau, sư không chạy nữa . 

Khi quân Mông Cổ gây giông bão tại tự viện Vô Học 
ngôi, tất cả tăng nhân khác và những người làm việc cho tự 
viện đều tìm chỗ trốn y như lũ chuột rúc vào hang. 

Bọn lính tiến gần pháp đường chỗ sư ngồi một mình, 
chúng dí kiếm vào cô sư. Sư hoàn toàn thản nhiên, bình tĩnh 
đọc bài kệ sau đây: 

Đất trời mênh mông, 
Không chỗ cắm dùi. 

Vui thay biết được 
Người pháp đêu không. 
Lưỡi kiểm Nguyên Mông 
Đài và sảng rực 

Chớm ngọn gió Xuán. 

Xúc động vì phong thái không sợ hãi của sư, bọn lính 
Mông Cô cất kiếm rút đi. 

Vào năm 1280, Vô Học được Bắc Điều Thời Tông [HoJo 
Tokimune], quan nhiếp chính của chế độ tướng quân, mời đến 
Nhật Bản. Mùa xuân năm sau, khi Thời Tông đến viếng, Vô 
Học viết cho quan nhiếp chính một thông điệp ba chữ: “Chớ lo 
lăng." 


Khi Thời Tông yêu cầu giải thích, sư nói: “Vào lúc xuân 
hè tiếp nối, miền nam Nhật Bản sẽ có náo động, nhưng sẽ ổn 
định lại không lâu, vì vậy chớ lo lắng.” 

Quả nhiên, vào chính thu, một lực lượng xâm lăng Mông 
Cổ tân công phiá bắc nước Nhật, y như lời sư nói. Cũng đúng 
như sư tiên đoán, bọn xâm lược bị đánh đẹp, và thanh bình sớm 
trở lại. 

(Giai Thoại Thiên) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 222 


259. ÂN CƯ 


Thiền sư Đại Ngu đã sống một thời gian trong núi sâu ở 
vùng thôn quê phía bắc Kyoto. Sư viết bài kệ sau đây nói về 
chỗ sư ở: 

Không còn phiên não thị thành, 
Không còn tranh nhau phản quyết: 
Mua thu ta ngủ 
Lá xuôi theo đòng, 
Mùa xuân ta nghe 
Chim hót trên cây. 
Xuân đến nơi nhân giới 
Với lòng tốt bao la; 
Mỗi một đóa hoa nở 
Là một vị Phát ra. 
Tuyết còn vô ý thức 
Tan chảy tất cả ẩi -- 
Vạn vật giương lông mày 
Cung nhau theo nhịp điệu 
Tất cả như là một. 
(Giai Thoại Thiên) 


260. ĐẸP HƠN HOA 


Mùa xuân năm nọ, nhà thơ bài cú lừng danh Ba Tiêu 
quyết định đi xem hoa ở một nơi nổi tiếng vì có cảnh đẹp. Dọc 
đường ông nghe nói về một cô gái nông dân nghẻo nỗi tiếng vì 
lòng hiểu thảo đối với cha mẹ. Vì hiếu kỳ, Ba Tiêu đi tìm cô 
gái. Khi gặp cô gái, Ba Tiêu đã cho cô. tất cả số tiền ông mang 
theo để chi tiêu trong chuyến du hành. Rồi Ba Tiêu trở về nhà, 
không xem hoa gì cả. 

Ba Tiêu nói, “Năm nay tôi thấy được một cái đẹp hơn 


hoa. 
(Giai Thoại Thiên) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 227 


261. HÉT TRÔNG ĐỊA NGỤC 


Một samurai (chiến sĩ) phục vụ cho một người quyên thế 
trong tỉnh đến viếng Thiền sư Bạch Ân. 

Sư hỏi chiến sĩ: 

- Anh đã làm gì? 

Chiến sĩ đáp: 

- Tôi luôn luôn thích lắng nghe Phật giáo. Vì vậy mà tôi 
bị bịnh. 

Bạch Ân hỏi: 

- Anh bệnh như thế nào ? 

Chiến sĩ đáp: 

- Ban đầu tôi gặp một Thiền sư và cầu tìm yếu lý của tâm. 
Rồi tôi gặp một luật sư Chơn Ngôn tông và học mật giáo. Nghi 
ngờ và rôi loạn phát triển về hai tông phái, trong khi quán 
tưởng mẫu tự A, bỗng nhiên trong tâm tôi hình ảnh địa ngục 
xuất hiện. Tôi cỗ găng chận chúng lại bằng cách dùng yếu lý 
của tâm, thì hai thị kiến va chạm nhau, vì vậy tâm tôi bị quấy 
rôi. Lúc ngủ tôi thây ác mộng, khi thức tôi lao nhọc vì suy nghĩ. 

Bạch Ân chặc lưỡi và nói: 

- Anh có biết cái øì làm cho địa ngục sợ hãi không? 

Chiến sĩ đáp: 

- Quan điểm tánh không! Tôi bị bịnh này . 

Bạch Ấn liên hét chiến sĩ nhiều lần, hét đến nỗi anh ta 
tháo luI, nói: 

-Anh là một chú bé khờ! Chiến sĩ là kẻ trung thành với 
lãnh chúa đến nỗi y không chạy trỗn bão lụt hay hỏa hoạn mà 
phơi mình ra trước gươm giáo, không run sợ và chớp mắt. Sao 
anh lại sợ quan điểm tánh không? Giờ đây, anh hãy rơi vào một 
trong các địa ngục đó đi, và chúng ta hãy kiểm tra các địa ngục! 

Chiến sĩ phản nàn: 

- Sao một ông thây lại có thể bảo người ta rơi vào cảnh 
giới xâu xa như thế ? 

Bạch Ân cười và nói: 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 224 


- Số địa ngục mà tôi đã rơi vào có đến tám mươi bốn 
ngàn cái! Này -- không có nơi nào mà tôi không rơi vào! 
Cuỗi cùng, thấy được ý sư, chiến sĩ tràn ngập vui mừng. 
(Giai Thoại Thiên) 


262. LỜI CUÔI CỪNG 


O-San đã ngộ khi tham học với Thiền sư Tetsumon. Sau 
này, khi đại sư Bạch Ấn đến tỉnh bà ở, O-San đên tham kiên sư. 


Để trắc nghiệm, Bạch Ấn hỏi bà về tiếng vỗ của một bản 
tay. 

O-San liên ứng khẩu đọc bài kệ sau đây: 

Lắng nghe “Tiếng vỗ một tay,” 
Chỉ bằng về cả hai tay mà làm! 

Khi O-San trong cơn bịnh cuối cùng, các con tập trung 
quanh bà, muốn biết những lời cuối cùng của bà. Bà mỉm cười 
và đọc bài kệ sau: 

Trên thể gian này 
Chỗ ngôn ngữ không còn gì cả 
Côn gì hơn gi0f Sương 
Trên l4, 
Ta nói gì 
Cho con châu đời sau? 
(Giai Thoại Thiên) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 225 


263. KINH MỘT CHỮ CỦA ĐẠI GIÁC 


Người sáng lập chùa Kiến Trường ở Khiêm Thương vảo 
thế kỷ thứ 13 là một Thiền sư Trung Hoa tên là Đại Giác. Sư 
được tướng quân Thời Lại [Tokiyori] mời đến truyền bá Thiền 
tông cho các khu vực phía đông Nhật Bản. 

Một số tu sĩ và cư sĩ của các tông phái khác không hài 
lòng chuyện này chút nào. Lòng ganh tị lan truyền răngThiền 
sư là gián điệp do Mông Cổ phái đến Nhật vả dần dần nhiều 
người tin như vậy. Lúc ấy, các quan hệ với Mông Cổ trở nên tệ 
hơn, và chính phủ của Tướng quân, do tin đồn hướng dẫn sai 
lầm, đã thuyên chuyên sư đến Koshu. Sư không những không 
phiền não chút nảo mà còn vui mừng đi theo nghiệp lực dẫn 
đường. 

Có một người chuyên trì các thần chú như Pháp Hoa và 
A-di-đà, đến Øặp sư, nói: 

-Thiền đọc Tâm Kinh vừa dải vừa khó, trong khi Nhật 
Liên Thượng Nhân dạy chú Pháp Hoa chỉ có bảy chữ và Nhất 
Biến Thượng Nhân chú A-di-đà chỉ có sáu chữ. Kinh Thiên thì 
dải hơn nhiều mà lại khó tụng. 

Đại Giác lắng nghe rôi nói: 

- Đệ tử Thiền muốn gì với kinh văn dài dòng? Nếu ông 
muốn đọc kinh Thiên, hãy đọc nó bằng một chữ thôi. Các thần 
chú sáu chữ, bảy chữ cũng dài lắm. 

(Thiên và Đạo Thuật) 


264. KINH KHÔNG CHỮ CỦA PHẬT QUANG 


Tu sĩ của Tsurugaoka Hachiman đến gặp Thiền sư Trung 
Hoa tên là Phật Quang, người thừa kế Thiên sư Đại Giác, kê sư 
nghe câu chuyện kinh một chữ của Thiên sư Đại Giác và hỏi: 

- Tôi không hỏi sáu chữ, bảy chữ các phái khác tụng 
niệm, chỉ muốn biết thế nảo là kinh một chữ của Thiền? 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 226 


Phật Quang đáp: 

- ông môn chúng tôi một chữ cũng chắng lập. giáo lý 
truyền riêng bên ngoài kinh điển, đạo thì lấy tâm truyền tâm. 
Nếu ông muốn đi sâu vảo đó, thì cả cuộc đời ông sẽ là một câu 
thần chú, cái chết của ông cũng sẽ là một câu thần chú. Ông 
còn muốn một chữ, nửa chữ làm gì? Lão sư Đại Giác đi vào 
rừng sâu đặt xuống đó một chữ, giờ đây cả thiền lâm đang xé 
nát nó thành nhiều mảnh trên gai nhọn, cố tìm nó. Nếu thượng 
tọa đứng trước tôi đây muốn nắm lấy một chữ đó, thì không mở 
miệng tụng kinh không chữ. Nếu thượng tọa không biết kinh 
không chữ, thì liền mất kinh một chữ đó vậy. Hãy đem một chữ 
này gửi đến từng trời thứ ba mươi ba; hãychôn nó đi, nó ở dưới 
đáy đại địa ngục thứ tám. Bốn phương, trên dưới, chỗ nào có 
thể dấu được nó? Ngay giây phút nảy, ở trước thượng tọa! Có 
chữ nào hay không? 

Kim vảng không thấu được (lớp vải thêu), tu sĩ im lặng 
rút lu. 

(Thiên và Đạo Thuật) 


265. ĐỊA TẠNG NGUYÊN HÌNH 


Sakawa Koresada, tùy viên trực tiếp của dòng họ Uesugi, 
bước vảo chánh điện chùa Kiến Trường vả cầu nguyện trước 
Bỏ-tát Địa Tạng Ngàn Tướng. Rồi ông ta hỏi vị tăng thị giả phụ 
trách chánh điện: 

- Trong ngàn tướng của Địa Tạng, tướng nào là Địa Tạng 
nguyên hình? 

Thị giả đáp: 

- Trong ngực của quan hộ vệ ngay trước tôi đây là ngàn 
niệm, vạn tưởng; cái nào là niệm tưởng đầu tiên? 

Chiến sĩ (samurai) lặng câm. 

Thị giả lại nói: 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 227 


-Trong ngàn tướng của Địa Tạng, Địa Tạng nguyên hình 
là Phật thế tôn, ngài luôn luôn dùng ngàn tướng. 
Chiến sĩ hỏi: 
- Phật thế tôn là ai? 
Thị giả bất ngờ năm mũi chiến sĩ vặn mạnh. 
Chiến sĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ. 
(Thiên và Đạo Thuật) 


266. THAM VẤN BAN ĐÊM 


(Myotei là một góa phụ và là một người đàn bà có cả tính mạnh. 
Bà đã tu tập mấy năm dưới sự hướng dẫn của Kimon, vị sư thứ 150 của 
chùa Viên Giác. Vào một dịp viếng chùa, bà đã có một kinh nghiệm 
trong khi lăng nghe sư thuyết pháp về kinh Kim Cương. Vào năm 1568, 
bà tham dự tuân nhiệp tâm Lạp Bát (mông tám tháng mười hai, kỷ niệm 
ngày Phật thành đạo]. 

Trước khi vào một trong những cuộc tham vấn ban đêm, 
bà cởi hết tất cả y phục của mình ra, và bước vào độc tham 
không một mảnh vải che thân. Bà năm xuống trước mặt sư. Sư 
Kimon cầm gậy như ý bằng sắt thọc vào giữa hai đùi bà, nói: 

- Bày trò gì đây? 

Ni cô Myotel đáp: 

- Bày cái cửa chư Phật ba cõi nhờ đó đến thế gian này. 

Sư nói: 

- Trừ phi chư Phật ba cõi vảo, [nếu không] các ngài chắng 
thể ra. Hãy cho vào cửa ngay đây và bây giờ. 

Và sư ngồi dang hai chân qua ni cô. 

NI cô hỏi: 

- AI sẽ vào ? Đó là Phật gì? 

Sư đáp: 

- Cái gì xưa nay vốn có, không có “sẽ.” 

NI cô nói: 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 223 


- Ai không cho biết tên thì là kẻ cướp vô lại, không được 
phép vào. 

Sư đáp: 

- Phật DI Lặc, phải đản sinh để độ người sau khi Phật 
Thích ca nhập diệt, vào cửa. 

Ni cô làm như muốn nói nhưng sư liên lẫy tay bịt miệng 
cô lại. Sư đè chiếc gậy sắt giữa hai đùi cô, nói: 

- Phật DI Lặc vào cửa. Hãy sinh ngay lập tức! 

Ni cô do dự và sư nói: 

Đây chăng phải tử cung thật; làm sao sinh được Di Lặc? 


NI cô đi ra và trong cuộc tham vẫn sáng hôm sau, sư hỏi: 

- Đã sinh được DI Lặc chưa? 

NI cô hét lớn: 

- Ông đã lặng lẽ sinh ra tối hôm qua rồi! 

Cô năm đứng sư, hai bàn tay ôm đỉnh đâu sư, nói: 

-Tôi mời ông Phật ấy dùng đỉnh đầu này làm Tòa Sư Tử. 
Hãy để ống từ bi ở đó mà thuyết pháp. 

Sư nói: 

- Đạo chỉ là một, không hai, không ba. 

NI cô nói: 

- Do căn cơ mà chúng sinh khác nhau vạn nẻo. Làm sao 
hòa thượng có thể găn họ vào một đường? 

Sư nói: 

- Một tướng dẫn đầu vạn quân vào kinh đô. 

(Thiên và Đạo Thuật) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 229 


267. BỨC TRANH NGƯỜI ĐẸP 


Vào năm 1299, khi lãnh chúa Fukuda Sadatomo đến chùa 
Kiến Trường đề dự lễ. Ông gặp sư Saikan trong một căn phòng, 
bất ngờ trong phòng ấy có một bức tranh vẽ Rei Shojo, một 
người đẹp đương thời của triều đại nhà Tống. Lãnh chúa hỏi 
Sư: 

- Đó là a1? 

Sư đáp: 

- Người ta nói không ngờ đó là Rei ShoJo. 

Sadatomo ngắm bức tranh một cách ngưỡng mộ và nói: 

- Tranh đó được vẽ như có thần lực vả còn cực kỳ hiến 
dâng. Người đàn bả đó có phải hiện giờ ở nước Tống không? 

Sư đáp: 

- Ở Tống, ngài muốn nói gì? Hiện giờ ở đây, tại Nhật này. 

Nhà quí tộc hỏi: 

- Ở đâu thế? 

Sư hét to: 

- Lãnh chúa Sadatomo! 

Nhà quí tộc nhìn lên. 

Sư nói: 

- Ở đâu thế ? 

Sadatomo lãnh hội được yếu chỉ, bái tạ. 

(Thiên và Đạo Thuật) 


268. TIÊNG HÉT CỦA TODEN 


Yoriyasu là một samural tự phụ và hiếu chiến. Vào mùa 
xuân năm 1314, anh ta được thuyên chuyên từ Kofu đến 
Kamakưra, ở đây anh ta đến viếng Toden, vị sư thứ 45 ở chùa 
Kiến Trường, để hỏi Thiên. 

Sư Toden nói: 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 2270 


- Ấy là trực tiếp biểu hiện Hành Động Vĩ Đại trong trăm 
mối quan tâm về cuộc sống. Khi nó trung như một samural, ây 
là trung của Thiên. Trung viết theo chữ Hán là kết hợp chữ 
“trung” và chữ “tâm”, vậy nó có nghĩa ông chủ ở giữa con 
người. Phải là không phiền não sai lầm. Nhưng hôm nay lão 
tăng đây nhìn chiên sĩ, có kẻ trung tâm nghiêng về danh và tiền, 
có kẻ nghiêng về rượu vả sắc dục, và có kẻ nghiêng về quyền 
lực và can đảm. Tất cả bọn họ đều ở trên những cái dốc đó, và 
không thể có tâm trung. Làm sao họ có thê trung đối với quốc 
gia? Nếu ông, thưa Ngài, muốn tu Thiền, trước hết hãy tu 
trung, và đừng trượt chân vào dục vọng saI lầm. 

Chiến sĩ nói: 

- Trung của chúng tôi là Hành Động Vĩ Đại trực tiếp trên 
chiến trường. Chúng tôi cân sự thuyết pháp của nhả sư để làm 
gì? 

Sư đáp: 

- Ngài là một anh hùng trong tranh biện, tôi là kẻ thanh 
nhã hòa bình--chúng ta có thê không có gì để nói với nhau. 

Lúc ấy chiến sĩ rút kiếm ra, nói: 

- Trung ở trong lưỡi kiếm của anh hùng, nếu thây không 
biết điều này thì chẳng nên nói đến trung. 

Sư đáp: 

- Lão tăng đây có kiếm báu Vua Kim Cương, nếu ông 
không biết nó, chớ nên nói đến trung. 

Chiến sĩ nói: 

- Trung của Kiếm Kim Cương -- thứ đó dùng làm gì trong 
chiến đấu thật sự? 

Sư liền nhảy tới hét lên một tiếng Katsu!, khiến chiến sĩ 
hoảng hốt đến độ mất hết ý thức. Sau đó một chút, sư lại hét 
nữa và chiến sĩ liền bình phục. 

Sư nói: 

- Trung trong lưỡi kiếm của anh hùng, ở đâu rồi? Nói! 

Kinh hãi quá, chiến sĩ xin lỗi rồi rút lui. 

(Thiên và Đạo Thuật) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 277 


269. THANH KIÊM GIẦY 


Vào năm 1331, khi Nita Yoshisada đang đánh Hojo 
Sadatoki, một viên chức hộ vệ chính của dòng họ Bắc Điều tên 
là Sakurada, bị giết. Vợ của ông ta là Wasa muốn cầu nguyện 
cho người quá cố, bả cắt tóc vào chùa Đông Khánh làm ni cô 
pháp danh là Shotaku. Bà đã nhiều năm hiển mình cho Thiển 
dưới sự chỉ dạy của vị sư thứ l7 của chùa Viên Giác, và cuối 
cùng đã trở thành ni sự thứ ba của chùa Đông Khánh. Vào tuần 
nhiệp tâm Lạp Bái (mông 8 tháng 12) năm 1339, sau cuộc tham 
vấn chiều với sư chùa Viên Giác, khi bả đang trên đường về 
nhà thì một người đàn ông cầm kiếm thấy bà, bị sắc đẹp của bà 
quyến rũ. Hắn dùng kiếm đe dọa và đến cưỡng hiếp bà. Ni sư 
liền lấy một tờ giấy ra, cuộn lại và đâm vào mắt người đản ông 
như một lưỡi kiếm. Hăn không còn đánh được và hoảng sợ quá 
đỗi vì sức mạnh tinh thần của ni sư. Hắn quay đầu bỏ chạy và 
ni sư bồi thêm một tiếng hét Yaa!, đánh hắn băng thanh kiếm 
giấy. Hắn té, rồi chạy trồn. 

(Thiên và Đạo Thuật) 


270. ĐẤT TRỜI TAN VÕ 


Tadamasa, một viên chức hộ vệ lâu năm của quan nhiếp 
chính Bắc Điều Cao Thời, có pháp danh là An Sơn. Ông ta là 
một tín đồ mẫn nhuệ của Thiền, đã tới lui thiền đường dành cho 
nam cư sĩ ở chùa Kiến Trường trong hai mươi ba năm. Vào 
năm 1331, khi đánh nhau xảy ra khắp nơi, ông ta bị thương và 
chạy như bay đến chùa Kiến Trường để gặp Sosan, vị sư thứ 27 
của chùa. Lúc đó chủa đang có 7rẻ /hang (Cha no yu). Sosan 
thấy người đàn ông mặc áo giáp đến, liền để một tách trà phía 
trước ông ta, nói: 

- Cái này thế nảo? 

Chiến sĩ lập tức dẫm nát cái tách trà dưới chân và nói: 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 2 


- Trời đất cùng tan vỡ. 

Sư nói: 

- Khi trời đất tan vỡ thì ông thế nảo? 

An Sơn đứng. thăng hai tay khoanh trước ngực. Sư đánh 
ông ta và ông ta miễn cưỡng kêu lên vì các vết thương bị đau. 

Sư nói: 

- Trời đất vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ. 

Tiếng trống vang lên từ trại lính phiá núi bên kia và 
Tadamasa chạy thật nhanh về trại. Sáng hôm sau, ông ta trở lại 
chùa, mình dính đây máu, để gặp sư. Sư bước ra, lại nói: 

- Khi trời đất tan vỡ thì ông thế nào? 

An Sơn nương mình lên thanh kiếm đẫm máu, hét một 
tiếng Yaa! lớn rồi chết đứng trước mặt sư. 

(Thiên và Đạo Thuật) 


271. VẼ TÁNH 


Ekichu, vị sư thứ 17 của chùa Thọ Phúc, nỗi tiếng là một 
họa sĩ. Một hôm Nobumitsu đến gặp sư và hỏi sư có thể vẽ 
được hương thơm tả trong câu thơ nôi tiếng, Qua hoa rồi, vó 
ngựa còn thơm”. Sư liền vẽ chiếc vó ngựa có bầy bướm vờn 
quanh. 

Rồi Nobumitsu dẫn một câu khác, “Gió xuân mơn man 
thối qua bờ sông”, và yêu cầu vẽ bức tranh gió nhẹ mơn man. 
Sư liền vẽ một cành liễu đong đưa . 

Nobumitsu đọc lên câu nói lừng danh của Thiền, “Chỉ 
thăng tâm người, thấy tánh thành Phật”. Anh ta yêu cầu vẽ bức 
tranh vê tâm. Sư lẫy cây cọ quẹt nhẹ lên mặt Nobumitsu một 
vệt. Chiến sĩ ngạc nhiên và bực tức. Sư liền phác họa bộ mặt 
tức giận ấy. 

Rồi Nobumitsu yêu câu vẽ một tranh về tánh như trong 
chữ “thấy tánh”. Sư bẻ gãy cây cọ, nói: 

- Đó là bức tranh. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 89 


Nobumitsu không hiểu và sư bảo: 

- Nếu anh không có con mắt thấy đó thì anh chăng thấy 
được. 

Nobumitsu nói: 

- Hãy lẫy cây cọ khác vẽ tánh đi. 

Sư bảo: 

- Hãy chỉ tôi thấy cái tánh của anh rồi tôi vẽ cho. 

Nobumitsu không lời để nói. 

(Thiên và Đạo Thuật) 


272. BẢN SAO 


Một vị tăng thủ tọa đến chào Gyokuzan, vị sư thứ 21 của 
chùa Kiến Trường. Thủ tọa hỏi mượn sư các bài thuyết pháp 
của Thiên sư Đại Giác, người sáng lập chùa Kiến Trường, về 
Lâm Tế Lục. 

Sư ngồi im lặng hồi lâu rồi hỏi: 

- Ông đã sao chép chưa? 

Thủ tọa đáp: 

- Sao, con chưa có mượn mà. 

Sư nói: 

- Thiền của Lâm Tế lả tâm tâm tương thông--ông cần chữ 
viết để làm gì? Nếu ông muốn có chữ viết, hãy dùng núi 
Ashigara làm bút, bờ biển Yui làm nghiêng mực mà sao chép. 

Thủ tọa hét một tiếng Katsul và nói: 

- Con đã sao xong. 

(Thiên và Đạo Thuật) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 214 


273. BÀI PHÁP CỦA NI SƯ SHIDO 


Vào tuần nhiếp tâm Lạp Bát (mồng § tháng 12) năm 1304 
ở chùa Viên Giác, hòa thượng Choket đã chính thức ân khả cho 
ni cô Shido, người sáng lập chùa Đông Khánh, thành mi sư. VỊ 
tăng thủ tọa không chấp nhận sự ẫn khả ấy, và hỏi câu sau đây 
để trắc nghiệm ni sư: 

- Trong dòng hệ của chúng ta, người được nhận ân khả 
phải thuyết pháp về Lâm Tế Lục. Cô thực có thê múa gậy Pháp 
trên Pháp tòa không? 

Ni sư đối diện với vị thủ tọa, rút ra một con dao đài hai 
tắc rưỡi (tất cả đàn bà thuộc giai cấp chiến sĩ đều mang dao loại 
này), giơ lên: 

- Chắc chắn một Thiền sư thuộc dòng của tỔ sẽ lên tòa 
cao nói về sách đó. Nhưng tôi là một người đàn bà thuộc dòng 
chiến sĩ, tôi sẽ nói pháp khi thực sự đối mặt với lưỡi kiếm đã 
rút ra khỏi vỏ. Tôi cân sách gì? 

VỊ tăng thủ tọa hỏi: 

- Trước khi cha mẹ sinh ra, lúc â ấy ni sư lấy øì tuyên giáo? 

Ni sư nhắm mắt lại một lúc, rồi hỏi: 

- Thủ tọa hiểu không? 

Thủ tọa nói: 

- Bầu rượu đã bị lật úp trong khe Đảo, 

Cặp mắt say nhìn thấy hoa mười dặm. 

(Thiên và Đạo Thuật) 


274. TÔ SƯ HIỆP SĨ TỪ PHƯƠNG TÂY ĐÉN 


Yamana Morofuyu là một chiến sĩ đũng cảm của dòng họ 
Ashikagas, được thuyên chuyền từ một thuyên trưởng hải quân 
sang ky binh. Sau đó một thời gian, ông ta đã tu học Thiền ở 
chùa Viên GIác. Một năm nọ, ông đến tham dự tuần nhiếp tâm 
Lạp Bát, nhưng ông không ngồi trong thiền phòng dành cho các 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 275 


chiến sĩ. Thay vào đó suốt ngày ông cỡi ngựa băng rừng vượt 
núi. Daikyo, vị sư thứ 43 của chùa Viên Giác, vì vậy cảnh cáo 
ông ta, nói: 

- Trên lưng ngựa, tâm dễ bị phân tán. Trong tuần nhiếp 
tâm Lạp Bát, hãy ngồi trong thiền đường. 

Ông ta nói: 

- Tăng nhân là người của Thiền ngồi, chắc chắn nên ngồi 
ở chỗ đặc biệt có Phật. Nhưng tôi lả một hiệp sĩ, nên tập thiền 
định trên lưng ngựa. 

Sư nói: 

- Ngài trước kia là một thuyền trưởng này trở thành một 
hiệp sĩ. TỔ sư đến trên sóng [chỉ Bò-đề Đạt-Ma] và tô sư đến 
trên lưng ngựa, ý ấy là đông hay là khác? 

Morofuyu ngập ngừng. 


Sư giựt lẫy cây roi, đánh Morofuyu và nói: 
- O1, cưỡi đi, cưỡi đi! 
(Thiên và Đạo Thuật) 


275. THIÊN MỘT CHIẾÉC ÁO CỦA ĐẠI GIÁC 


Một ông tăng sĩ từ dinh của quan nhiếp chính Bắc Điều 
Thái Thời [Hojo Yasutoki] đến viếng chùa Kiến Trường, nói 
với Đại Giác: 

- Vinh Tây vả Hành Dũng đã bắt đầu truyền bá Thiền 
tông ở Khiêm Thương này, nhưng hai vị sư vĩ đại nhất của Tô 
đạo là Đạo Nguyên của phái Tào Động và Thánh Nhất. Cả hai 
đến Khiêm Thương dạy Thiền theo lời mời của quan nhiếp 
chính Yokiyori, nhưng chưa hết một năm cả hai đều từ giả. Vì 
vậy, trong hàng chiến sĩ ở đây không bao nhiêu người hiểu 
Thiền nhiều. Sự thật, một số người ngu đến độ nghĩ rằng 
Thiền--[viết theo chữ Hán] là do hai chữ “y” y (áo) và chữ “đơn” 
(một) ghép lại--chỉ có nghiã như vậy. Họ tin rằng các Thiên 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 226 


tăng của Ấn độ ở trên núi tu các phép khổ hạnh đặc biệt, và 
ngay cả trong mùa đông cũng chỉ mặc có một chiếc áo vải, và 
tên của tông phái phát xuất từ đó. 

Đại Giác lắng nghe tất cả rồi cười lớn, nói: 

- Người Khiêm Thương đúng khi nói răng Thiền có nghĩa 
là chỉ mặc một chiếc áo. Họ hiểu đúng tông phái tượng trưng 
cho cái gì. Một người tầm thường mặc các lớp áo ba độc và 
năm ham muốn, và mặc dù cố công niệm Phật, tụng kinh để lột 
bỏ các lớp áo đó, nhưng y không thê thoát được các lớp áo 
phiền não. Thiền vốn không có nghĩa là có nhiều lớp áo mà có 
nghĩa là chỉ có một mảnh. Niệm Phật--ấy là xa lia Pháp không 
ta, và không ta không Pháp, để ta vả Pháp là một mảnh. Đây 
gọi là “nhỏi thành một khối”. Chiến sĩ Khiêm Thương, khi nói 
Thiền tông có nghĩa là tông phái một chiếc áo, họ đã lãnh hội 
được yếu tánh thâm sâu nhất của nó. 

Nếu ông không có các lớp áo ấy, là ông đang tu dưỡng 
đan điền theo kiểu Thiên. Giờ đây hãy để một người lột bỏ tám 
ngản lớp áo Pháp Tạng và chỉ còn một chiếc áo giản dị. Làm 
sao được như vậy? 

Tăng sĩ lễ bái và từ giả. 

(Thiên và Đạo Thuật) 


276. THIÊN CÁI KHÓ CỦA PHẬT QUANG 


Ở trên ban tham mưu của Yasutsura Genbansuke, một 
thượng thư của quan nhiếp chính Bắc Điều Thái Thời [Hojo 
Yasutaki], là một Morikatsu đã bất ngờ đến chùa Viên Giác. Ở 
đó ông ta đã gặp một trong những thị giả của Phật Quang, là 
Nhất Tâm (người đã biên tập các bài pháp của Phật Quang 
thành tập Phật Quang Lục). 

Morikatsu nói với thị giả: 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 2137 


- Bọn ngu ngốc ở Khiêm Thương không biết cách viết tên 
tông phái của các thầy cho đúng mà cứ lộn nó với chữ “cái 
khó”. Thật là kỳ khôi. 

Vị tăng thị giả cảm thấy thất vọng vì như vậy lả người ta 
đã làm giảm giá trị chữ Thiền và kê cho thây nghe. Phật Quang 
CƯỜI Và nÓI: 

- Thật ra cái khố là mối quan tâm lớn của tông môn chúng 
ta. Không nên khinh khi những chiến sĩ Khiêm Thương thiếu 
học đó. Cái gì đem lại sự sống cho con người là quyền lực của 
công trước và khi họ chết, nó kết thúc (bài tiết) ở công sau. 
Không phải sự sống chết nảy là mối quan tâm lớn của Thiền 
môn sao? Và cái bao bọc những cơ quan của sống và chết là 
chiếc khố. Nếu ông đi sâu vào cái bao bọc cả hai, ông sẽ biết 
sinh từ đâu đến và chết đi về đâu. Bây giờ hãy dùng cái khó chỉ 
giáo chút ít cho gã khờ đó, vả bảo y cách phá bỏ cái khô ấy. 

Nhất Tâm đến vung cái khố trước mặt Morikatsu, nói: 

- Tất cả chúng sinh đều vật vã trong cái khô này, khi ông 
phá bỏ cái khó thì thế nào? 

Morikatsu không lời để nói. 

(Thiên và Đạo Thuật) 


271. ĐỊA TẠNG RA KHỎI CHÁNH ĐIỆN 


Vào năm 1331, khi bọn lính của Nitta Sadayoshi đốt phá 
vùng thôn quê, chúng dùng lửa tấn công các ngôi chùa ở Khiêm 
Thương. Chùa Kiến Trường đã bị chúng đốt trong thời gian đó. 
Người ta nói rằng người chấp sự chánh điện của chùa đã cõng 
pho tượng Địa Tạng to lớn ra khỏi nguy hiểm. Pho tượng cao 
và rộng khoảng 5 mét, nặng khoảng 326 ký lô. Cửa của Phật 
điện chỉ mở ra được khoảng 2 mét 5. Làm sao ông tăng đem 
được Địa Tạng 
ra cửa? 

(Thiên và Đạo Thuật) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 214 


27§. VẬY RÔNG 


Trong giờ giải lao ở vườn chùa, vải ông tăng làm vườn 
nghỉ dưới gôc mây cây thông trong vườn phía sau phòng 
phương trượng. Nhớ lại ngày xưa, HoJo Tokimasa [I13§-1215; 
1203-5, là quan nhiếp chính], lúc còn là một thanh niên, đến ân 
cư trong một ngôi chùa trên đảo Enoshima, cầu nguyện cho 
cuộc đấu tranh của ông thành công lâu dài như thế nảo. Vào 
đêm cuối cùng của kỳ ân cư hai mươi mốt ngày, một công chúa 
xinh đẹp trong bộ y phục màu xanh lá cây hiện ra và tiên đoán, 
“Dòng phái của ông sẽ được chí tôn, và cơn thủy triều vinh 
quang sẽ tràn vào công nhà ông. Rồi công chúa biến thành con 
răn đài bảy mét, bơi xuống biến để lại trên bờ biển ba cái vảy 
giống như vảy cá. Tokimasa lấy ba cái vảy đó làm một lá cờ 
sáng ngời . Vì vậy, người ta nói rằng những ngôi chùa lớn như 
Kiến Trường, Viên Giác và các chùa khác đều có ba cái vảy cá 
trên nóc chùa. Rồi mấy ông tăng tranh cãi nhau về con rồng 
chạm trên cây cột trong một căn phòng của chùa Viên Giác, sao 
nó lại không có những vảy rồng hình tam giác giống như nóc 
chùa. Do đó, có người bảo rằng thần Biện tài (Benzaiten: thần 
của cải) không thể nào là con rồng, vì vậy câu chuyện cứ lòng 
VÒNG. 

Phật Quang ở trong phòng phương trượng nghe họ tranh 
cãi, liền ra nói: 

- Hãy tạm gác lại chuyện vảy rồng, có ai trong các ông 
từng thấy rồng chưa? 

Ông tăng tri viên nói: 

- Chưa, con chưa từng gặp ai thấy rồng cả. 

Sư nói: 

- Nếu các ông chưa từng thấy rồng thì làm sao tranh luận 
vảy rồng phải như thế nào? Các ông giông như người các tông 
phái khác phê bình Phật tâm tông mà chưa từng thoáng thấy 
Phật tâm. Nếu các ông muốn biết vảy rồng ra sao, hãy đến 
Enoshima ân cư vả câu nguyện cho thấy. được một con rồng. 
Rồi các ông sẽ không cần hành cước chỗ khác hay đi đâu xa 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 219 


xôi. Thần Biện tải chân thực ở trên đỉnh đầu mọi người. Hãy ân 
cư thiên định tại đây, trong thiên đường chùa Viên Giác này, 
hai mươi môt ngảy. Nếu hoàn toàn chuyên chú, các ông sẽ có 
thể thây rồng vào ngày cuôi. Nếu các ông chưa thây được rồng, 
hãy tu thêm hăm mốt tuần. Nếu vẫn chưa thấy nữa, hãy tu thêm 
hăm mốt năm, suốt ngày suốt đêm, không bao giờ quên quyết 
tâm. Đến ngày cuối, chắc chắn các ông sẽ gặp và thấy một con. 
(Thiên và Đạo Thuật) 


279. VẬT DƯỚI RÔN CỦA THỜI TÔNG 


Lúc chiến tranh bùng nô, Bắc Điều Thời Tông (Hojo 
Tokimune) đến viếng sư Phật Quang, ông đã hét lên một tiếng 
Yaa! phóng thắng tới trước. Tiếng hét to đến nỗi nó vang dội cả 
núi Lộc Sơn 

Hòa thượng Nghĩa Ông nói: 

-Tướng quân có vật vĩ đại dưới rốn [khí hải đan điền], nên 
tiếng hét to như vậy. 

Quan cận thần Masanori, khi hiểu Nghĩa Ông nói gì, hỏi: 

- Tôn giả thây kích thước cái vật dưới rỗn của tướng quân 

hồi nào? 

Nghĩa Ông đáp: 

- Trước khi tướng quân sinh ra, tôi đã thấy nó rồi. 

Quan cận thần không hiểu . 

Nghĩa Ông nói: 

- Nếu ngài không hiểu cái vĩ đại ở dưới rốn tướng quân, 
thì hãy xem cái vĩ đại ở dưới rốn chính ngải trước khi ngài sinh 
ra. Làm sao cái ấy trở nên lớn hay bé hơn vì vinh hay nhục của 
[địa vị] cao hay thấp? Quan cận thần vẫn ngơ ngác chăng hiểu. 

Nghĩa Ông hét một tiếng “Yaa!” và nói: 

- Tiếng của nó, của cái đó, là như thé. 

Ngay câu nói nảy, quan cận thần tỉnh ngộ và nÓI: 

- Tiểu quan hôm nay may mắn nhận được một tiếng hét 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 240 


của tôn giả. Tiểu quan đã biết cái vĩ đại ở dưới rốn của tướng 
quân rồi. 

Nghĩa Ông hỏi: 

- Cái ấy dài rộng như thế nào? Nói! 

Quan cận thần nói: 

- Dài xuyên ba cõi, rộng khắp mười phương. 
Nghĩa Ông nói: 

- Xin quí quan hãy cho cái vĩ đại ấy hét một tiếng xem 
nảo. 

Quan cận thân không thể mở miệng đáp lời. 

(Thiên và Đạo Thuật) 


280. CÔNG VÀO THÉ GIỚI CHƯ PHẬT 


Chùa Viên Giác vốn là cắm địa đối với đàn bà, ngoại trừ 
những người đản bà không lây chồng của một gia đình chiến sĩ 
tu Thiền là được phép vảo ra công. Sau năm 1334, lại có luật 
trừ phi người đàn bà đã thấy tánh thì không được phép lên Đại 
Quang Minh Điện. Lúc đó nó đã trở thành lệ cho người gác 
công, khi người đàn bà đi qua công phải trình một câu hỏi trắc 
nghiệm. Theo một truyền thống Thiền từ lúc đó, năm trắc 
nghiệm được dùng ở công chùa Viên Giác là: 

- Công vào có nhiều bậc: ngay cả Phật và Tô cũng không 
thể qua được. 

Nếu muốn vào, hãy trình mật ngữ. 

- Cửa sắt cứng chắc khó mở. 

Hãy để người có thần lực dựt đứt bản lè. 

- Trải ra mênh mông mọi hướng--không cửa, không công. 

Làm sao nhận ra công ấy? 

- Tám mươi bốn ngàn công đồng thời mở. 

Duy kẻ có mắt, hãy cho y thấy. 

-_ Là cái gì? Do công này 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 241 


Tất cả chư Phật đi vào thế gian. 
(Thiên và Đạo Thuật) 


281. CHIÉC Y NIỆM PHẬT 


Tướng quân Yoriie không ưa những tín đồ phái Niệm 
Phật. Vào tháng 5Š năm 1213, ông ra một đạo luật cắm niệm 
Phật và ra lệnh Yashiro HikI khám xét những người hành cước, 
nếu tìm thây tu sĩ nào của phái Niệm Phật, hãy lột lây áo tu 
đem đốt. Thực hiện mệnh lệnh này, Yashiro khám xét khách du 
hành ở một bên cầu Mandokoro, nếu thấy tu sĩ Niệm Phật, liền 
lột lây áo tu đem đốt, nễu khám phá thấy tu sĩ vi phạm đạo luật 
cắm Niệm Phật thì bắt bỏ tù. 

Vào lúc ấy, ở Ise có một tín đồ Niệm Phật tên là Sho- 
nenbo đến Khiêm Thương để thực hiện niệm Phật. Yashiro bắt 
Shonenbo và đem áo tu đi đốt. Shonenbo nói: “Y nảy là cờ 
phướn của Tam Bảo, là thánh hiệu của Tăng già, là bóng y của 
chư Phật. Nó là chiếc y vinh dự của Bốn Vua Hộ Pháp và Tám 
VỊ Thiên Long. Và đặc biệt nó là chiếc y xưng niệm, nếu là 
biểu hiện của đại tín ngưỡng, dù có ném vào lửa cũng chắng 
cháy.” Yashiro liên bảo lính ném chiếc áo tu vào ngọn lửa. 
Shonenbo lớn tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ngọn lửa liền 
tặt, không sém đến cả cái chéo áo tu -- người ta kế vậy. 

Tu sĩ Sonei đem chuyện này đến sư Nam Thiền. Sư bảo: 
“Hãy bỏ câu chuyện thân tiên nhỏ do tín đồ phái Tịnh Độ ở 
Khiêm Thương truyền tụng đó sang một bên. Ngay bây giờ 
trước mặt ông, khi chiếc áo thân bị ném vào lửa, làm sao 
Shonenbo tự cứu mình được?” 

Sonei không lời đề nói. 

(Thiên và Đạo Thuật) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 242 


282. THUYÊẾT PHÁP 


Ông tăng thủ tọa của chùa Bảo Phước là một người điếc 
không thể nghe thuyết pháp được. Ông yêu cầu được làm thủ 
quản tàng kinh các và ông đã chăm chú làm việc hơn mười 
năm. Ông thấy răng các câu chuyện về cuộc đời đức Phật trong 
nhiều kinh không phù hợp với nhau va ông hỏi sư trụ trì 
Hakudo, vị sư thứ năm của chùa, cái nào đúng. Sư nói: “Những 
gì trong kinh là ngón tay chỉ mặt trăng hay là cái lưới bắt cá. 
Một Thiền nhân muốn biết cái gì đúng và cái gì sai với những 
câu kinh và suy luận về giáo lý khác nhau là y đang làm vần 
đục tâm mình, phải không? Thủ tọa tu, chính là Phật tu; thủ tọa 
xuất gia, chính là Phật xuất gia. Khi thủ tọa đắc đạo, chính là 
Phật đắc đạo. Khi thủ tọa vào Niết bàn, chính là Phật vào Niết 
bàn. Thủ tọa đã xuất gia và tiễn xa trên đường đạo, nhưng chưa 
vào Niết bản; hôm nay ông ta đang ở trong giai đoạn bốn mươi 
chín năm thuyết pháp. Bây giờ, vì người, trời và vạn chúng 
sinh, hãy để ông ta thuyết pháp xem. Tất cả chú ý!” 
(Thiên và Đạo Thuật) 


283. MÚA THƯƠNG TAY KHÔNG 


Nanjio Masatomo, một bậc thầy về phép đánh thương, 
đến chùa Kiến Trường lễ Phật và sau đó nói chuyện với hòa 
thượng Nghĩa Ông về cách sử dụng thương trên lưng ngựa. 
Nghĩa Ông nói: 

- Ngài quả thật thiện nghệ trong phép đánh thương. 
Nhưng cho đến khi nào biết được cảnh giới múa thương băng 
tay không, ngài chưa hội nhập được cái tối mật của nghệ thuật. 

NanJIo hỏi: 

- Ý thầy muốn nói gì? 

Nghĩa Ông đáp: 

- Không thương trong tay, không tay trên thương. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 243 


Thương sư không hiều. 
Nghĩa Ông thêm: 
- Nếu ngài không hiểu, nghệ thuật đánh thương của ngài 
chỉ là tiêu xảo của đôi bàn tay mà thôi. 
(Thiên và Đạo Thuật) 


284. ĐÁNH CHUÔNG 


Chuyện xảy ra khi Dịch Đường là trụ trì Thiền viện 
Tentoku, vào thế kỷ mười chín. Một buổi sáng sư nghe tiếng 
chuông rạng đông ngân nga và chăng bao lâu sau đó, sư gọi 
ông tăng thị giả đến, hỏi: 

- Sáng hôm nay a1 đánh chuông? 

Thị giả đáp: 

- Đó là một chú tiêu mới nhập viện. 

Sau đó, sư gọi chú tiểu đến, hỏi: 

- Sáng nay, khi đánh chuông rạng đông, chú đã nghĩ gì? 

Chú tiêu đáp: 

- Chăng có gì đặc biệt. Con chỉ đánh chuông thôi. 

Trụ trì nói: 

- Không, phải có cái gì đó trong tâm con. Được rồi dù 
sao, khi nào con đánh chuông, cứ đánh y như sáng nay. Đó 
chăng phải là tiếng chuông tầm thường. 

Lúc ấy chú tiểu nói: 

- Có lần con nghe nói răng bất cứ chúng ta làm gì cũng 
phải là phụng sự Phật. Con được bảo thiền định về các pháp 
như là Phật. Vì vậy sáng nay con nghĩ cái chuông là Phật, và 
mỗi lần con đánh chuông thì tiếng Phật phát ra . Mỗi lần con 
cúi đâu lễ bái, con cảm thấy đánh chuông là lễ bái. 

Trụ trì nói: 

- Con đã nghe được lời dạy hay. Từ đây về sau trong đời, 
khi làm bất cứ việc gì, cứ làm như vậy. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 244 


Chú tiêu sau này trở thành phương trượng chùa Vĩnh 
Bình, trung tâm huấn huyện Thiền vĩ đại; chú tên là Dengo 
Mortta. 

(Thiên và Đạo Thuật) 


285. SAO KHÔNG? 


Thiết Chu là một kiếm sĩ xuất sắc và là Thiền gia đệ tử 
của hoà thượng Tích Thủy ở chùa Thiên Long. Là kiếm sư 
hàng đầu thời đó, Thiết Chu được yêu cầu dạy kiếm thuật cho 
vị hoàng để trẻ tuổi Minh Trị. Trong một buôi huấn luyện, khi 
cả hai xáp lại gần nhau, Thiết Chu dùng một đòn nhu đạo ném 
thiên hoảng xuống sản gỗ bóng láng. Nội qui cho phép điều 
này, nhưng quan thị vệ của thiên hoàng hoảng hốt vì sự việc 
xảy ra. Sau đó ông ta nói với Thiết Chu vả tức giận phản đối: 

- Thật là không thể ngờ được, ông dám ném cả đức 
Hoàng thượng. 

Thiết Chu nói: 

- Sao không? Đó thuộc phần những gì tôi được yêu cầu 
dạy cho ngài. 

Quan thị vệ không biết nói gì. 


Suốt đời Thiết Chu là người ăn chay theo truyền thống 
Phật giáo. Một hôm, một người hay xía vào chuyện người khác 
đến nói với sư: 

- Với cái nhìn cao nhất của Thiên, chắc chắn ăn thịt cũng 
đồng với không ăn thịt, phải không? 

Thiết Chu đáp: 

- Phải, đồng. 

Người kia hỏi tiếp: 

- Vậy thì, nếu là đồng, tại sao sư không bỏ ăn chay để ăn 
mặn? 

Thiết Chu đáp: 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 245 


- Nếu là đồng, tại sao ông muốn tôi thay đôi? 
(Thiên và Đạo Thuật) 


286. ĂN CÁ THỊT LÀM SAO THÀNH PHẬT? 


Theo sử sách chép, Tuệ Trung Thượng Sĩ là đệ tử của 
Thiền sư Tiêu Dao, được vua Trần Nhân Tông--sơ tổ dòng 
Thiền Trúc Lâm Yên Tủ--kính làm sư huynh, và là anh cả của 
thái hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm. 

Một hôm, thái hậu mở tiệc thịnh soạn, Thượng Sĩ dự tiệc 
gặp cá ăn cá, gặp thịt ăn thịt. Thái hậu thấy lạ hỏi: 

- Anh tu thiền mà ăn cá thịt thì thành Phật sao được? 

Thượng Sĩ đáp: 

- Phật là Phật, anh là anh. Anh chả cần làm Phật, Phật chả 
cân làm anh. Thái hậu chăng nghe cô đức nói, “Văn Thù là Văn 
Thù, giải thoát là giải thoát, đó sao? 

Khi thái hậu qua đời, nhà vua cúng chay ở cung cẩm. 
Nhân lễ khai đường, nhà vua thỉnh các vị tôn túc bốn phương 
mỗi vị làm một bải kệ ngắn trình bày kiến giải của mình. Kết 
quả bài nào cũng chưa tỏ ngộ. 

Vua bèn trao giấy mực cho Thượng Sĩ. Thượng Sĩ viết 
một hơi bài tụng tự thuật: 

Kiến giải trình kiến giải, 
Tựa ấn mắt làm quái. 
Ấn mắt làm quải rồi, 
Rố ràng luôn tự tại. 

Vua đọc xong liền phê tiếp theo sau: 
Rõ ràng luôn tự tại, 
Thấy quái chẳng thấy quải 
Cũng ấn mắt thành quải 
Quải ấy tự tiêu hoại. 

Thượng Sĩ đọc, chịu lãm. 

(Thiên Sư Việt Nam) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 246 


287. MƯA ĐÊM 


Trước khi vào sống trong núi, Thiền sư Ranryo đã hành 
cước khắp bốn phương, không phân biệt triều đình hay thôn 
quê, thảnh phố hay làng mạc, không tránh quán rượu cũng 
không tránh nhà thổ. 

Khi có người hỏi tại sao làm như vậy, sư đáp: 

- Hễ tôi ở đâu thì Đạo ở đó. Không có khe hở nảo hết. 

Về sau, Ranryo vào núi dựng một cái am đơn sơ, sống 
cuộc sống khô hạnh thanh đạm, tiếp tục tu Thiên. 

Ranryo đặc biệt thích mưa đêm. Vào những đêm mưa, sư 
đốt nhang ngồi mãi cho đến sáng. Dân làng ở các vùng ven núi 
không biết tên, bèn kêu sư là Dạ Vũ tăng (ông tăng Mưa Đêm). 
Sư nghe gọi như thế, thấy hay hay, bèn lây đó làm bút hiệu. 

Có người đến hỏi sư về công đức tương đối của thiền định 
và phép niệm Phật A Di Đả của phái Tịnh Độ, sư đáp băng bải 
kệ sau đây: 

Thiên định và niệm Phật, 
Tựa hai quả núi 1o; 
Tiêm năng cao và thấp 
Phân chia một thể gian. 
Một khi lên tột đính, 
Tất cả đêu như nhau 
Thấy trăng trên đầu núi; 
Tội nghiệp kẻ bắt tín 
Đau khổ vì leo trèo. 
(Giai Thoại Thiên) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 247 


28§. THIÊN SƯ THÔNG THÁI 


Hạt Đường Bốn Quang (1710-1773) là một Thiền sư có 
tải năng phi thường, học rộng nhớ nhiều. Thầy của sư là Chỉ 
Nguyệt Huệ Ấn (1689-1764) cũng là một trong các sư học giả 
vĩ đại nhất. Bồn Quang thường chu du diễn thuyết về Thiền 
theo lời mời của các trung tâm học viện khắp nơi trong nước. 

Trong số các tác phẩm đồ sộ của sư là một luận Øiải Các 
phần của bộ Chánh Pháp Nhãn Tạng, kiệt tác của Đạo Nguyên, 
một Thiền sư vĩ đại ở thế kỷ mười ba. Chánh Pháp Nhãn Tạng, 
tác phẩm đầu tiên và vĩ đại duy nhất của Phật giáo Nhật Bản, là 
một trong những công trình khó nhất thuộc hảng kinh điền. 

Trong khi Bồn Quang đang viết luận giải của sư về bộ 
Chánh Pháp Nhãn Tạng thì một ông tăng học luận lý học đến 
yêu cầu sư giảng kinh Lăng Nghiêm, một bộ kinh sâu xa vả 
phức tạp nhất bằng tiếng Trung Hoa. 

Sư liền đặt lên bàn viết ở bên trái là kinh Lăng Nghiêm, ở 
bên phải là bộ Chánh Pháp Nhãn Tạng, ở chính giữa là giây để 
viết. Rồi cùng một lúc, sư vừa giảng kinh Lăng Nghiêm, vừa 
đọc Chánh Pháp Nhãn Tạng vừa viết lời bình xuống giấy, chú ý 
cả ba công tác mà không lẫn lộn. 

Những người chứng kiến lẫy làm kinh ngạc, vả tin đồn 
bắt đầu lan ra rằng Bốn Quang là thần thánh tái sanh. 

(Giai Thoại Thiên) 


289. ÔNG PHẬT SAY 


Túy Ông Nguyên Lư (1716-1789) và Đông Lĩnh Viên Từ 
(1721-1792) là hai phụ tá đắc lực nhất của đại sư Bạch Ân Huệ 
Hạc (1685-1768). Túy Ông được biết là một bậc sư có khả 
năng to lớn, và Đông Lĩnh là một bậc thầy tinh tế. Nhiều người 
thừa kế sau này của Bạch Ấn thực sự đã nhận sự huấn luyện từ 
một hay cả hai vị sư trẻ hơn này. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 248 


Túy Ông đã hơn ba mươi tuổi khi gặp Bạch Ấn lần đầu 
tiên. Người ta không biết gì cả về quãng đời trước kia của sư. 
Đại sư Bạch Ấn nhìn thấy Túy Ông có tỉnh thần phi thường và 
do đó thúc ép sư thật mạnh để sư nhận thức tiềm năng của 
mình. 

Túy Ông đã trải qua hai mươi năm trong tông môn của 
Bạch Ấn, nhưng sư sống cách xa chùa mười dặm và chăng bao 
giờ đến chùa trừ phi có thuyết pháp. Những cuộc tham vẫn 
riêng tư của sư với Bạch Ấn luôn luôn xảy ra vào ban đêm, vì 
thế không ai thấy sư tới lui. Vào những ngày có thuyết pháp, sư 
thường rút lui ngay khi bài pháp vừa hết. Vì thế người ta khó 
nhận ra sư là đệ tử của Bạch Án. 

Túy Ông là người có đặc tính kỳ lạ. Sư thích rượu và 
không bao giờ để ý đế những chuyện lặt vặt. Sư thường nói và 
hành động ngoải ước lệ thông thường. Có thê nói là sư chăng 
ngôi thiền gì cả và cũng chăng đọc kinh sách. 

Sư không có chỗ ở nhất định và thường năm lăn ra ngủ ở 
bất cứ chỗ nào có thể được. Sư tự coi là may mắn nếu có đủ 
rượu đề được ngà say. Sư thích các môn giải trí như đánh cờ, 
vẽ và sống cuộc sống tùy thích. Người ta không thê quyết định 
được sư ân tảng thâm sâu hay chỉ là người nông cạn. 

Mặc dù Túy Ông không cần sông trong chùa của Bạch Ấn 
nhưng khi Đại sư Bạch Ấn bị bệnh lần cuối cùng, sư đã trở lại 
để chăm sóc Bạch Ân. Sau khi Bạch Ấn tịch, Túy Ông thừa kế 
ngôi chùa nhưng. chăng làm gì cả. Bất cứ khi nào có người đến 
học Thiền, Túy Ông chỉ đơn giản bảo họ đến Đông Lĩnh. Mặc 
dù sư từ chối nói Thiền nhưng người cầu tìm vây quanh sư 
không bao giờ ít hơn bảy tắm chục. 

Bấy giờ, Đại Hưu (Daikyu) và Reigen, hai Thiền sư cũng 
học Thiên với Bạch Ấn, bắt đầu viết thư cho Túy Ông, thúc 
giục sư làm việc. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực của họ, Túy 
Ông vẫn tịch nhiên bất động. | 

Bảy năm sau khi Bạch Ấn viên tịch, Đại Hưu, Reigen và 
Đông Lĩnh cuối cùng đã cùng nhau tập hợp lại với Túy Ông, 
khăn khăn rằng sư là chủ lễ truy niệm Bạch Ấn bảy năm do 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 249 


môn đồ tô chức. Không thể từ chối, Túy Ông chổi dậy trong 
dịp nảy băng cách thuyết pháp về Năm Nhà Thiền với một hội 
chúng hơn hai trăm người. 

Lúc này, Túy Ông đã năm mươi tám tuôi. Bây giờ số 
người theo sư đã lên hơn năm trăm. Họ sống trong các khu nhả 
chật hẹp quanh vùng, không đủ thì giờ cho Túy Ông gặp tất cả 
mọi người khi họ cùng nhau đến. 

Túy Ông cũng được các nơi mời nói chuyện, thu hút thính 
chúng từ ba trăm đến năm trăm người. Những năm về sau, sư 
thu hút cả đến khoảng bảy tám trắm người nghe, khi sư thuyết 
giảng về các tác phẩm Thiền cô điền. 

Túy Ông thường nói với chúng rằng, “Người xưa nói rằng 
quá thư thả hay hơn là quá khẩn trương. Tôi không đồng ý; quá 
khẩn trương tốt hơn là quá thư thả.” Sư thêm, “Đừng quá nhu 
nhược và tùy thuộc. AI liên tục tìm đạo, trong một hai đêm, 
cũng có thể thâm nhập được.” 

Túy Ông cũng thường nói, Các nơi khác người ta trật tự 
và đêu đặn, mang mâu mực nghĩ. lễ uy nghiêm. Ở đây chúng ta 
có mắt voi, mũi khi, với ông quyên không lông. Người thế gian 
kiếm sống bằng. tụng kinh để làm gì?” 

Khi nói vê tông môn của lão sư Bạch Ấn, Túy Ông nói, 
“Kẻ duy nhất chộp hết tất cả vốn liếng tinh thần trong nhà của 
Bạch Ấn là Đông Lĩnh. Kẻ duy nhất thâm nhập tận nguồn giáo 
lý của Bạch Ấn là Đại Hưu.” 

Túy Ông cũng nói, Ngay cả Thiền tăng tự do hành cước 
khắp cả đất liền không bị câm cản, cũng thấy mình lạc mắt khi 
gặp Bạch Ấn. Tại sao vậy? Bởi vì dã vi tường vi cao thấu trời, 
kẽm gai nhọn phủ rợp đất, nên chăng thê tiến cũng chắng thê 
lui. Vì vậy mới bảo hạ cờ lui trống, nên cởi giáp đầu hàng. 
Không aI trong các Thiền hội khác có loại đã tường vi này; đó 
là tại sao các ông tăng đi lướt qua bên cạnh mà không thể bắt 
kịp ai cả. Tôi cho là hợp vậy.” 

Khi Túy Ông sắp tịch, các thị giả yêu cầu sư cho kệ phó 
pháp. Túy Ông măng họ. Khi họ lặp lại lời thỉnh cầu, sư lấy bút 
VIỆt: 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 250 


Bảy mươi ba năm, 
Ta đã 
Lửa Phật lừa sư. 
Lời cuỗi cùng tư! 
Cải øì 2 Cải øì ? 
Kaal 
(Giai Thoại Thiên) 


290. ĐẠI SƯ VI TẾ 


Đông Lĩnh Viên Từ (1721-1792) đầu tiên học Thiên với 
Cổ Nguyệt Thiền Tải (1667-1751), sau đó sư đến tham học 
nghiêm túc với Bạch Ân. 

Sự tu tập của sư đã được chuẩn bị tốt khi ở với Cổ 
Nguyệt, không bao lâu Đông Lĩnh đã đạt ngộ dưới sự chỉ dạy 
của Bạch Ấn. Chỉ trong vòng vài năm, sư đã học hết tất cả nội 
giáo của Bạch Ấn. 

Không may, sự cưỡng bức tận lực của sư đã làm cho thân 
thể sư suy sụp, và sư ngã bệnh suýt chết. Không tìm được 
thuốc chữa trị có hiệu quả, sư tự nghĩ, “Dù ta đã tìm ra tất cả cái 
nguôn và các phương pháp của Thiền, thì có gì hay nếu bỗng 
nhiên ta chết đi?” 

Vì vậy sư viết một cuốn sách nhan đề là Tông Môn Vô 
Tận Đăng Luận. Khi trình sách với Bạch Ấn, sư nói, “Nếu sách 
này có gì giá trị, con muốn truyên nó cho đời sau. Nếu nó chỉ là 
một mớ tạp nhạp, con sẽ ném nó ngay vào lửa.” 

Bạch Ấn xem qua sách và nói: 

- Đây sẽ là phương thuốc mở mắt cho đời sau. 

Rồi Đông Lĩnh từ giả Bạch Ấn đi Kyoto, nơi đây sư sống 
lặng lẽ, tự chăm lấy sóc bệnh mình, từ chối tất cả những gì 
dành sẵn cho sư, sống và chết. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 2577 


Một hôm, khi ở trong cảnh giới vô tâm, Đông Lĩnh bỗng 
thấy suốt kinh nghiệm cả đời của Bạch Ấn. Ngay đó sư liền 
bình phục. 

Quá vui, Đông Lĩnh viết thư cho thầy, kê lại sự việc xảy 
ra. Đại sư Bạch Ân gọi Đông Lĩnh trở về và bảo sư làm người 
thừa kê. 

Sau khi Đông Lĩnh bình phục, sư và Bạch Ấn thiết lập 
chương trình cho Thiền môn. Phần lớn việc xét duyệt chi tiết 
chương trình hiển nhiên là do Đông Lĩnh làm. Vào cuối đời của 
Bạch Ân, khi năng lực của Sư cuối cùng đã hao mòn, Đông 
Lĩnh thúc giục và khuyến khích các đệ tử. Nhiều người trong 
hàng đệ tử cuỗi cùng của Bạch Ấn còn thô sơ trong ngộ, những 
người xuất sắc là những người được Đông Lĩnh tinh luyện, 
thành toàn cho. 

(Giai Thoại Thiên) 


291. PHẬT TRONG ĐỜI NÀY 


Một hôm, Thiền sư Đông Lĩnh đang thuyết pháp ở Saga, 
ở vùng núi ngoại ô Kyoto. Trời mùa đông lạnh chết người. 
Thời tiết lạnh đến nỗi mọi người trong thính đường tỏ vẻ khó 
chịu kịch liệt. 

Đông Lĩnh rông. {O, "Những ai trong quí vị sợ thời tiết 
lạnh nên trở lại đời sống thế gian ngay! Quí vị làm sao học 
Thiền được? Tại sao quí vị không tìm nó trong tâm của quí vị? 
Con cá ở trong nước, nhưng không biết nước ngay ở đó; con 
người ở giữa đạo lý tối thượng mà không biết đạo lý.” 

Lúc đó, trong thính đường có một người theo phong trào 
Tâm Học tên là Nakazawa Donl, người sau này lập hội Tâm 
Học ở miền đông Nhật Bản, nghe những lời Đông Lĩnh nói, 
bỗng nhiện tỉnh ngộ. Sau này, Nakazawa giải thích, “Hiến Bảy 
Giáo Lý có nghĩa là không đặt tâm ra ngoài,” rồi thêm, “Đây là 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 272 


những gì họ muốn nói qua câu thảnh Phật ngay trong thân 


này. 
(Giai Thoại Thiên) 


292. ẤN KHẢ QUÁ SỚM 


Ryozai ban đầu tham học với Thiền sư Cổ Nguyệt. Sau sư 
theo Bạch Ấn và đạt ngộ dưới sự chỉ dạy của Bạch Ấn. 

Khi Ryozai đến tham kiến Bạch Ấn, Bạch Ấn thấy ngay 
sư là người có khả năng phi thường. Ryozal đã ở lại với Bạch 
Ấn nhiều năm, đương nhiên nhận sự ân khả của Bạch Ân và trở 
thành sư. Như vậy Ryozal trở thành người thứ nhất trong hàng 
sư do Đại sư Bạch Ấn đào tạo. 

Tuy nhiên, sau này Bạch Ấn nói, “Tôi đã ấn khả cho 
Ryozai quá sớm. Vì vậy, bây giờ ông ta không thể làm nắm 
vững được sự vIỆc. Nếu tôi có thê đợi thêm ba năm nữa, trước 
khi cho phép ông ta dạy người, không một ai trên thế gian có 
thê phê bình ông ta được.” 

Có người hỏi Bạch Ấn tại sao sư ấn khả cho Ryozai quá 
sớm. Đại sư đáp, với sự hỗi tiếc sâu xa, “Lúc đó tôi chỉ ý thức 
răng tìm được một người như thế thật khó biết bao. Tôi đã 
không nhận thức ra là ấn khả quá sớm.” 

(Giai Thoại Thiên) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 25? 


293. ĐẠI SỰ 


Nga Sơn Từ Trác (1727-1797) đã hành cước khi sư mới 
mười sáu tuổi. Khi vào Thiền viện, trong thời gian chín mươi 
ngày tu tập kịch liệt sư đã tỉnh ngộ. Sau đó, sư hành cước viếng 
hết sư này đến sư khác, tham học với hơn ba mươi Thiền SƯ. 
Không một Thiền sư nảo có thể làm gì sư được, vì thế sư trở về 
với bôn sư là Nguyệt Thuyền Thiền Huệ (1702-1781). 

Nguyệt Thiền thừa nhận sự nắm vững Thiên của Nga Sơn 
trẻ tuổi, lúc đó Nga Sơn cũng tin rằng mình năm được Thiền. 

Bây giờ, Nga Sơn bất chợt đi ngang qua Thiền viện của 
Bạch Ấn đôi lần, nhưng sư không muốn gặp bậc thầy danh 
tiếng này. 

Nhưng một hôm sư chợt nghĩ, “Trong các sư trên khắp đất 
nảy, không một ai có thể chỉ cho mình điều gì. Bạch Ấn là 
nñĐười duy nhất có những phương pháp mà ta không. biết.” 

Ý nghĩ này đã khơi nơi sư dậy lòng mong muôn gặp Bạch 
Ấn. Sư nói với Nguyệt Thuyền ý ý mình. Nguyệt Thiền nói, “Tại 
sao ông cần phải gặp Bạch Ân? Nga Sơn lại nghĩ Nguyệt 
Thuyền đúng nên ở lại.” 

Một năm nữa trôi qua, khi Nga Sơn bất ngờ nghe Bạch 
Ấn được mời đến thuyết pháp về Bích Nham Lục ở thủ đô 
Hồng Hộ. Bấy giờ sư nghĩ, “Bao lâu ta chưa gặp vị lão sư ấy, ta 
chưa thực sự là bậc đại trượng phu.” 

Dù cho Nguyệt Thuyền cố giữ sư lại, bấy giờ Nga Sơn đã 
quyết tâm đi. Sư hành cước thắng đến Edo để gặp đại sư Bạch 
Ấn. 

Khi Nga Sơn trình kiến giải của mình, Bạch Ấn hét to, 
“Đồ lừa gạt, hơi thở thối tha, ở đâu đến đây lừa ta?” Và sư ném 
Nga Sơn ra ngoài. 

Nga Sơn không bỏ cuộc. Sau khi bị ném ra ngoải ba lần, 
sư vẫn nghĩ mình đạt chân ngộ và Bạch Ấn cô hạ sư vì có mục 
đích. 

Một đêm nọ, khi loạt bài thuyết pháp gần chấm dứt, Nga 
Sơn suy nghĩ, “Quả thật Bạch Ấn là bậc thầy vĩ đại nhất trên 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 254 


đất này. Tại sao ông ta lại phản đối người ta một cách độc 
đoán? Át phải có yếu chỉ.” 

Bấy giờ Nga Sơn đến xin lỗi Bạch Ấn vì thô xuất, và xin 
chỉ dạy. Bạch Ấn nói, “Ông chưa trưởng thành. Suốt đời ông sẽ 
mang Thiền cái da bụng chạy quanh. Dù ông nói có trôi chảy, 
đó cũng chăng cho ông năng lực gì khi ông đến bờ sanh tử. Nêu 
ông muốn cuộc sống hăng ngày của ông thực sự thỏa mãn, ông 
phải nghe tiếng vỗ một bàn tay.” 

Sau này Nga Sơn nói với môn đệ, “Tôi mất ngót hai chục 
năm hành cước khắp xứ, tham học với hơn ba chục Thiền sư. 
Tôi đã quá sắc bén nên không ai hợp với tôi. Cuối cùng, tôi 
chạy đâm đầu vào lão Bạch Ấn và đã bị đá ra ba lần, thây ra 
năng lực thông thường của tôi vô dụng tại điểm ấy. Rồi tôi trở 
thành kẻ chân thành theo đạo. 

Vào lúc đó, trên thế gian này ai là kẻ có thể đánh tôi được 
ngoại trừ Bạch Ấn? Tôi không đánh giá đạo hạnh vĩ đại hay hơi 
thở danh vọng của sư. Tôi không đánh giá nhận thức siêu việt 
hay nội kiến thông suốt của sư qua các công án phức tạp của cố 
nhân. Tôi không đánh giá sự giảng giải lưu loát và sự phơi bày 
gan dạ của sư. Tôi không đánh giá SỐ người theo sư. Tôi chỉ 
đánh giá sự kiện trong khi tất cả các Thiền sư khác không thể 
làm gì tôi được. Băng phương tiện đo lường thô bạo, Bạch Ấn 
đã đưa tôi vào ngõ cụt, cuỗi cùng khiến tôi có thê hoàn thành 
Đại Sự. 

Hiến nhiên, việc nảy chăng dễ chút nào. Tôi theo Bạch 
Ấn chỉ được bốn năm, khi sư trở nên già đến nỗi đôi khi sư quá 
mệt mỏi cho việc tham vấn. Kết quả, tôi đã đến Đông Lĩnh để 
học giáo lý tối thượng thừa. Nếu không có Đông Lĩnh ở đó, tôi 
không thê kiện toàn chỉ tiết cuối cùng.” 

(Giai Thoại Thiên) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 255 


294. SAILÂM 


Chodo đã tham học với Cổ Nguyệt và chứng nhập cảnh 
giới chơn không. 

Vào lúc ấy, môn phái của Thiền sư Bạch Ấn đang thịnh 
phát, người cầu đạo khắp nơi trên đất nước lũ lượt đến với đại 
SƯ. 

Chodo muốn đến tranh luận về Thiền với Bạch Ân, nhưng 
Cổ Nguyệt khuyên Chodo đừng đi. Chodo không nghe, vì thế 
Cổ Nguyệt nói, “Nếu anh cứ khăn khăn, để tôi viết thư giới 
thiệu.' 

Vì vậy, Chodo thăng đến chỗ Bạch Ân, mang theo thư 
giới thiệu của Cô Nguyệt. _ 

Chodo đến chỗ Bạch Ấn nhằm lúc Bạch Ấn đang tắm. 
Khởi sự, Chodo trình Kiến giải của mình. Bạch Ấn nói, “Nếu 
anh như thế này, không vì gì anh đã không đến đây. Nhưng bây 
giờ hãy nghỉ ngơi đi.” 

Bấy giờ Chodo nghĩ răng Bạch Ấn cũng đã ấn khả cho 
mình. 

Cuối cùng, khi Bạch Ấn ra khỏi phòng tắm, Chodo chính 
thức gặp sư, trình thư giới thiệu của Cô Nguyệt. _ 

Mở lá thư do thầy của Chodo gửi đến, Bạch Ấn chỉ thây 
thư nói một cách đơn giản, “Thanh niên này không phải không 
có chút tỉnh ngộ, nhưng y là người độ lượng nhỏ hẹp. Xin tùy 
nghi đối đãi.” Bạch Ấn liền hét to, “Anh là người có căn cơ nhỏ 
bé, khả năng bậc dưới. Lấy gì để hoàn thành Đại Sự?” 

Thình lình bị cướp mất quan điểm, Chodo hóa điên và 
không bao giờ bình phục. Chodo trở lại tính nhà, dựng một 
thiển đường nhỏ, tu tập một mình. 

Theo truyền thống, các Thiên viện tô chức tuần nhiếp tâm 
đặc biệt vào đầu tháng chạp mỗi năm, kỷ niệm ngày Phật thành 
đạo. Vào những dịp ây, Chodo thường đem các chú tiêu và mèo 
vào thiền đường của mình, bảo ngồi. Khi nào mèo bỏ chạy, 
Chodo bắt lại đánh đập vì cho rằng phá luật lệ. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 256 


Bạch Ấn thường bi thán, “Tôi dạy nhiều người, mà sai 
lầm trong hai trường hợp, một là Chodo và một trường hợp 
khác." 

(Giai Thoại Thiên) 


295. MỘT NGÀY KHÔNG LÀM, 
MỘT NGÀY KHÔNG ĂN 


Châm ngôn này được dùng trong các thiền viện là do 
Thiền sư Bách Trượng Hoài Hải (720 - 814) nói ra. Câu chuyện 
xảy ra như sau: 

Thiền sư Bách Trượng hằng ngày làm việc lao động ngoài 
trời (một sinh hoạt của Thiên tăng gọi là /zo fác (samu). 

Khi sư đã quá giả, môn sinh yêu cầu sư đừng lao tác nữa. 
Nhưng Bách Trượng làm ngơ lời đề nghị của họ và tiếp tục làm 
việc hăng ngày. Vì thế một ông tăng đem dẫu dụng cụ làm việc 
của sư. Kết quả, Bách Trượng vào phòng ngôi im lặng. VỊ tăng 
thị giả một ngày đem cơm cho sư ba lần. Bách Trượng không 
ăn. Bất chấp vị tăng thị giả nài nĩ bao nhiêu lần, sư vẫn từ chối. 
VỊ tăng thị giả hỏi, “Hoà thượng có chuyện gì vậy?” Bách 
Trượng đáp, “Một ngày không làm, một ngày khômg ăn.” 

Lao tác không chỉ có nghiã là làm việc ngoải đồng. Ngôi 
thiền là một trong những lao tác truyền thống cuả chúng ta. Vì 
thế chúng ta có thê nói: Một ngày không ngồi thiền, một ngày 
không ăn. 

(Thiên Ngữ Thiên Tự) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 257 


296. YÊU HOA 


Thuở ấy có một lãnh chúa thích hoa cúc vô cùng. Ông ta 
có cả một khu vườn trồng đây hoa cúc phía sau lâu đài. Ông ta 
đã bỏ nhiều thì giờ chăm sóc vả vun quén. 

Thực tế, lãnh chúa đã chú ý chăm sóc hoa cúc nhiều hơn 
vợ và các tỳ thiếp của ông ta. Nhiều tùy viên đã bị ông trừng 
phạt vì làm gãy một cái hoa của ông. Nói chung, sự đam mê 
hoa cúc của ông ta đã làm cho đời sống mọi người chung 
quanh khốn khổ. 

Một hôm, một tùy viên vô ý làm gãy một cành hoa, liền 
bị lãnh chúa phẫn nộ ra lệnh tông giam. Uất hận vì sự đối xử 
bất công này, người tùy viên quyết định tự mồ bụng để phản 
đối, theo truyền thông chiến sĩ Nhật. 

Lúc ấy, Thiền sư Tiên Nhai Nghĩa Phạn (1750-1837) bất 
chợt nghe chuyện, vội vã can thiệp, ngăn cản người tùy viên tự 
tử vì một việc như thế. 

Không hải lòng với biện pháp tạm thời, Tiên Nhai quyết 
tâm áp dụng giải pháp lâu dài. Một đêm mưa, khi hoa cúc nở 
đây, Tiên Nhai cầm một lưỡi liềm, lén vào vườn lãnh chúa, cắt 
tất cả hoa cúc, không chừa một cảnh nảo. 

Nghe tiếng động lạ ngoài vườn, lãnh chúa nhìn ra và thấy 
có người ở đó. Vội vã rút kiếm với cảnh giác cao độ, ra xem coi 
ai đang làm gì. 

Tiên Nhai bình tĩnh nói, “Nếu cỏ như thế này mà không 
cắt, chúng sẽ trở thành tầng bậc.” 

Bây giờ lãnh chúa nhận ra mình đã sai lầm như thế nào. 
Tựa như vừa chợt tỉnh một cơn mộng. Từ đó vỀ Sau, ông ta 
không trồng hoa cúc nữa. 

(Giai Thoại Thiên) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 253 


297. CỎ THƠM, HOA RỤNG 


Đại sư Chiêu Hiền ở Lộc Uyên, Trường Sa thừa kế Pháp 
của Nam Tuyên, là người đồng thời với Triệu Châu và Tử Hồ. 
Cơ phong sư nhanh bén. 

AI hỏi kinh, lấy kinh đáp; ai muốn kệ, liền cho kệ. Nếu ông 
muốn cùng lão thông gặp nhau, liền dùng lão thông gặp nhau. 

Ngưỡng Sơn thường được coi là thuộc hàng cơ phong bậc 
nhất. Một hôm sư với Trường Sa cùng nhau ngắm trăng, 
Ngưỡng Sơn chỉ mặt trăng, nói: 

- Mọi người đều có cái nảy, chỉ là dùng chăng được. 

Trường Sa nói: 

- Đúng vậy, ông dùng được chăng? 

Ngưỡng Sơn nói: 

- Sư thúc thử dùng xem. 

Trường Sa liền cho Ngưỡng Sơn một đạp té nhào. 
Ngưỡng bò dậy nói: 

-Tôn thúc giống như con cọp. 

Do đó, người sau gọi Trường Sa là “Sâm Con Cọp.” 

Một hôm, Trường Sa đi dạo núi về đến công chùa, vị tăng 
thủ tọa, cũng là người trong hội chúng Trường Sa, hỏi: 

- Hòa thượng đi đâu về vậy? 

Trường Sa đáp: 

- Đi đạo núi vê. 

Thủ tọa hỏi tiếp: 

- Hòa thượng đã đến chỗ nào về? 

Trường Sa đáp: 

- Trước theo cỏ thơm đến, sau theo hoa rụng về. 

Thủ tọa nói: 

- Rất giống ý xuân. 

Trường Sa nÓI: 

- Còn hơn cả sương thu trên hoa sen. 

(Bích Nham Lục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 279 


298. BA CHUYÊN NGỮ 


Trong hội chúng [Vân Môn|, Ba Lăng có biệt danh là 
Giám Lăm Lời. Khi đi hành cước, sư luôn luôn may vá tọa cụ, 
thâm đạt đại sự dưới gót Vân Môn, như vậy nên rất kỳ đặc. Sau 
này, khi ra mặt với đời, với tư cách là người thừa kế Vân Môn. 
Trước tiên dừng lại ở Ba Lăng, Nhạc châu [Hỗ nam]. Sư chăng 
viết gì về truyền thừa giáo pháp mà chỉ dùng ba chuyển ngữ 
sau đây dâng lên Vân Môn: 

1. Thế nào là Đạo? 

- Người mắt sáng rơi giếng. 

2. Thế nào là kiếm thôi lông? 

- Cảnh cành san hô chống đến trăng. 
3. Thế nảo là tông Đề Bả? 

- Trong chén bạc đựng tuyết. 

Vân Môn nói, “Sau này vảo ngày giỗ ky của lão tăng, chỉ 
cần cử ba chuyên ngữ này, kế như đã đền ơn đầy đủ.” Quả 
nhiên từ đó về sau, sư không tô chức trai ky, chỉ theo ý Vân 
Môn, cử lên ba chuyên ngữ này. 

(Bích Nham Lục) 


299. AIỞ TRONG GIẾNG? 


Đam Nguyên tên là Ứng Chơn, ở chỗ [Nam Dương] Quốc 
Sư làm thị giả. Sau sư đến trụ tại chùa Đam Nguyên ở Kiết 
châu [Giang Tây]. Lúc ấy, Ngưỡng Sơn đến tham kiến Đam 
Nguyên. Đam Nguyên lời nói nặng nẻ, tánh tình thô bạo, khó 
gần gũi. Không thê ở đó được, vì vậy trước tiên Ngưỡng Sơn 
đến tham kiến Thiền sư Tánh Không. Ở đó có một ông tăng hỏi 
Tánh Không: 

- Thế nào là ý tổ sư từ Tây Thiên đến? 

Tánh Không đáp: 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 260 


- Giả sử có kẻ ở dưới giếng sâu ngàn thước, nếu ông có 
thể đem y lên khỏ giếng mà không dùng một tấc dây, sẽ vì ông 
nói ý Tô sư từ Tây Thiên đến. 

Ông tăng nói: 

- Gần đây, hòa thượng Xướng ở Hồ Nam cũng nói đông 
nói tây với thiên hạ như vậy. 

Lúc ấy, Tánh Không gọi Ngưỡng Sơn, bảo: 

- Sa di, lôi cái xác chết này ra. 

Sau Ngưỡng Sơn đem chuyện này đến hỏi Đam Nguyên: 

- Hòa thượng làm sao đem người đó ra khỏi giếng? 

Đam Nguyên nói: 

- Kia, đỗ ngốc! Ai ở dưới giếng? 

Ngưỡng Sơn không hiểu. Sau đó đến hỏi Qui Sơn. Qui 
Sơn liền gọi lớn [tên của Ngưỡng Sơn]: 

- Huệ Tịch! 

Ngưỡng Sơn ứng tiếng: 

- Dại 

Qui Sơn nói: 

- Ra tồi. 

Lần này Ngưỡng Sơn đại ngộ. Sư nói: 

- Con ở Đam Nguyên được thể, ở Qui Sơn được dụng. 

(Bích Nham Lục) 


300. NÊN CƯỜI HAY NÊN KHÓC 


Khi Lục Hoàn Đại phu làm Quán Sát sử ở Tuyên châu, 
đến tham học với Nam Tuyên. Khi Nam Tuyển tịch, Lục nghe 
khóc than liền vào chùa dự tang lễ. Cúng điếu xong, Lục liền 
cười ha hả. Viện chủ nói: 

- Tiên sư và ngài có nghĩa thầy trò, tại sao chăng khóc? 

Lục Đại phu nói: 

- Nói được thì khóc. 

Viện chủ lặng câm. Lục bèn khóc lớn: 

- Hỡi ôi! Hỡi ôi! Tiên sư cách biệt xa rồi. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 267 


Sau Trường Khánh nghe chuyện bèn nói: “Đại phu nên 
cười, chăng nên khóc.” 
(Bích Nham Lục) 


301. TÔ PHẬT LỬA NGƯỜI 


Long Nha dạy chúng, nói: 

- Người tham học phải thấu đạt Phật Tổ mới được. Hòa 
thượng Tân Phong [Động Sơn Lương Giới] nói, “Nếu thấy lời 
dạy của Phật Tổ như thấy oan gia, thì mới đáng gọi là tham 
học. Nếu chắng thấu được, tức bị Tổ Phật lừa.” 

Lúc ấy có một ông tăng hỏi: 

- Phật Tổ có ý lừa người chăng? 

Long Nha nói: 

- Nói tôi nghe, sông hồ có ý ngăn ngại người chăng? 

Lại nói tiếp: 

- Sông hồ không có ý ngăn ngại người, chỉ vì người qua 
chắng được, thành ra sông hồ ngăn ngại người. Ông không thê 
nói sông hồ không ngăn ngại người. Tổ Phật không có ý lừa 
người, chỉ vì người chăng thấu được, thành ra Tổ Phật lừa 
người. Lại nữa, ông không thể nói Tô Phật chắng lừa người. 
Nếu ai thấu được Tổ Phật, thì mới qua được Tổ Phật. Phải thấu 
đạt ý Tổ Phật, mới cùng với người xưa hướng thượng đồng 
nhau. Nếu ông chưa thấu qua được, dù có học Tổ học Phật 
ngản kiếp, cũng không mong gì đạt được. 

Ông tăng lại hỏi: 

- Làm sao khỏi bị Tổ Phật lừa? 

Long Nha đáp: 

- Phải tự ngộ đi. 

(Bích Nham Lục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 262 


302. DỨT BỎ THÊ TÌNH MÊ HOẶC 


Đông Sơn [Lương Giới| là con trai yêu quí của mẹ sư. 
Anh sư đã mất, người em trai thì nghèo, cha cũng đã qua đời. 
Nhưng khi thích cửa không, sư liền từ giả mẹ giả, thề không 
ngộ Đạo không trở về quê gặp lại người thân. Sư ra đi với 
quyết tâm như thế. 

Cuối cùng, Động Sơn đã hoàn tất thành công việc tham 
học. Mẹ sư, vì xa con, không ai trợ giúp, ngày nào cũng tìm sư; 
cuối cùng gặp một ông tăng hành cước. Khi nghe con trai đang 
ở đầu, bà muôn đi gặp con, nhưng Động Sơn từ chối--sư đóng 
cửa không cho bà vảo bởi vì sư không muốn gặp bà. Vì vậy, 
cuối cùng bà đã chết vì buồn rầu bên ngoải phòng con. 

Sau khi mẹ chết, Động Sơn ra lẫy cơm bả mang theo trộn 
với cháo buổi sáng của chúng tăng làm vật dâng cúng trong 
tang lễ. Trước đó đã lâu, mẹ sư đã hiện đến nói với sư trong 
một giấc mộng, “Bởi vì con kiên tâm không gặp mẹ, tình cảm 
mê hoặc ràng buộc đã chấm dứt tại chỗ nảy; nhờ hạnh lực, mẹ 
đã được sinh ở cõi trời tự tại.” 

(Truyền Quang Lục) 


303. LƯỚI TÌNH THẺ GIAN 
KHÔNG CÓ NGÀY DỨT 


Sau khi thọ giới đầy đủ, sư [Triệu Châu] nghe bốn sư đã 
dời đến viện Hồ Thông ở phiá tây Tào châu, vì vậy sư về đó lễ 
bái. Nhân dịp sư vẻ, bốn sư của sư gửi tin về nhả nói, “Người 
con của gia đình thí chủ đi hành cước đã trở về.” Những người 
trong gia đình hết sức sung sướng, định hôm sau đến thăm. 
Triệu Châu nghe vậy bèn nói, “Lưới tình trần tục không có 
ngảy dứt. Tôi đã khước từ và xuất gia. Tôi không muốn gặp họ 
lần thứ hai.” Đêm đó sư thu gói hành trang ra đi. 

(Triệu Châu Ngữ Lục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 263 


304. GỌI TRÂU ĐI TẮM 


Khi Nam Tuyên tắm xong trở về phòng, thấy ông tăng lo 


việc phòng tắm đang nhóm lửa, bèn hỏi: 


- Ong làm gì vậy? 

Ông tăng đáp: 

- Con đang nhóm lửa. 

Nam Tuyên nói: 

- Chớ quên gọi trâu đến tăm. 

Ông tăng đồng ý. 

Chiều hôm sau, ông tăng đến phòng Nam Tuyên, Nam 


Tuyền hỏi: 


- Ông làm gì đó? 

Ông tăng đáp: 

- Gọi trâu đi tăm. 

Nam Tuyên hỏi: 

- Có mang dây thừng đến không? 

Ông tăng không đáp được. 

Khi Triệu Châu đến gặp Nam Tuyền, Nam Tuyên kế lại 


chuyện đã xảy ra. 


tăm. 


Triệu Châu nói: 

- Con có điều muốn nói. 

Nam Tuyền hỏi: 

- Vậy à, có mang thừng theo không? 

Triệu Châu bước đến năm mũi Nam Tuyền lôi vào phòng 


Nam Tuyên nói: 
- Được rôi! Được rồi! Đồ súc sinh! 
(Triệu Cháu Ngữ Lục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 264 


305. HAI MẢNH NGỌC HỢP 


Khi Vân Môn đến ngôi làng ở chân núi Tuyết Phong, sư 
gặp một ông tăng, bèn hỏi: 

- Hôm nay thượng toạ có lên núi chăng? 

Ông tăng đáp: 

- Có. 

Vân Môn nói: 

- Tôi nhờ thượng toạ hỏi hòa thượng Tuyết Phong một 
câu, nhưng chớ nói đây là lời của người khác! 

Ông tăng đồng ý ý và Vân Môn nói tiếp: 

- Đến chùa rồi, khi thượng tọa thấy hòa thượng ngồi trên 
tòa cao trong pháp đường thuyết pháp. Ngay lúc tăng chúng tụ 
tập, thượng tọa hãy lập tức bước tới nói: “Này, ông già, tại sao 
không. gỡ cái gông sắt trên cô xuống đi?” 

Ông tăng làm đúng theo lời chỉ dẫn của Vân Môn. Khi 
Tuyết Phong nghe ông tăng nói như thế, liền xuống tòa, thộp 
ngực ông tăng, bảo: 

- Nói, nói, Nhanh lên! 

Ông tăng không đáp được, Tuyết Phong buông ông ta ra, 
nóI: 

- Đây chăng phải lời của ông. 

Ông tăng khăn khăn nói là phải. Nhưng Tuyết Phong bảo: 

- Thị giả, hãy mang thừng gậy ra đây. 

Ông tăng thừa nhận: 

- Đầy chăng phải lời con, là lời của một thượng toạ từ 
Chiết trung đến, đang ở dưới làng. Ông ta dạy con đến nói với 
hòa thượng như thế. 

Tuyết Phong bảo: 

- Các ông trong hội, hãy xuống làng đón bậc thiện tri thức 
của năm trăm người! 

Hôm sau Vân Môn lên núi. Vừa thấy sư, Tuyết Phong 
liên hỏi: 

- Nhân đâu đến được chỗ ấy? 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 265 


Vân Môn bèn cúi đầu. Từ đó họ khế hợp nhau như hai 
mảnh ngọc hợp. 
(Vân Món Ngữ Lục) 


306. MẶC ÁO ĂN CƠM 


Vân Môn hỏi Tào Sơn: 
- Thế nào là phận sự của nạp tăng? 
Tào Sơn đáp: 
- Ăn cơm ruộng chùa. 
Vân Môn nói: 
- Nếu chỉ có thế thì thể nào? 
Tào Sơn đáp: 
- Ông ăn được không? 
Vân Môn nói: 
- Con ăn được. 
Tào Sơn hỏi: 
- Ông làm sao ăn? 
Vân Môn đáp: 
- Mặc áo ăn cơm có gì là khó? 
Tào Sơn nói: 
- Sao ông không nói ông đang mang da mọc sừng? 
Vân Môn lễ bái. 
(Vân Món Ngữ Lục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 266 


307. AI LÀ KÉ KHÔNG CÙNG 
MUÔN PHÁP LÀM BẠN 


Vào đầu niên hiệu Trinh Nguyên [785-804] đời nhà 
Đường, Bảng cư sĩ tham kiến Thiên sư Thạch Đâu, hỏi: 

- AI là kẻ không cùng muôn pháp làm bạn? 

Thạch Đầu lấy tay bịt miệng cư sĩ. Cư sĩ liền lãnh hội! 


Một hôm Thạch Đâu hỏi: 
- Từ khi ông gặp tôi đến nay, chuyện hăng ngày của ông 
thế nào? 
Cư sĩ đáp: 
- Khi hòa thượng hỏi con chuyện hăng ngày, con thực 
chẳng thể mở miệng được. 
Thạch Đâu nói: 
- Chỉ vì biết ông như thế nên tôi mới hỏi. 
Vì vậy cư sĩ trình bài kệ sau đây: 
Hăng ngày chẳng việc khác, 
Chỉ tôi tự hòa hải. 
Mỗi mỗi không nắm bỏ 
Chỗ chỗ chẳng trái ngăn. 
Đỏ tía nào ai phán? 
Đổi núi sạch bụi trần. 
Gánh nước là điệu dụng, 
Bồ củi ấy thân thông. 
Thạch Đầu chuẩn nhận rồi hỏi: 
- Ông sẽ mặc áo thâm hay tiếp tục mặc áo trăng? 
Cư sĩ đáp: 
- Con muốn theo sở thích. 
Do đó, cư sĩ không cạo tóc hay nhuộm quần áo. 


Sau đó, cư sĩ đến Giang tây tham kiến Thiền sư Mã Tô. 
Cư sĩ cũng hỏi Mã Tổ cùng một câu hỏi đã hỏi Thạch Đâu: 

- AI là kẻ không cùng muôn pháp làm bạn? 

Mã Tổ đáp: 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 267 


- Đợi khi nảo ông một hớp uống hết nước Giang tây, tôi 
sẽ nói ông biết. 

Ngay câu nói nảy, cư sĩ bỗng nhận ra được huyền chỉ vả 
trình bài kệ trong đó có câu: “Tâm không: thi đậu về.” 

Cư sĩ ở lại hai để năm tu học với Mã Tô. 


Một hôm, cư sĩ hỏi Mã Tổ: 

- Một người không mờ bản tánh xin hoà thượng nhìn lên. 
Mã Tô bèn nhìn thăng xuống. 

Cư sĩ nói: 

- Hòa thượng một mình chơi đàn cầm hay lăm. 

Mã Tổ liền nhìn thắng lên. 

Cư sĩ lễ bái. Mã Tổ trở về phương trượng. 

Lúc ấy cư sĩ nói: 

- Giờ đây lúng túng làm tài khôn. 


Hôm khác, cư sĩ hỏi Mã Tổ: 
- Nước chắng gân xương sao đỡ được thuyên vạn hộc ? 
Mã Tổ đáp: 
- Ở đây nước thuyền còn chăng có, nói chi đến gân 
xương? 

(Bảng Cư Sĩ Ngữ Lục) 


308 CÂU HỎI NHẤT THỪA ĐÃ MÁT 


Bàng cư sĩ đến viếng Thiền sư Dược Sơn. Dược Sơn hỏi: 

- Ông đưa cái này vào Nhất thừa được chăng? 

Cư sĩ nói: 

- Mỗi ngày tôi chỉ kiếm ăn chẳng làm gì khác, lảm sao 
biết có đưa được cùng không vào Nhất thừa? 

Dược Sơn lại hỏi: 

- Tôi nói ông chưa từng thấy Thạch Đầu có đúng chăng? 

Cư sĩ đáp: 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 268 


- Nắm một buông một chẳng phải là tay lão thông. 
Dược Sơn nói: 
- Trụ trì nhiều việc. 
- Hãy trân trọng. 
Cư sĩ nói và đi ra. 
Dược Sơn nói: 
- Nắm một buông một chính lả tay lão thông. 
Cư sĩ nói: 
- Câu hỏi Nhất thừa đã mắt. 
Dược Sơn đồng ý: 
- Phải, phải. 
(Bảng Cư Sĩ Ngữ Lục) 


309. CƯ SĨ CÓ ĐÂY KHÔNG? 


Một hôm Thiền sư Đan Hà Thiên Nhiên đến viếng Bàng 
cư sĩ. Vừa đến công, thấy con gái cư sĩ, Linh Chiếu, đang cầm 
rô rau, Đan Hà hỏi: 

- Cư sĩ có đây không? 

Linh Chiếu để rô rau xuống đất, lễ phép chắp tay đứng im. 

Đan Hà lại hỏi: 

- Cư sĩ có đây không? 

Linh Chiếu nhặt rô rau lên, bỏ đi. Đan Hà ra vẻ. 

Lát sau, cư sĩ trở về, Linh Chiếu kế cha nghe câu chuyện. 
Cư sĩ hỏi: 

- Đan Hà có đây không? 

Linh Chiếu đáp: 

- Ông ta đi rồi. 

Cư sĩ nói: 

- Đất đỏ sơn băng sữa. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 269 


Sau đó, Đan Hà trở lại, mặc dù cư sĩ thây sư đến nhưng 
chăng đứng dậy cũng chẳng nói gì. Đan Hà dựng phất tử lên, 
cư sĩ dựng chày gỗ lên. 

Đan Hà hỏi: 

- Chỉ thế thôi hay còn gì khác? 

Cư sĩ quan sát: 

- Gặp thây lần này chăng giống gặp thầy lần trước. 

Đan Hà nói: 

- Cứ tiếp tục hạ danh dự tôi đi, tùy thích. 

Cư sĩ nói: 

Lúc nãy thầy nhận một gậy rồi. 

Đan Hà nói: 

- Thế à? Rồi ông muốn bảo Thiên Nhiên này miệng câm. 

Cư sĩ nói: 

- Thây câm là do bản tánh, bây giờ thầy lại đem cái câm 
làm khổ tôi. 

Đan Hà hạ phất tử xuống, ra về. 

Cư Sĩ gỌI: 

- Xà lê Nhiên! Xà lê Nhiên! 

Nhưng Đan Hà chắng nhìn lại. 

Cư sĩ nói: 

- Y không những đã câm mả còn điếc nữa. 


Hôm khác, Đan Hà lại đến viếng cư sĩ. Vừa đến công là 
họ gặp nhau. 
Đan Hà hỏi: 

- Cư sĩ có đây chăng? 
Cư sĩ đáp: 

- Người đói chăng chọn thức ăn. 
Đan Hà lại hỏi: 

- Lão Bàng có đây chăng? 
Cư sĩ kêu, “Hư! Hư!” rồi vào nhà. Đan Hà cũng kêu, “Hư! Hư!” 
TÔI ra VỀ. 

(Bảng Cư Sĩ Ngữ Lục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 270 


310. MỘT CÂU SAU CÙNG 
CHẲNG AI NÓ ĐƯỢC 


Một hôm Đan Hà hỏi Bàng cư sĩ: 

- Gặp nhau hôm nay so với hôm qua thế nào? 

Cư sĩ đáp: 

- Hãy chỉ tôi xem việc hôm qua thế nảo, hãy chứng minh 
con mắt Thiền của thây. 

Đan Hà đáp: 

- Con mắt Thiền, nó có thê để ông vào chăng, ông Bàng? 

Cư sĩ nói: 

- Tôi ở trong con mắt của thây. 

Đan Hà nói: 

- Con mắt tôi hẹp. Làm sao có chỗ để thân ông vào? 

Cư sĩ đáp: 

- Con mắt nảy sao hẹp! Thân này sao để vào! 

Đan Hà bèn thôi. 

Cư sĩ nói: 

- Nếu thầy nói một câu nữa thôi, chuyện này có thê thành 
toàn. 

Đan Hà không đáp. 

Cư sĩ nói: 

- Chỉ câu tối hậu này thôi, chắng a1 nói được. 

(Bảng Cư Sĩ Ngữ Lục) 


311. LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC 


Một hôm cư sĩ đến trước Đan Hà đứng chắp tay. Sau một 
lát, cư sĩ bỏ đi. Đan Hà không buôn đề ý. 

Cư sĩ trở lại, ngôi xuống. Đan Hà đến trước cư sĩ đứng 
chắp tay. Sau một lát, sư trở về phương trượng. 

Cư sĩ nói: 

- Tôi đi vào, thầy đi ra. Chúng ta chắng đi đến đâu cả. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 277 


Đan Hà đáp: 
- Cái lão này vào ra, vào ra--bao giờ mới dứt! 
Cư sĩ nói: 
- Thầy chắng chút từ bi. 
Đan Hà than: 
- Ta đã khiến lão này đến tình cảnh như vậy. 
Cư sĩ hỏi: 
- Thầy đã khiến cái gì? 


Ngay đó, Đan Hà giở lấy cái mũ trên đầu cư sĩ vả nói: 
- Ông giống y như một lão tăng. 
Cư sĩ lây cái mũ đội lên đầu Đan Hà, nói: 
- Thầy giỗng y như một thường nhân trẻ. 
Đan Hà đồng ý: 
- Thưa ngài, đúng, đúng. 
Cư sĩ nói: 
- Thầy vẫn còn tinh thần thời xưa. 
Đan Hà ném cái mũ xuống, nói: 
- Rất giống mũ nhả quan. 
Cư sĩ thừa nhận: 
- Thưa ngài, đúng, đúng. 
Đan Hà nói: 
- Làm sao tôi quên được tỉnh thần thời xưa. 
Cư sĩ búng ngón tay ba lần, nói: 
- Chuyên trời, chuyên đất. 
(Bảng Cư Sĩ Ngữ Lục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN J7 


312. HÃY CÒN CÂU THỨ NHÌ 


Một hôm khi Đan Hà thấy cư sĩ đến liền làm thế chạy. 

Cư sĩ nói: 

- Đó là thế phóng chụp, còn thế gầm gừ đâu? 

Đan Hà bèn ngôi xuông. 

Cư sĩ dùng gậy vẽ sô bảy trước mặt Đan Hà. Đan Hà liền 
vẽ số một ngay dưới số bảy. 

Cư sĩ nói: 

- Vì bảy, thấy một; thấy một, quên bảy. 

Đan Hà đứng dậy. 

Cư sĩ nói: 

- Hãy ngồi thêm chút nữa. Vẫn còn câu thứ nhì. 

Đan Hà hỏi: 

- Tôi đặt một trước ngữ vào đây được chăng? 

-ÔT ÔI ÔI 

Cư sĩ khóc và bỏ đi. 

(Bảng Cư Sĩ Ngữ Lục) 


313. AINHỜ MAY MÀ THUA 


Một hôm, khi Bàng cư sĩ và Đan Hà cùng đi với nhau, 
chợt thấy một ao nước trong. Cư sĩ lẫy tay chỉ ao nước, nói: 
- Như hiện tại, chúng ta chắng thể phân biệt được nó. 
Đan Hà đáp: 
- Dĩ nhiên, chăng thể phân biệt được. 
Cư sĩ dùng tay tạt Đan Hà hai bụm nước. 
Đan Hà kêu: 
- Đừng làm vậy, đừng làm vậy! 
Cư sĩ đáp: 
- Tôi phải làm, tôi phải làm! 
Vì thế, Đan Hà tạt cư sĩ ba bụm nước, nói: 
- Bây giờ ông làm được gì? 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 279 


Cư sĩ đáp: 
- Không gì khác. 
Đan Hà nói: 
- Người ta hiếm khi nhờ may mà thăng. 
Cư sĩ đáp: 
- AI nhờ may mà thua. 
(Bảng Cư Sĩ Ngữ Lục) 


314. LÃO GIẢ GANH TỊ 
CHĂNG PHÂN TỐT XÂU 


Một hôm Đan Hà đang đeo tòong teng xâu chuỗi trên tay. 
Bảng cư sĩ đến, giựt lây xâu chuỗi, nói: 

- Hai chúng ta đều tay không cả. Bây giờ tất cả đã qua. 
Đan Hà nói: 

- Lão già ganh tị, chăng phân tốt xấu. 


Cư sĩ nói: 
- Tôi thực chắng biết ý thầy. Tôi sẽ chăng như vậy nữa. 
Đan Hà rống lên: 
- Ma.a..., ma.a..! 
Cư sĩ kêu: 
- Thầy ghê quá, thây ơi! 
Đan Hà nói: 
- Tôi thiếu cây gậy. 
Cư sĩ nói: 
- Tôi giả rồi, chăng chịu nôi gậy đâu. 
Đan Hà đáp: 
- Lão gan lì, đánh lão làm gì? 
Cư sĩ nói: 
- Thầy vẫn chưa có kế dụ tôi. 
Đan Hà bỏ xâu chuỗi, ra đi. 
Cư sĩ kêu: 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 274 


- Lão ăn cắp! Lão sẽ chắng bao giờ đến lấy nó lại. 
Đan Hà quay đầu lại, cười khoan khoái: 

- Ha, ha! 
Cư sĩ kêu: 

- Lão ăn cấp, lão thua rồi! 
Đan Hà đến nắm lấy cư sĩ, nói: 

- Lão chắng nên bảo thủ như vậy. 
Cư sĩ tát sư một cái. 

(Bảng Cư Sĩ Ngữ Lục) 


315. BẰNG CƯ SĨ ĐỌC KINH 


Một hôm Bảng cư sĩ năm trên trường kỷ đọc kinh. Một 
ông tăng thấy vậy liền nói: 
- Cư sĩ! Ông phải giữ oai nghi khi đọc kinh chứ. 
Cư sĩ liền giơ một chân lên. 
Ông tăng không lời để nói. 
(Bảng Cư Sĩ Ngữ Lục) 


316. MAI ĐÃ CHÍN CHƯA 


Bàng cư sĩ viếng Thiền sư Đại Mai Pháp Thường. Khó 
khăn lắm họ mới gặp nhau, cư sĩ nói: 

- Tôi muốn gặp huynh lâu lắm rồi, Đại Mai. Không biết 
mai đã chín chưa? 

Đại Mai kêu lên: 

- Chín rồi! Ông muốn cắn bên nảo? 

Cư sĩ đáp: 

- Mức trái cây khô. 

Đại Mai chìa tay ra nói: 

- Trả miễng mai lại cho tôi. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 272 


Cư sĩ bỏ đi. 
(Bảng Cư Sĩ Ngữ Lục) 


317. MỘT CÂU CŨNG CHẲNG CÂN 


Bảng cư sĩ đến chỗ Thiền sư Đại Ngu. Đại Ngu đãi ăn. 
Khi Đại Ngu đưa thức ăn cho cư sĩ, cư sĩ sắp nhận lây thì Đại 
Ngu rụt tay lại, nói: 

- Ngày xưa Duy Ma Cật phê bình việc nhận của bồ thí khi 
tâm động. Ông có đồng ý hành động nảy chăng? 

Cư sĩ hỏi: 

- Trường hợp đó, Tu Bồ Đề chăng phải là hàng lão thông 
sao? 

Đại Ngu đáp: 

- Tôi chắng quan tâm chuyện ông ta. 

Cư sĩ nói: 

- Khi thức ăn đến miệng [Tu Bồ Đè] thì Duy Ma Cật giựt 
lại. 

Vì vậy Đại Ngu để đồ ăn xuống. 

Cư sĩ nói: 

- Một câu cũng chăng cần. 

(Bảng Cư Sĩ Ngữ Lục) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 276 


318. MIỆNG CÂM MÁT MÙ 


Cư sĩ đến viếng Thiền sư Lạc Phó. Vừa bái chào sư xong, 
Cư SĨ nói: 

- Giữa hè nóng chết người, đầu đông lạnh đóng băng. 

Lạc Phố đáp: 

- Chớ lầm. 

Cư sĩ nói: 

- Tôi giả rồi. 

Lạc Phố nói: 

- Sao không nói “lạnh” khi lạnh, và “nóng” khi nóng. 

Cư sĩ hỏi: 

- Mắc phải điếc có gì là tốt? 

Lạc Phố nói: 

- Tha ông hai chục gậy. 

Cư sĩ đáp: 

- Thầy làm tôi câm miệng, tôi làm thầy mù mắt. 

(Bảng Cư Sĩ Ngữ Lục) 


319. ĐƯỜNG ẤY ĐI ĐẦU 


Một hôm Bàng cư sĩ gặp một cậu bé chăn trâu. Cư sĩ hỏi: 
- Đường ấy đi đâu? 

Cậu bé chăn trâu đáp: 

- Tôi chăng biết đường ấy. 
Cư sĩ kêu lên: 

- Ngươi kẻ chăn trâu! 

Cậu bé chăn trâu đáp: 

- Ông lão súc sanh! 

Cư sĩ lại hỏi: 

- Hôm nay là thời gì? 

Cậu bé chăn trâu đáp: 

- Thời trồng lúa. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 277 


Cư sĩ cười sảng khoái. 
(Bảng Cư Sĩ Ngữ Lục) 


320. CHUYÊN Y CÔNG ĐỨC 


Một hôm vợ Bàng cư sĩ đến chùa Lộc Môn cúng dường 
thực phẩm. VỊ hòa thượng của chùa hỏi bà mục đích việc cúng 
dường để chuyên y công đức. Bà liền lấy cái lược cài lên mái 
phía sau. “Công đức đã chuyền xong,” bả vừa nói vừa bước ra. 

(Bảng Cư Sĩ Ngữ Lục) 


321. BÀNG CƯ SĨ CÙỦNG VỢ VÀ CON GÁI 


Một hôm Bàng cư sĩ đang ngôi trong túp lều tranh, bỗng 
nhiên ông nói: 
- Khó, khó, khó, mười tạ dầu mè vuốt trên cây. 
Bảng bà liền ứng tiếng tiếp: 
- Dễ, dễ, dễ, tựa như bỏ chân xuống đất, ra khỏi 
ØIường. 
Cô con gái Linh Chiếu bèn hòa vảo: 
- Chăng khó cũng chăng dễ, trên đầu trăm cỏ ý Tổ 
Sư. 


Cũng một hôm đang ngồi, Bàng cư sĩ hỏi Linh 
Chiếu: 
- Sáng, sáng, đầu trăm cỏ. Sáng, sáng, ý Tổ sư. Con 
hiểu thế nào? 
Linh Chiếu trách: 
- Cha già rồi nói chuyện như thế làm gì. 
Cư sĩ hỏi: 
- Vậy, con nói thế nào? 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 12T 


Linh Chiêu đáp: 
- Sáng, sáng, đâu trăm cỏ. Sáng, sáng, ý Tô sư. 
Cư sĩ cười. 


Một hôm cư sĩ đi bán giỏ tre. Lúc đi xuống câu, ông 
bị vấp té. Linh Chiếu thấy vậy, liền chạy đến bên cha, 
gieo mình xuống đất. 
Cư sĩ kêu lên: 

- Con làm gì vậy? 
Linh Chiếu đáp: 

- Thấy Bồ té, con đến giúp vậy mà. 
Cư sĩ nói: 

- May là chẳng ai thấy. 

(Bảng Cư Sĩ Ngữ Lục) 


322. KẺ KHÔNG HIẾU LÀ AI? 


Một hôm Bàng cư sĩ đang bán giỏ tre ở chợ Hàng châu. 
Thấy một ông tăng đang xin bố thí, cư sĩ lẫy một tiền ra, hỏi: 

- Thầy nói đượclàm sao cảm ơn của bố thí chăng? Nếu 
thầy nói được, tôi sẽ cho thầy cái này. 

Ông tăng không nói gì được. 

Cư sĩ bảo; 

- Thầy hỏi đi, tôi nói cho. 

Ông tăng hỏi: 

- Làm thế nào cảm ơn của bố thí? 

Cư sĩ nói: 

- Người hiểm khi nghe. 

Lại nói thêm: 

- Thầy hiểu không? 

Ông tăng đáp: 

- Tôi không hiểu. 

Cư sĩ hỏi: 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 272 


- Kẻ không hiểu ấy là ai? 
(Bảng Cư Sĩ Ngữ Lục) 


323. BỞI VÌ TÔI COI ĐÓ LÀ KÉẺ THỦ 


Trong Dj Văn Ký, Thiền sư Đạo Nguyên Hy Huyễn, 
người khai sáng tông Tào Động Nhật bản, nói về Bàng cư sĩ 
như sau: 

Bàng, dù là một cư sĩ, không thua kém tăng nhân. Trong 
Thiền người ta nhớ đến tên ông bởi vì đầu tiên khi ông bắt đầu 
tham học với một Đại sư, ông gôm hết của cải có trong nhà với 
mục đích ném xuống biến. Có người khuyên ông: “Ông nên 
đem chúng cho người ta hay dùng vào Phật sự cần thiết.” 

Bàng đáp: “Tôi ném những thứ ấy đi bởi vì tôi xem chúng 
là kẻ thù. Làm sao tôi có thê cho người khác những vật như 
thế? Giàu sang là kẻ địch chỉ mang lại buồn phiền cho thân và 
tâm.” Cuối cùng, ông đã ném cả kho tảng của mình xuống biến 
và từ đây về sau ông sống bằng cách đan giỏ tre đem bán. Dù là 
cư sĩ, ông nỗi tiếng là người tốt bởi vì ông đã đồ bỏ sự giàu 
sang theo cách nảy. Vậy thì đối với tăng nhân, sự đồ bỏ đi kho 
tảng của mình còn cần thiết hơn biết bao nhiêu? 

(Dị Văn Kỷ) 


324. VƯỚNG MẮC THÂN TÂM 


Thiền sư Đạo Nguyên dạy: 

Những người học đạo, có một điểm quan trọngcần phải 
xét kỹ khi quí vị gạt sang một bên các quan hệ thế gian. Quí vị 
phải từ bỏ cái thế gian mà chư vị quen biết, gia đình của quí vỊ, 
thân và tâm của quí vị. Hãy xem xét điều nảy thật kỹ. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 280 


Mặc dù họ đã chạy trỗn thế gian và dấu mình trong núi 
sâu rừng thắm, có một số người không thê dứt được mối quan 
hệ gia đình đã liên tục qua nhiều thế hệ; họ cũng không thể giữ 
mình không nghĩ đến những người trong gia đình và thân nhân 
của họ. Có những người khác đã thoát ly được thế gian, gia 
đình và ảnh hưởng của thân nhân, song vẫn còn quan tâm đến 
thân họ và tránh bất cứ cái gì đem lại sự đau đớn. Họ do dự 
nhận lây bất cứ sự tu luyện nào có thể đem lại nguy hiểm cho 
sức khỏe của họ. Những người như thế là chưa xả bỏ thân. Rồi 
có những người chấp nhận sự tu luyện khó khăn chăng mảng 
đến thân họ, nhưng đối với Phật giáo họ lại giữ tâm họ lại. Họ 
từ chối bất cứ hình thái Phật giáo nào không hợp với những 
khái niệm có sẵn của họ. Những người như thế là chưa xả bỏ 
tâm. 

(Dị Văn Kỷ) 


325. THOÁT LẠC THÂN TÂM 


Thiền sư Đạo Nguyên dạy: 

Các hành giả, trước hết nếu quí vị điều hoả được tâm, thì 
việc xả bỏ cả thân và thế gian sẽ dễ dàng. Nếu quí vị lo người 
khác sẽ phản ứng như thế nảo đối với lời nói và cách hành xử 
của mình, nếu quí vị chùủn bước không làm điều gì đó bởi vì 
người khác sẽ cho lả xấu, hoặc quí vị nghĩ rằng người khác sẽ 
ngưỡng mộ vì đó là một Phật sự, là quí vị còn chấp vào thế 
gian qui định. Mặt khác, những người tùy ý hành động có dụng 
tâm thực sự là những kẻ xấu. Chỉ quên đi những ý định xấu, 
quên đi thân mình, và chỉ vì Phật Pháp mà làm. Hãy ý thức mỗi 
sự việc khi nó phát khởi. 

Những người mới bắt đầu với Phật Pháp có thể phân biệt 
và suy nghĩ theo cách thế tục. Sự cố gắng tránh điều xấu làm 
điều tốt với thân, khiến họ thân tâm thoát lạc. 

(Dị Văn Kỷ) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 281 


326. ĐỌC NGỮ LỤC THIÊN ĐỀ LÀM GÌ? 


Một hôm Thiền sư Đạo Nguyên dạy chúng: 

Khi tôi ở một Thiên viện ở Trung quốc, trong lúc tôi đang 
đọc ngữ lục của các Thiền sư xưa thì một ông tăng người Tứ 
xuyên hỏi: 

- Đọc những ngữ lục Thiền này để làm gì? 

Tôi đáp: 

- Để hiểu hành trạng của các sư xưa. 

Ông tăng ấy nói: 

- Dùng cái đó làm gì? 

Tôi đáp: 

- Tôi muốn có thể hướng dẫn người khác khi tôi trở về 
Nhật bản. 

Ông tăng ấy hỏi: 

- Dùng cái đó làm gì? 

Tôi nói: 

- Lợi ích mọi người. 

Rồi ông tăng ấy hỏi: 

- Nhưng về lâu về dài dùng cái gì? 

Sau đó tôi suy nghĩ về vấn đề này. Đọc ngữ lục và công 
án Thiền, hiểu hành trạng của các Thiên sư xưa để dạy người 
mê, rốt ráo là hoàn toản vô dụng, dù là để tự mình tu tập hay là 
để hướng dẫn người khác. Nếu chư huynh đệ tự mình minh 
bạch Yếu Lý trong tọa thiền thì sẽ có vô số cách để hướng dẫn 
người khác, dù cho chư huynh đệ có thể chăng biết một chữ. 
Đây là lý do tại sao ông tăng ấy nói “dùng về lâu về dài”. Chấp 
nhận răng lời của ông tăng ấy là lý lẽ chơn chánh, sau đó tôi 
thôi đọc ngữ lục Thiền và các sách khác. Nhờ thế mà tôi lãnh 
hội được Yếu Lý. 

(Dị Văn Kỷ) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 282 


327. TÌM NGỘ 


Một hôm Thiền sư Bản Khuê Vĩnh Trác dạy: 

Tận lực tự tu tập theo tôn giáo, cô gắng tạo ra ngộ bằng 
các phép tu tôn giáo và tọa thiền, cũng là hoàn toản sai lầm. 
Tâm của chư Phật và Tâm Phật của mỗi người trong quí vị 
chắng có gì khác nhau hết. Nhưng vì muốn chứng ngộ, quí vị 
tạo ra sự chia đôi giũa người chứng ngộ và cái được chứng ngộ. 
Khi quí vị ấp ủ ngay cả một khát vọng dù nhỏ bé nhất về chứng 
ngộ là quí vị đã bỏ cõi Bất Sinh lại phía sau và đi ngược lại với 
Tâm Bắt Sinh. Tâm Phật Bắt Sinh này quí vị có từ lúc cha sinh 
mẹ đẻ thì chỉ là một - không hai, không ba. 

(Tâm Phật Bất Sinh) 


328. NGỘ LÀ GÌ? 


Một ông tăng hỏi Thiền sư Bàn Khuê: 

- Ngộ là gì? 

Sư đáp: 

- Chẳng có cái gì là ngộ hết. Ấy là sự theo đuôi chắng có 
øì liên quan. Kết cuộc, nhận ra rằng Tâm Phật ông vốn có từ 
khi cha mẹ sinh đẻ là bất sinh và diệu chiếu - đó là ngộ. Không 
nhận ra Tâm Phật này khiến ông mê hoặc. Vì Tâm Phật Bốn 
Lai là bất sinh, nó vận hành không có những ý nghĩ như mê 
hoặc hay muốn ngộ. Ngay khi ông nghĩ đến muốn ngộ là ông 
lia bỏ chỗ của Bất Sinh và đi ngược lại nó. Bởi vì Phật Tâm là 
bất sinh, nó chắng có ý nghĩ ngộ gì hết. Ý nghĩ là nguồn của mê 
hoặc. Khi ý nghĩ không còn, mê hoặc cũng biến mất. Một khi 
ông không còn mê hoặc, nói về muốn đạt 'ngộ' chắc chắn sẽ vô 
dụng, ông không đồng ý sao? 

(Tâm Phật Bắt Sinh) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 231 


329. BẰNG CHỨNG 


Một hôm Dật Sơn Tổ Nhân, đệ tử kế thừa Bàn Khuê Vĩnh 
Trác, hỏi sư: 

- Đọc kinh Phật và ngữ lục của các sư xưa có giúp ích gì 
cho việc học Đạo? 

Sư đáp: 

- Tất cả là tùy. Khi đọc kinh và ngữ lục, nếu ông dựa vào 
những đạo lý chứa trong ấy, ông sẽ bị mù mắt. Mặt khác, đến 
lúc ông có thể bác bỏ đạo lý, nêu đọc, ông sẽ tìm thấy bằng 
chứng về cái ngộ của ông. 

(Tâm Phật Bất Sinh) 


330. HÃY Ở TRONG TÂM PHẬT BẤT SINH 


Một ông tăng hỏi Thiền sư Bàn Khuê: 

- Cách tu tập chính của con là đọc kinh và ngồi thiền. Con 
cảm thấy làm những việc này là công đức và luôn luôn làm như 
vậy. Bây giờ con có nên bỏ những việc ấy đi vì vô dụng không? 

Sư đáp: 

- Ngồi thiên và đọc kinh đều tốt. Ngồi thiền là điều mà tất 
cả tăng nhân tìm múc nước từ dòng Thích Ca, phải tu tập và 
không nên khinh chê. Đạt Ma nhìn vách, Đức Sơn đốt sách, 
Câu Chi giơ một ngón tay, Lâm Tế hét--dù cho những cái này 
có biến đối tùy theo hoản cảnh khác nhau vào lúc ấy và cách 
thức kỳ đặc của mỗi sư lâm cảnh, tất cả các ngài phải làm thế vì 
muốn “ông kinh nghiệm Tâm Phật Bất Sinh Duy: Nhất này mà 
thôi. Ông không lâm cho tiếng chuông là tiếng trống, tiếng quạ 
là tiếng chim sẻ, tiếng chim sẻ là tiếng quạ--tất cả các thứ tiếng 
ông nghe mỗi mỗi đều được nhận ra và phân biệt không sót 
một tiếng nào. Ấy chính là Tâm Phật Bất Sinh diệu chiếu đang 
nghe, Tâm Phật ấy bất sinh. Những lời trong Lâm Tế Lục và 
những gì tôi đang nói với ông hoản toàn giống nhau, chăng có 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 294 


gì khác biệt. Từ đây, vẫn đề duy nhất là ông có tin hay không 
thôi. Nếu ông không thể ở trong Tâm Phật Bắt Sinh như là Tâm 
Phật Bất Sinh và khởi dậy nhũng ý nghĩ khác nhau, tiếc nuối 
quá khứ, lo âu tương lai, thì chỉ trong một ngày, dù không biết 
nó chuyên biến, ông cũng sẽ đôi Tâm Phật ấy để lẫy những ý 
nghĩ diễn qua, và ông sẽ không bao giờ có được giây phút bình 
vên! 

Bây giờ, ông có thể ngôi thiền đọc kinh, nhưng hãy ở 
trong Tâm Phật Bất Sinh mà ông vốn có từ cha mẹ ông, y nhiên 
như vậy, vả hãy nhận ra cái Bất Sinh ấy. Nếu ông ngồi thiền và 
đọc kinh với một mục đích suy tính trong tâm, hy vọng tích lũy 
công đức, hoặc bất cứ thứ øì, thì ông sẽ chỉ là đánh đôi Tâm 
Phật Bất Sinh đề lấy công đức, hoặc đánh đối nó đề lấy ngôi 
thiền và đọc kinh! Nó là như vậy đó. Vậy thi tật cả những gì 
ông phải làm là thừa nhận với niêm tin sâu xa và nhận ra răng 
tất cả sự vật mỗi mỗi được nhận thức và phân biệt như chính 
nó, mà không nảy sinh một ý nghĩ nào hay trông cậy vào bất cứ 
sự thông minh hay lanh lợi nào. Tất cả bởi vì Tâm Phật điệu 
chiếu này bất sinh và điều lý mỗi và mọi sự vật một cách hài 
hòa. 

(Tâm Phật Bất Sinh) 


331. CÒN GÌ ĐỀ TRUYỀN 


Một hôm Thiền sư Bản Khuê dạy chúng băng bải kệ sau 
đây: 
Đuổi chữ, theo câu bao giờ mới dứt, 
Tự mình cuông chạy góp nhặt kiến trí. 
Tự tảnh chơn không, chiếu sáng diệu kỳ, 
Để vật tự lo, còn gì truyền đạt. 
(Tâm Phật Bất Sinh) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 285 


332. ÔNG NÚI 


Linh Phong Thiên Tự, tục gọi là chùa Ông Núi, là tên một 
ngôi chùa trên núi Bà, mặt phía nam, thuộc thôn Phương Phi, 
quận Phù Cát, tỉnh Bình Định. Chùa có từ thời Trịnh Nguyễn 
phân tranh. 

Người sáng lập chùa Linh Phong là một nhà sư Trung 
Hoa, tên gì không ai biết đích xác. Có người bảo là Lê Bang, 
nhưng không lây gì làm chắc. Người địa phương gọi nôm na là 
Ông Núi, vì thấy nhà sư ở trên núi suốt năm. 

Người ta nói rằng Ông Núi dùng vỏ cây làm y phục, và ít 
khi xuống đông bằng. Thỉnh thoảng cần lương thực thì gánh 
một gánh củi xuống chân núi để nơi ngả ba đường tôi trở lên. 
Người quanh vùng đem muối gạo đến để đó rồi gánh củi về 
dùng. Hôm sau nhà sư đến nhận gạo muối, nhiều ít không thiết, 
mất còn không bận. Những khi trong hạt có bệnh tả bệnh dịch, 
thì tự nhiên nhà sư đem thuốc xuống cứu chữa. Chữa xong đi 
ngay, một cái vái cũng không nhận. 

(Nước Non Bình Định) 


333. ÔNG TĂNG TRÌ ĐỘN 


Trong tăng chúng của Phật Thích Ca Mâu Ni có một ông 
tăng trì độn. Ông ta cũng muốn giác ngộ như những người 
khác. Vì vậy ông ta đến nói với Phật ý muốn của mình. Phật 
bảo: 

- Được rồi. Tôi sẽ nói ông biết phải làm gì. Tôi sẽ lăn một 
quả bóng đến ông. Ông bắt nó rồi lăn trở lại cho tôi. Chúng ta 
sẽ làm như vậy ba lần, sau lần thứ ba ông sẽ giác ngộ. 

Ông tăng nói: 

- Ô, thật ư? 

Phật đáp: 

- Thật. 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 286 


Vì vậy họ ngôi ở hai góc phòng đối diện nhau và Phật 
Thích Ca Mâu Ni lăng quả bóng đến cho ông tăng lần thứ nhất. 
Ông tăng bắt lấy và lăn lại. Phật lăn quả bóng lần thứ hai. Ông 
tăng bắt lẫy và lăn lại. Phật lăn quả bóng lần thứ ba . Ông tăng 
bắt lấy, liên ngộ. 

(Thiên Quang) 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 287 


THƯ MỤC 


A First Zen Ñeqader 
compiled and translated by 
Trevor Leggeff 


A Man oƒ Zen (The Recorded 
Sayings 0ƒ Layman Pang) 
translated by Ruth Fuller SasaRi... 


A Primer 0ƒ .Soto Zen (ZHuữnonk) 
by Zen Master Dogen 
translated by Reiho Masunaga 


Bankei Zen (From the Record 0ƒ 
Bankei) 
translated by Peter Haskel 


Book oƒ Serermity (Ts°ung-Jung lu) 
by Zen Master Hung-chỉ Chêng-chueh 
translated by Thomas Cleary 


Lust for Englightenmment 
(Buddhism and Sex) 
by John Stevens 


Master Yunmen (From the Ñecord oƒ` 
Chan Teacher “Œafe 0ƒ the Cloud”) 
translated by Urs pp 


Shobogenzo by Zen Master Dogen 
translated by Gudo NishÙima & 
Chodo Cross 


The Blue CHƒƒ Record (Pi-yen lu) 
by Zen Master Yuan-wu 
translated by Thomas Cleary & 

J.C. Cleary 


Charles E. Tuttle Company, Inc. 
Ruthland, Vermont, 1998 


Weatherhill, New York, 1992 
University of Hawall Press 


Honolulu, Hawaii, 1971 


Grove Weidenfield, New York, 
1990 


Shambala, Boston, 1988 


Shambala, Boston, 1990 


Kodansha America, New 
York, 1994 


Windbell Publications Woods 
Hole, Massachusette, 1994 


Shambala, Boston, 1992 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 283 


The Complete GHide to Buddhist 1merica Shambala, Boston, 1998 


edited by Don Morreale 


The Recorded Sayings 0ƒ 
Zen Mater Joshu 
translated by James Green 


The Practice 0ƒ Zen 
by Garma C. C. Chang 


Transmission 0ƒ Lighf 
by Zen Master Keizan 
translated by Thomas Cleary 


The Teachings oƒ the Buddha 
edited by Jack Kornfield 


Zen nfics 


translated and edited by Thomas Cleary 


Zen qnd The Ways 
compiled and translated 
by Trevor Leggeff 


Zen Flesh, Zen Bones 
compiled and translated Paul Reps 


Zen Lighf 
by Stefano Mui Barragafto, Sensei 


Zen, Merging oƒ East and West 
by Roshi Philip Kapleau 


Zen Speaks, Shoufs 0ƒ Nothingrness 


by Tsai Chỉh Chung 
Translated by Rrian Bruya 


Zen Word, Zen Calligraphy 


by Eido Tai Shimano & Kogefsu Tani 


Shambala, Boston, 1998 


Harper & Row, New York ,I970 


North Point Press, San FrancIsco, 
1990 


Shambala, Boston, 1993 


Shambala, Boston, 1993 


Charles E. Tuttle Company, Inc. 
Ruthland, Vermont, 1998 


Charles E. Tuttle Company, Inc. 
Ruthland, Vermont, 1969 


Charles E. Tuttle Company, Inc. 
Ruthland, Vermont, 1997 
Doubleday, New york, 1980 


Doubleday, New york, 1994 


Shambala, Boston, 1992 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 289 


Wisdom oƒ the Zen Masters 
by Tsai Chỉih Chung 
translated by Rrian Bruya 


Wisdom oƒ the Zen Masters 
translated by Irmgard Schloegl 


Nước Non Bình Định 
Quách Tán 


Thiền Sư Việt Nam 
Thích Thanh Từ 


Trung Hoa Chư Thiền Đức 
Hành Trạng 
Thích Thanh Từ 


Doubleday, New york, 1994 


New Direction Publishing 
Corp., New York, 1976 


Nam Cường, 
Sài gòn, Việt Nam, 1967 


Phật Học Viện Quốc Tế 
Sepulveda, Califorina, 1984 


Phật Học Viện Quốc Tế 
Sepulveda, California, 1988 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 290 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 29ƒ 


DẠO BƯỚC VƯỜN THIÊN 292 


